KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 


GIẢNG GIẢI 
TẠP 12 





HOÀ THƯỢNG TUYỂN HOÁ 





Ki 





nh Hoa Nghiêm øiảnø øiải tập 12 2 





KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 


Hán dịch : Sa môn Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 


Tập 12 


Hòa Thượng TUYẾN HOÁ 
Giảng giải 





Chùa/Pagode Kim Quang 
75 Allée Circulatre 
93600 Aulnay Sous Bois-France 
Tel./Fax : 01.48.69.01.24 
e-mail : kimquangtu(2hotmail.com 
website: chuakimquang.com 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 3 





NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 


lải tập 12 


Kinh Hoa Nghiêm øgiản 





ẬT BỎ TÁT 


ƯỢNG PHẬ 


^ 


NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI 


, 


CHUNG HỌI TH 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 5 





NAM MÔ ĐẠI TRÍ VĂN THÙ SƯ LỢI BÒ TÁT 


6 


12 


tậ 


êm øiảnø øiải 


^ 


Kinh Hoa Nohi 





^ 


^ 


NAM MÔ ĐẠI HẠNH PHÔ HIÊN BỘ TÁT 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 7 





HOÀ THƯỢNG TUYỂN HOÁ 


Nội dung 


QUYÊN HAI MƯƠI BA 

Phẩm thập hồi hướng thứ hai mươi lăm phân một............. 9 
- Hôi hướng cứu hộ chúng sinh lia tướng chúng sinh 

(TT nha 28 
QUYÊN HAI MƯƠI BỒN 

Phẩm thập hồi hướng thứ hai mươi lăm phân hai........... 120 
- Hội hướng bât hoại thứ hai...............................-- 120 
- Hội hướng đăng tât cả Phật thứ ba...................... 180 
- Hồi hướng đền tât cả mọi nơi thứ tư................... 20 
QUYÉN HAI MƯƠI LĂM 

Phẩm thập hồi hướng thứ hai mươi lăm phần ba............ 286 


- Hồi hướng vô tận công đức thứ năm.................. 286 





Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 9 


KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 


Hán dịch : Sa môn Thật Xoa Nan Đà 
Việt dịch : Tỳ Kheo Thích Minh Định 
Hoà thượng Tuyên Hoá giảng giải 


QUYỀN HAI MƯƠI BA 


PHẨM THẬP HÔI HƯỚNG 
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHÂN MỘT 


Phẩm Thập Hỏi Hướng, là phẩm thứ hai mươi lăm 
trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đang giảng là bộ phận thứ 
nhất ở trong phẩm này. Thế nào gọi là hồi hướng ? Hồi là 
chuyên, ý nghĩa là hồi chuyển. Hướng là hướng về. Hồi 
hướng, nghĩa là nói hồi chuyển có hình, hướng về nơi vô 
hình. Hướng chuyển có tướng, hướng vê nơi không có 
tướng (vô tướng). Hướng chuyên hư vọng, hướng về nơi 
chân thật. Hồi chuyên công đức của mình, hướng vê nơi kẻ 
khác. Hồi hướng có nhiêu lối giải thích, hiện tại hợp lại mà 
nói, có thê phân ra làm ba phương diện: 

1. Hồi hướng công đức của mình, hướng về kẻ khác. 

Đ. Hồi hướng căn lành của mình, hướng về bồ đè. 
Hai loại này là tuỳ tướng. 

3. Hỏi hướng căn lành tích tập của mình, hướng về 
thật tế. Thật tế tức là không có tướng, tức cũng là lìa tướng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 10 


Ba phương diện đã nói ở trên, thứ nhất là chúng sinh, 
thứ hai là bồ đề, thứ ba là thật tế. Đây là nói tông hợp, nếu 
phân biệt ra để giải thích nói, thì lại có thể phân ra làm 
mười loại hồi hướng: 

a. Hồi tự hướng tha: Đem những gì mình làm hồi 
hướng cho kẻ khác, tức là hồi hướng cho chúng sinh. 
Trong Kinh văn có nói: "Nếu có căn lành, chăng muốn lợi 
ích tất cả chúng sinh, thì chẳng gọi là hồi hướng". Nếu tất 
cả căn lành của bạn làm được, chỉ biết lợi mình, nhận rằng 
tất cả việc lành công đức, là phước báo tư lương của mình, 
chăng chịu phân chia cho kẻ khác, đây tức là "Chắng lợi 
ích tất cả chúng sinh", không thê gọi là "hồi hướng". Nếu 
như bạn có chút việc thiện nghiệp thiện, lập tức hồi hướng 
cho pháp giới tất cả chúng sinh, nguyện cùng với pháp giới 
chúng sinh, nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề, đây mới là "Lợi ích tất cả chúng sinh, 
mới là chân chánh "Hỗi hướng". 

b. Hồi ít hướng nhiều: Chính mình một người là ít, 
hết thảy chúng sinh là nhiều. Bồ Tát tu các căn lành, dù là 
ít, nhưng dùng chút ít căn lành nây, nhiếp trì khắp tất cả 
chúng sinh, dùng tâm đại hoan hi, phát hồi hướng rộng lớn. 
Bắt cứ căn lành gì, đều bố thí khắp cho pháp giới chúng 
sinh. Đây cũng là "Nguyện cùng với pháp giới chúng sinh, 
nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề", 

c. Hồi nhân hạnh của mình, hướng về nhân hạnh của 
kẻ khác: Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, đem tất cả căn lành của 
mình tu hồi hướng về Phật, sau đó lại đem căn lành đó, hồi 
hướng cho tất cả Bồ Tát. Mình đang tu nhân hạnh, Bồ Tát 
khác cũng đang tu nhân hạnh, đem căn lành của mình đang 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 II 


tu nhân hạnh, hồi hướng cho tất cả Bồ Tát quả địa chưa 
viên mãn, khiến cho họ được mãn nguyện. Làm cho tâm 
chưa được thanh tịnh, được thanh tịnh, sớm sẽ thành tựu 
Chánh Đăng Chánh Giác. 

4. Hồi nhân hướng quả: Hồi nhân hoa của của mình, 
hướng về quả đức vô thượng. Khiến cho Vô Thượng 
Chánh Giác bồ đề, mau chóng đắc được viên mãn. 

5. Hỏi liệt hướng thăng: Liệt, tức là hạ liệt. Thắng, là 
thù thăng. Hạ liệt là phàm phu, ngoại đạo, tất cả nhị thừa 
đều là hạ liệt. Thù thăng, đại thừa, Bồ Tát, Chánh Giác 
Phật quả, bồ đề, đều là thù thắng. Hồi những liệt hạnh mà 
phảm phu làm được, hướng về đại thừa Bồ Tát, thắng hạnh 
bồ đề quả giác của Chánh Giác Thế Tôn tu. 

6. Hồi tỉ hướng chứng: Tỉ là so sánh. Tôi so sánh với 
Phật, thì tôi chưa chứng được quả Phật, Phật đã chứng 
được quả vị Phật. Tôi so sánh với tất cả Bồ Tát, thì tôi chưa 
đắc được thanh tịnh, Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh, 
chứng được sơ địa, còn tôi vẫn là phàm phu. So sánh như 
thế, lập tức sẽ phát tâm dũng mãnh tinh tấn, sớm chứng 
được quả vị Vô Thượng Bồ Đề. 

7. Hồi sự hướng lý: Chúng ta bình thường làm tất cả 
sự tướng, tất cả pháp hữu vi, đều hồi hướng về lý thể chân 
thật, khiến sẽ chứng được Vô Dư Niết Bàn. 

8. Hồi hạnh môn sai biệt, hướng về hạnh môn viên 
dung: Hồi hướng đủ thứ hạnh môn khác biệt tu hành của 
chúng ta, hướng về hạnh môn viên dung vô ngại. 

9. Hỏi pháp thế gian, hướng về pháp xuất thế g1an: 
Hồi hết thảy tất cả pháp hữu vi thế gian, đem nó hướng vê 
pháp vô vi xuất thế, tuỳ thuận pháp xuất thế giáo hoá 
chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết pháp xuất thế mới là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 LỔ 


chân thật. Thành thục tất cả chúng sinh, được vô thượng bồ 
đề. 

10. Hồi thuận lý sự hạnh, hướng lý sở thành sự: Hỏi 
thuận lý tất cả sự hạnh của sự tu hành, đem nó hướng về 
chân lý của sự thạnh tựu. 

Mười thứ hồi hướng ở trên, đã giải thích sơ lược, 
trong Kinh văn sẽ giải thích mỉ mỉ hơn. Hồi hướng thứ 
nhất đến thứ ba, là hồi hướng chúng sinh. Thứ tư đến thứ 
sáu, là hồi hướng bồ đề. Thứ bảy và thứ tám, là hồi hướng 
thật tế. Thứ chín và thứ mười, là thông nơi quả và thật tế. 
Thật tế tức là thật tướng, thật tướng cũng là vô tướng. Là 
người tu hành, nên minh bạch pháp truy cầu chân thật, tiến 
mà phải quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng. Viên mãn 
bồ đề, quy vô sở đắc. 


Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thân lực của đức Phật, nhập vào 
tam muội Bô Tát Trí Quang. 

—_ Khi nói xong Phẩm Kệ Tán Trong Cung Trời Đâu 
Suât, khi tiêp tục nói Phầm Thập Hôi Hướng, thì hội chủ 
Bô Tát Kim Cang Tràng, Ngài nương đại oal thân lực gia 
trì của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tỳ Lô Giá Na, và mười 
phương chư Phật ba đời, mà vào trong định "Bô Tát trí huệ 
quang minh”. 

Vào tam muội đó rồi, mỗi phương 
trong mười phương, qua ngoài các thê giới 
nhiêu như sô hạt bụi mười vạn cối Phật, có 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 3 
các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười 
vạn cối Phật, đêu đông danh hiệu. Hiệu là 
Phật Kim Cang Tràng, xuât hiện ở trước 
Bồ Tát Kim Cang Tràng. 

Bồ Tát Kim Cang Trảng vào trong định Bồ Tát Trí 
Huệ Quang Minh rôi, ngoài mười phương thê giới Ta Bà, 
qua ngoài các thê giới nhiêu như sô hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, có các Đức Phật nhiêu như sô hạt bụi mười vạn cõi 
Phật, các Ngài đêu cùng một danh hiệu, là Phật Kim Cang 
Tràng, đông thời xuât hiện ở trước Bô Tát Kim Cang 
Tràng. 

Đều khen ngợi rằng: Lành thay ! Lành 
thay ! Thiện nam tử ! Có thê vào được tam 
muội Bồ Tát trí quang nây. 

Thiện nam tử ! Đây là do thân lực của 
các đức Phật, môi phương trong mười 
phương nhiêu như sô hạt bụi mười vạn cõi 
Phật cùng øia hộ cho ông, cũng là nguyện 
lực thuở xưa của Đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai, sức lực oai thân, và do trí huệ thanh 
tịnh của ông, do căn lành tăng trưởng thù 
thăng của các Bô Tát, khiên cho ông vào 
tam muội nây, đề diễn nói pháp. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 14 

Mười phương chư Phật xuất hiện ở trước mặt Bồ Tát 
Kim Cang Tràng, khác miệng cùng lời khen ngợi Ngài nói: 
"Chân tử ! Chân tử ! Ông là một vị đức hạnh toàn mỹ, bậc 
thiện nam tử Ï Ông mới vào được tam muội Bồ Tát Trí 
Quang này. 

Thiện nam tử ! Đó là do đại oai thần lực của các đức 
Phật, mỗi phương trong mười phương nhiều như số hạt bụi 
mười vạn cõi Phật, cùng gia bị cho ông. Cũng là đại 
nguyện lực thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na đã phát ra, và 
đại oai thần lực gia bị cho ông. Cũng là do trí huệ thanh 
tịnh của ông, cùng với căn lành tăng trưởng thù thắng của 
các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi nước, cùng gia bị cho 
ông, cho nên mới khiến cho ông vào được tam muội Bồ 
Tát Trí Quang này. Hy vọng ông do sức lực tam muội nầy, 
mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp không thê nghĩ bản. 


Vì khiến cho các Bồ Tát, đắc được 
thanh tịnh vô uý, vì đầy đủ vô ngại biện tài. 
Vì vào vô ngại trí địa. Vì đại tâm trụ nhất 
thiết trí. Vì thành tựu căn lành vô tận. Vì 
đầy đủ bạch pháp vô ngại. Vì vào nơi phố 
môn pháp giới. Vì hiện tất cả thần lực của 
Phật. Vì tiền tế niệm trí không dứt. Vì 
được tất cả chư Phật hộ trì các căn. Vì 
dùng môn vô ngại, để rộng nói các pháp. Vì 
nghe đều thấu hiểu, thọ trì không quên. Vì 
nhiếp tất cả căn lành của các Bồ Tát. Vì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 15 


thành biện trợ đạo xuất thế. Vì chẳng dứt 
trí huệ nhất thiết trí. Vì khai phát đại 
nguyện. Vì giải thích diễn nghĩa. Vì biết rõ 
pháp giới. Vì khiến cho các Bồ Tát thảy 
đều hoan hí. Vì tu căn lành bình đẳng của 
tất cả chư Phật. Vì hộ trì giống tánh của tất 
cả Như Lai. Cho nên diễn nói thập hồi 
hướng của các Bồ Tát. 


Vì khiến cho các Bồ Tát đều đắc được thanh tịnh 
không nhiễm, sức vô uý. Vì đầy đủ biện tài không chướng 
ngại. Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại 
biện, nhạo thuyết vô ngại biện, gọi là bốn biện vô ngại, còn 
gọi là bốn trí vô ngại. Đến được vô ngại biện như thế, mới 
có thê hàng phục được các dị luận, không thể khuất phục. 
Vào vô ngại trí địa, tức là tiến vào định chăng thọ tất cả 
chướng ngại. Thứ trí nầy viên dung vô ngại, hay chiếu rõ 
các pháp thật tướng, có thể trụ nhất thiết trí địa phát đại 
tâm bồ đề. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang này, lại có thể 
thành tựu căn lành vô tận của Bồ Tát. Lại có thê đầy đủ 
pháp trăng thiện chăng thọ bất cứ chướng ngại gì. Lại có 
thể vào sâu khắp pháp giới, dùng phổ môn thị hiện để giáo 
hoá chúng sinh. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang này, lại 
có thê đến được chỗ Phật thị hiện tất cả thần lực, thông đạt 
diệu dụng. Ý nghĩa "Tiền tế niệm trí" là chỉ một niệm trí 
huệ ban đầu, tức cũng là một niệm trí huệ phát tâm bồ đề 
lúc ban đầu. Một niệm trí huệ nầy vĩnh viện không dứt mất, 
tiếp tục mãi mãi, cho nên tâm bồ đề mà bạn phát ra vĩnh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 16 


viễn trường tồn lại càng kiên cố. Vì đắc được tất cả chư 
Phật luôn luôn hộ niệm bạn, hộ trì các căn của bạn. Tín, 
tấn, niệm, định, huệ, cùng với tất cả các pháp lành, gọi là 
các căn. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang, lại có thể sinh 
ra vô lượng trí môn, rộng diễn nói vô lượng diệu pháp, giáo 
hoá tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh một khi nghe 
được thì đều hiểu rõ, suốt đời thọ nơi tâm, trì nơi thân, vĩnh 
viễn chăng quên mất. Do đó: 


"Khi lọt qua tai, 
Luôn là giông đạo". 


Giống như có những người trí nhớ đặc biệt phi 
thường, có thể lọt qua mắt chẳng bao giờ quên, đó đều là 
do đời trước đã gieo trồng căn lành, đời nầy mới được như 
vậy. Lại có thể nhiếp thọ tất cả căn lành của các Bồ Tát. 
Lại có thể thành biện trợ giúp pháp môn nhân duyên đạo 
nghiệp xuất thế, khiến cho thành tựu. Lại có thể kế tục trí 
huệ tôi thù thắng của nhất thiết trí. Vào trong định Bồ Tát 
Trí Quang này, lại hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát 
thệ nguyện lớn, sớm thành Phật đạo. Lại có thể vì tật cả 
chúng sinh giải thích nghĩa lý chân thật, khiến cho họ biết 
rõ tất cả đạo lý của pháp giới. Vào trong định Bồ Tát Trí 
Quang này, hay khiến cho mười phương tất cả chư Phật Bồ 
Tát đều hoan hỉ. Có thể tu tập căn lành bình đẳng của tất cả 
chư Phật. Lại có thê hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai. 
Giống tánh Như Lai, tức là hạt giống của Như Lai. Hạt 
giống của Như Lai, tức là tất cả chúng sinh. Hộ trì tất cả 
giống tánh Như Lai, tức là hộ trì tắt cả chúng sinh. Phật đã 
từng nói: "Tất cả chúng sinh, đều có Phật tánh". Nghĩa là 
nói chúng sinh đều có giống tánh của Phật, tức là hạt giống 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 17 
tánh, tức là một chút giống tánh thành Phật. Cho nên phải 
hộ trì, phải hộ trì giống tánh thành Phật của tất cả chúng 
sinh cho tốt. Vì nhân duyên như vậy, cho nên chư Phật gia 
bị cho ông, hy vọng ông diễn nói mười điều hồi hướng của 
Bồ Tát tu, để lợi ích cho Bồ Tát và tất cả chúng sinh mới 
phát tâm. Tất cả những điều vừa nói ở trên là Phật Kim 
Cang Tràng trong mười phương thế giới, nói với Bồ Tát 
Kim Cang Tràng. 


Phật tử ! Ông nên nương oai thần lực 
của Phật, mà diễn nói pháp nây. Vì được 
Phật hộ niệm. Vì an trụ ở nhà Phật. Vì 
tăng thêm lợi ích công đức xuât thê. Vì 
được Đà la ni quang minh. Vì vào Phật 
pháp không chướng ngại. Vì đại quang 
minh chiêu khắp pháp giới. Vì tập pháp 
thanh tịnh không lôi lầm. Vì trụ cảnh giới 
trí huệ rộng lớn. Vì được pháp quang mỉnh 
không chướng ngoại. 

Các vị Phật Kim Cang Tràng, nhiều như số hạt bụi 
mười vạn cõi Phật của mỗi phương trong mười phương, 
gọi một tiêng Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: "Phật tử ! Hiện 
tại ông nên nương sức thân thông đại oai đức của mười 
phương chư Phật, để diễn nói pháp nây, tức là pháp môn 
thập hồi hướng mà mười phương chư Phật nói. Ông từng ở 


trong định "Bồ Tát Trí Quang", được sự gia bị của mười 
phương chư Phật, khiến cho ông diễn nói pháp môn thập 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 18 


hồi hướng, cũng sẽ được mười phương chư Phật hộ niệm. 
Chắng những được sự gia bị và hộ niệm, mà ông vẫn 
thường sinh vào nhà Phật, đồng ở trong cõi Thường Tịch 
Quang Tịnh Độ với chư Phật. Thế nào gọi là "nhà Phật" 2 
Tức là phá trừ được tất cả mọi sự chấp trước. Chắng CÓ Sự 
chấp trước, tức là ở tại "nhà Phật". Phá trừ tất cả tham dục, 
thanh tâm quả dục, khử dục đoạn ái, niệm tà dâm chăng 
sinh, tình ái dục đoạn sạch, đây tức là ở tại "nhà Phật”, an 
trụ tại "nhà Phật", "nhà Phật" là thanh tịnh không cấu bản. 
Các vị thiện tín ! Người tu đạo tức là tu "khử dục đoạn áI". 
Nếu có thể luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, do đó: 


“âm thanh thuỷ hiện nguyệt, 
Y định thiên vô vân". 
Nghĩa là: 
“Tâm tịnh nước hiện trăng 
Y định trời trong sáng”. 


Đạt đến được cảnh giới này, thì bạn cũng sẽ ở trong 
"nhà Phật". Bằng không thời khắc vọng niệm sinh ra, làm 
cho ngày đêm điên đảo, trời đất u ám, sự nóng giận như núi 
lửa, thì không thể nào ở tại "nhà Phật" được. Vì tăng thêm 
lợi ích công đức xuất thế, có nghĩa là ông diễn nói pháp 
môn thập hồi hướng, không lợi ích chúng sinh, thì cũng 
tăng thêm lợi ích công đức xuất thể của chính mình. Xuất 
thế là thoát khỏi ba cõi, thì công đức xuất thế ngày càng 
tăng thêm, sẽ vĩnh viễn lìa sinh tử, gần bồ đề. Vì đắc được 
Đà la ni quang minh; Đà la mi là tiếng Phạn, dịch nghĩa là 
"tổng trì", tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Nếu thân 
tâm tinh tấn, thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ, trí huệ sinh 
ra đại quang minh, tức là Đà la ni quang minh. Vì vào Phật 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 19 


pháp không chướng ngại; không chướng ngại là nói tất cả 
dị luận có thê chướng ngại Phật pháp đều phá trừ, đạt đến 
cảnh giới giải thoát viên dung vô ngại. Vì Bồ Tát được 
mười phương chư Phật gia bị và hộ niệm, cho nên vào sâu 
cảnh giới giải thoát Phật pháp viên dung vô ngại, ở trong 
chân thật tánh không. Vì đại quang minh chiếu khắp pháp 
giới; đại quang minh tức là Phật quang. Đại quang minh 
chiếu khắp, tức là Phật quang chiều khắp. Phật quang chiếu 
khắp tận hư không khắp pháp giới, khiến cho ba ngàn đại 
thiên thế ĐIỚI. đều tắm mình ở trong đại quang minh, đại 
quang minh nầy hình thành một đại quang minh tạng, đại 
quang minh tạng nầy tức là chúng ta đều biết từ "số 0" hoá 
ra. Số "0" nầy lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chăng Ở 
trong. Quang minh phóng ra từ sô “0”, chỉ ở trong sô "0”, 
chăng đến ở ngoài sô ”0”, vì nó chăng ở ngoài. Số "0" này, 
chăng ai có thể phá nó được. Đại quang minh tạng nây, 
cũng chắng cách chi phá nó được. Nếu phá được đại quang 
minh tạng nầy, thì sẽ đen tối, vô minh, cho nên "đại quang 
minh" nầy vĩnh viễn chiếu khắp pháp giới. Vì tích tập pháp 
thanh tịnh chẳng lỗi lầm. “lập chẳng lỗi lầm", nghĩa là nói 
chăng có lỗi lầm, là sửa đổi lỗi lầm, là thắn thắn thừa nhận, 
là sám hối. Cổ nhân có nói: 
"Con người chăng phải Thánh hiền 
Không thê không có lỗi lầm 
Có lỗi đừng nãn sửa đồi". 

Người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm, thì có chí khí, 
người có trí huệ. Có lỗi lầm thì đừng che giấu, phải phát lồ 
sám hối. Nếu cứ che giấu SỢ người biết, thì cũng giông như 
cất giữ ở trong bóng tối, vĩnh viễn chăng thấy được ánh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 20 


sáng quang minh. Trong tâm ý thức của con người, nếu 
thường đen tối che đậy, chăng có ánh sáng quang minh, thì 
không thể sinh ra trí huệ. Vì có trí huệ thì có ánh sáng 
quang minh, ngu si thì chắng có ánh sáng quang minh, tức 
là vô minh. Con người đừng sợ có lỗi lầm, chỉ sợ phạm lỗi 
lầm rồi chẳng chịu sửa đổi. Nếu luôn luôn tự cảnh giác 
mình, tuỳ thời biết sửa lỗi, thì lỗi lầm một hai ngày sẽ giảm 
bớt đi. Sám hối từng chút từng chút, thì sẽ được thanh tịnh. 
Cổ nhân có nói: 
"Lỗi lầm hay sửa đôi 
Thì sẽ chẳng còn nữa". 

"Tập chăng có lỗi lầm", tức là một chút lỗi lầm cũng 
đều chăng có, đều đã sửa đối lỗi lầm chuyển thành thiện. 
"Pháp thanh tịnh", vì chăng có lỗi lầm, thì chăng có nhiễm 
ô. Ba nghiệp đều chăng nhiễm ô, thì tự nhiên sẽ thanh tịnh 
vô vi, rất tự nhiên sẽ hiện T8 pháp thanh tịnh. Trong ÿ niệm 

càng không trụ vảo tất cả "sác pháp”, chăng trụ vào tất cả 
"tâm pháp", chắng trụ vào tất cả "tâm sở pháp", chắng trụ 
vào "bất tương ưng pháp", cũng chăng trụ vào "vô vi 
pháp". Tất cả đều không trụ vào, thì đây tức là "tập không 
có lỗi lầm", sẽ được "pháp thanh tịnh". Vì trụ cảnh giới trí 
rộng lớn, "trụ” tức là thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ 
rộng lớn. Nếu thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn, 
thì chăng có "ngu si", sẽ phá trừ được "vô minh". Vì đắc 
được pháp quang minh không chướng ngại, đắc được thứ 
pháp quang minh nầy, không chướng ngại. Không chướng 
ngại, thì chăng mọi phiền não. Có phiền não chướng, thì có 
sở tri chướng. Có sở tri chướng, thì có nghiệp chướng. Có 
nghiệp chướng, thì sẽ sinh ra đủ thứ báo chướng, do đủ thứ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 21 
chướng ngại, phiền não ràng buộc, nên chắng được yên ôn. 
Hiện tại vì Bồ Tát vào được "tam muội Bồ Tát Trí Quang”, 
nên có thể diễn nói pháp môn "thập hồi hướng", cho nên 
đặc được đủ thứ trí lực và trí huệ quang minh như đã nói ở 
trên, cùng với pháp trí huệ quang minh chăng có chướng 
ngại. 

Bấy giờ, chư Phật liền ban cho Bồ Tát 
Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ. Ban cho 
vô lưu biện tài. Ban cho phương tiện khéo 
phân biệt cầu nghĩa. Ban cho pháp quang 
minh vô ngại. Ban cho thân Như Lai bình 
đăng. Ban cho vô lượng ầm thanh thanh 
tịnh khác nhau. Ban cho tam muội Bồ Tát 
quán sát không thê nghĩ bàn. Ban cho trí 
không thê cản trở phá hoại tât cả căn lành 
hôi hướng. Ban cho phương tiện thiện xảo 
quán sát tầt cả pháp thành tựu. Ban cho 
biện tài tât cả mọi nơi nói tầt cả pháp 
không dứt. Tại sao ? Vì sức căn lành nhập 
vào tam muội nây. 

Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng nói 
xong đoạn văn ở trước với Bô Tát Kim Cang Tràng, thì các 
đức Phật Kim Cang Tràng lập tức gia bị: 

1. Ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ. 

2. Ban cho biện tài không thê cản trở phá hoại. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 22 


3. Ban cho sức phương tiện lý giải phân biệt tất cả 
câu văn và nghĩa lý, dùng một nghĩa có thể diễn nói thành 
vô lượng nghĩa, cuối cùng quy về một nghĩa. 

4. Lại ban cho trí huệ quang minh chăng thọ tất cả sự 
chướng ngại. 

5. Lại ban cho thân trí huệ bình đăng với Phật, thân 
bình đẳng tức là thân trí huệ bình đẳng. 

6. Lại ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh. Âm 
thanh của mỗi người trong đục hay dở, đều do kiếp trước tu 
được. Đối với xứ sự án vật, rất là quang trọng, nhất là Pháp 
Sư hoằng dương Phật pháp, nếu lúc giảng Kinh thuyết 
pháp, lời nói rõ ràng, âm thanh vang ra như đại hồng 
chung, đặc biệt trong suốt, khiến cho người nghe cách 
ngoại dễ dàng hấp thu, mau chóng sẽ tin thọ quy y vào cửa 
Phật. 

7. Lại ban cho tam muội không thê nghĩ bàn của tất 
cả Bồ Tát, khéo quán sát đủ thứ nghiệp hạnh. 

S. Lại ban cho trí huệ không thể bị bất cứ ngoại lực 
nảo phá hoại căn lành, mà hồi hướng vô thượng pháp giới. 

9. Lại ban cho trí huệ phương tiện khéo léo quán sát 
tất cả các pháp, biết được pháp nào có thể trợ giúp thành 
tựu. 

10. Lại ban cho trí huệ biện tại vô uý, dù bất cứ 
thuyết pháp ở đâu, hoặc lúc biện luận với ngoại đạo, đều 
không bị họ hàng phục. Tại sao lại có được những trí huệ 
và sức lực nầy ? Vì nhập vào "tam muội Bồ Tát Trí 
Quang", cho nên đắc được trí huệ và sức căn lành này. 

Bây giờ, chư Phật, thảy đêu dùng tay 
phải rờ đầu Bồ Tát Kim Cang Tràng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 23 


Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng ban 
cho Bồ Tát Kim Cang Tràng đủ thứ trí huệ đó, và gia bị 
cho Ngài vô lượng sức oai thần rồi, mỗi vị Phật đều dùng 
tay phải của mình, nhẹ nhàng rờ lên đỉnh đầu của Bồ Tát 
Kim Cang Tràng, thổ lộ tâm từ và ái hộ đối với Bồ Tát 
Kim Cang Tràng. Ở trong Phật giáo, rờ đầu là biểu thị sự ái 
hộ của trưởng giả đối với người hậu ký. Hơn nữa Bồ Tát tu 
hành công đức viên mãn, lập tức chứng được quả vị Phật, 
cũng phải thọ nghi lễ rờ đầu thọ ký, để biểu thị rằng là vị 
Phật mới. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tràng được thọ sự rờ 
đầu ái hộ của chư Phật. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng được rờ đầu 
rôi, liên từ định mà dậy. 

Từ "Bấy giờ chư Phật... đến liên từ định mà dậy", 
đây là lời nói của Bồ Tát kêt tập Kinh tạng nói. 

Nói với các Bồ Tát rằng: Phật tử ! Đại 
Bô Tát có đại nguyện không thê nghĩ bàn, 
sung mãn pháp giới, khắp cứu hộ tât cả 
chúng sinh. Đó là tu học hôi hướng của tât 
cả chư Phật, quá khứ hiện tại và vị lai. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng được mười phương chư 
Phật Kim Cang Tràng rờ đâu rôi, lập tức từ trong định 
"Tam muội Bô Tát Trí Quang” mà dậy, đôi với các vị Bô 


Tát trong pháp hội mà nói: Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ 
Tát trong hàng Bô Tát ! Các Ngài đêu có thệ nguyện lớn, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 24 


khiến cho người không thê tưởng tượng đến được, rộng lớn 
sung mãn tận cùng hư không khắp pháp giới. Chẳng có nơi 
một hạt bụi nào, mà chăng phải là đại nguyện thành tựu 
của Bồ Tát. Bồ Tát trong đời quá khứ, từ lúc ban đầu phát 
tâm bồ đề, thì phát ra đại nguyện: "Nguyện đời đời kiếp 
kiếp, nơi nơi chốn chốn, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh, đều sớm thành Phật đạo". Bất luận 
công đức của mình như thế nào, công đức lớn nhỏ, đều hồi 
hướng cho chúng sinh, nguyện giúp chúng sinh đắc được 
giải thoát. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh rồi, lại còn tiến 
thêm một bước lìa tướng tất cả chúng sinh, chăng chấp 
trước vào tất cả chúng sinh, mà mình đã từng độ thoát. 
Hành Bồ Tát đạo như vậy, là học tập hạnh hồi hướng mà 
chư Phật quá khứ đã thực hành, hạnh hồi hướng mà chư 
Phật vị lai sẽ thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật hiện 
tại đang thực hành. Do đó: "Khó nghĩ bàn", là vì lời 
nguyện phát ra sâu tựa như biển cả, thê đầy khắp pháp giới, 
hạnh đồng với chư Phật. Do đó "Đại": Tức là "Cứu hộ 
khắp các chúng sinh". "Đại Bồ Tát": Là nguyện lực lớn, 
hạnh lực lớn, trí lực lớn, bi tâm lớn, như vậy mới đáng gọi 
là đại Bồ Tát. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát hôi hướng có bao 
nhiêu loại ? Phật tử ! Đại Bô Tát hôi hướng 
có mười loại. Ba đời chư Phật đêu cùng 
diên nói. 

Các vị đệ tử của Phật ! Các Ngài có biết đại Bồ Tát 
tu hạnh hồi hướng, có bao nhiêu loại chăng ? Các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có mười loại. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 25 


Mười loại hồi hướng này, chẳng riêng các đại Bồ Tát phải 
tu học, mà chư Phật ba đời, cũng đều cùng diễn nói pháp 
môn nầy. 


Những øì là mười ? Một là cứu hộ tất 
cả chúng sinh, la tướng chúng sinh hồi 
hướng. Hai là bât hoại hôi hướng. Ba là 
đông với tât cả chư Phật hôi hướng. Bồn là 
đên tât cả mọi nơi hôi hướng. Năm là vô 
tận công đức tạng hồi hướng. Sáu là vào tât 
cả căn lành bình đăng hôi hướng. Bảy là 
đông tuỳ thuận tât cả chúng sinh hôi 
hướng. Tám là chân như tướng hôi hướng. 
Chín là không ràng buộc, không châp 
trước giải thoát hôi hướng. Mười là vào 
pháp giới vô lượng hôi hướng. 

Phật tử ! Đó là mười loại hôi hướng 
của đại Bô Tát. Chư Phật quá khứ, vị lai, 
hiện tại, đã nói, đang nói và sẽ nói. 

Ở trên nói về đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có mười 
loại, những gì là mười loại ? Hiện tại nói ra tên của mười 
loại hôi hướng, giải thích sơ lược, Kinh văn vệ sau sẽ nói tỉ 
mỉ hơn. 

I. Cứu hộ tât cả chúng, lìa tướng chúng sinh hôi 
hướng: Đây là đại nguyện của Bồ Tát, muôn cứu hộ khăp 
tât cả chúng sinh, mà chăng châp tướng. Là sự "hôi hướng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 26 


lia tướng hồi tự hướng tha". Như trong Kinh Kim Cang có 
HÓI: 
"Như vậy diệt độ tất cả chúng sinh, 
Mà thật chăng có một chúng sinh được diệt độ”. 


Nghĩa là nói la tướng hồi hướng, lìa tướng chúng 
sinh. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh, mà chẳng kể công, 
chăng chấp tướng, chẳng khoe khoang. Ngài đem tất cả 
công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lìa 
các tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp 
trước, thì sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo. Một khi sinh tâm kiêu 
ngạo, thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại trí huệ. Sự 
khó khăn nhất, quang trọng nhất của sự tu hành, là tu lìa sự 
chấp trước, lìa sự kiêu ngạo, nếu không thì không thể nào 
đắc được sự giải thoát. Chấp trước thì giống như dùng sợi 
dây thừng tự trói buộc mình, cho nên nói không thể được 
giải thoát. Người chấp trước, thì tâm lượng nhỏ, không thê 
dung chứa người, dung chứa vật, tuyệt đối sẽ chăng có đại 
trí huệ, chăng có đại trí huệ quang minh. Người chẳng chấp 
trước vào "người, sự việc, thời, đất, vật", mới có thể cứu độ 
tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng, cuối 
cùng tự nhiên sẽ đạt đến bồ đề viên mãn, quy vô sở đắc, 
khai đại ngộ, được đại trí huệ. 

2. Bất hoại hồi hướng: Thế nào là bất hoại ? Là 
chẳng. hoại căn lành, chăng hoại công đức lành, chẳng hoại 
tâm bồ đề, chăng hoại tâm kim cang, chăng hoại giới định 
huệ, chẳng hoại tâm tin kiên cỗ nơi Tam Bảo. Đem hết 
thảy công đức căn lành tâm bồ đề của mình, hồi hướng hết 
cho pháp giới tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành công 
đức, tâm bồ để, tâm kim cang .v.v... Của chúng sinh cũng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 27 


chăng hoại diệt. Tôi phát bốn thệ nguyện lớn, tức cũng 
đồng như chúng sinh phát, đây là bất hoại hồi hướng. 

3. Đồng tất cả chư Phật hồi hướng: Tôi nguyện học 
pháp môn hồi hướng của chư Phật ba đời tu hành, theo sự 
hồi hướng của chư Phật ba đời đã phát ra. Đem hết thảy tất 
cả công đức của mình làm được, đồng như chư Phật hồi 
hướng cho pháp giới chúng sinh. 

4. Đến tất cả mọi nơi hồi hướng: Đến tắt cả mọi nơi 
tức là đến nơi rốt ráo, nghĩa là đạt đến được quả vị Phật. 
Tôi hy vọng thành Phật, cũng muốn cho tất cả chúng sinh 
sớm thành Phật đạo, hồi hướng như vậy. 

5. Vô tận công đức tạng hồi hướng: Do sự hồi 
hướng, nên sẽ thành tựu tạng vô tận công đức. Chúng sinh 
vô tận, công đức vô tận, cho nên hồi hướng cũng vô tận. 

6. Vào tất cả căn lành bình đăng hồi hướng: Tư 
tưởng vào sâu tất cả bình đăng, tâm chẳng phân biệt, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành, thuận lý tu 
thiện, sự lý chẳng trái, vào nơi hồi hướng bình đẳng. 

7. Đồng tuỳ thuận tất cả chúng sinh hồi hướng: Quán 
sát chúng sinh hồi hướng, chẳng tính toán có bao nhiêu, 
chăng phân biệt thân sơ, phân biệt thiện ác, chăng phân biệt 
tốt xâu giàu nghèo, đem hết thảy công đức căn lành của tôi, 
tuỳ thuận chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bình đắng hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh. 

§. Chân như tướng hồi hướng: Bảy loại hồi hướng ở 
trên, đều có hình tướng. Nhưng chân như là không hình, 
không tướng, tuyết đối đối đãi, bặc lời lẽ tư tưởng. Tuy 
nhiên như vậy, nhưng căn lành có thể hợp vào nơi chân 
như, cho nên có môn hồi hướng này. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 28 


9. Không ràng buộc chấp trước giải thoát hồi hướng: 
Chắng "ràng buộc", chắng ' 'chấp trước”, sinh hoạt ở trong 
chân lý nhậm vận tự tại, chăng bị mọi sự ràng buộc nảo, 
đắc được tự do giải thoát. Bồ Tát đắc được "giải thoát 
không ràng buộc, không chấp trước", cũng hy vọng tất cả 
chúng sinh đều đắc được sự tự do" giải thoát không ràng 
buộc, không chấp trước", đo đó đem sự đắc được của mình, 
hồi hướng cho pháp giới 'SHUE sinh. 

10. Vào pháp giới vô lượng hồi hướng: Bồ Tát vào 
sâu pháp giới, thực hành vô lượng vô biên công đức lành, 
tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có một nơi nào 
mà chẳng có bố thí công đức lành của chư Phật Bồ Tát. Bồ 
Tát đem căn lành công đức đó, hồi hướng cho pháp giới vô 
lượng vô biên chúng sinh. 

Các Phật tử ! Ở trên là nói về mười loại pháp môn 
hồi hướng của đại Bồ Tát, Kinh văn ở sau sẽ giải thích rõ 
hơn. Chư Phật quá khứ, chư Phật vị lai, và chư Phật hiện 
tại, quá khứ đã từng nói qua. Chư Phật vị lai chắc chắn sẽ 
nói. Chư Phật hiện tại, các Ngài đang đối với các Bồ Tát 
diễn nói diệu pháp thập hồi hướng. 


Hồi hướng thứ nhất cứu hộ chúng sinh 
lìa tướng chúng sinh. 

Phật tử ! Thế nào là đại Bồ Tát cứu hộ 
tất cả chúng sinh lìa tướng chúng sinh hồi 
hướng ? 

Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử 


của Phật ! Thế nảo gọi là đại Bồ Tát, cứu hộ tất cả chúng 
sinh, mà chẳng chấp vào tướng chúng sinh hồi hướng ? 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 29 


Phật tử ! Đại Bồ Tát đó thực hành 
Đàn Ba La Mật. Thanh tịnh Thi La Ba La 
Mật. Tu Sàn Đề Ba La Mật. Khởi tinh tấn 
Ba La Mật. Vào thiền định Ba La Mật. Trụ 
Bát Nhã Ba La Mật. Đại từ, đại bỉ, đại hỉ, 
đại xả. Tu vô lượng căn lành như vậy. 


Các vị đệ tử của Phật ! Tu pháp môn Bồ Tát cứu hộ 
tất cả chúng sinh, mà lìa tướng chúng sinh, các Ngài trước 
hết tu: 

1. Đàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật. Vì bó thí 
đối trị tham lam, xả bỏ sự nhiễm ô tham lam, sinh khởi tâm 
từ bi cứu hộ tất cả chúng sinh, thương xót chúng sinh như 
mình, cũng có thể xả mình vì chúng sinh. Bố thí có ba loại: 

a. Bồ thí tài. 

b. Bồ thí pháp. 

c. Bố thí vô uý. 

Bồ thí tài phân ra nội tài và ngoại tài. Nội tài là đầu, 
mắt, tuỷ, não, thân thịt, máu huyết. Ngoại tài là đất nước 
vợ con. Bồ thí pháp là vì chúng sinh giảng Kinh thuyết 
pháp, giáo hoá tất cả chúng sinh. Trong Kinh có nói: 

“Trong các sự cúng dường, 
Cúng dường pháp là hơn hết". 

Đem pháp bố thí cho người, đây là sự bố thí hơn hết 
trong các sự bồ thí. Bồ thí vô uý là thường hay khiến cho 
họ đừng có sợ hãi, khiến cho họ được cảm giác bình an. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 30 


Như tu hành Ba La Mật như vậy, thì sẽ đạt đến bờ Niết 
Bàn bên kia. Kế tiếp: 

2. Thanh tịnh Thị La Ba La Mật: Thanh tịnh là trong 
sạch, chẳng có sự ô nhiễm. Thi La, là tiếng Phạn, dịch là 
"giới", tức là giới luật mà các hàng đệ tử phải giữ gìn. Chỗ 
quang trọng của giới luật là: 

"Đừng làm các điều ác, 
Chuyên làm các điều thiện". 
"Siêng tu giới định huệ, 
Tiêu diệt tham sân sĩ". 

Giữ giới phải nghiêm mật, giữ giới phải thanh tịnh. 
Thanh tịnh giống như trăng tròn ngày rằm, một chút tỳ vết 
cũng chăng có. Người tu hành giữ giới thanh tịnh, chẳng 
làm người trời, thì nhất định cũng sinh vào nhà giàu có ở 
nhân gian, cũng là tư lương lên bờ Niết Bàn bên kia. 

3. Tu Sàn Đề Ba La Mật: "Sàn Đề", cũng là tiếng 
Phạn, dịch là "nhẫn nhục". Nhẫn là nhẫn nại, nhẫn thọ, 
chịu đựng. Người hay nhẫn được, thì đối với người tâm 
bình khí hoà, đối đãi với người khoan dung độ lượng, nhan 
sắc hoà duyệt, quyết chăng trừng mang trợn mắt, thấy 
người thì nộ tháo như sâm, nóng giận như núi lửa. Nhẫn 
nhục là hay chịu đựng sự đánh đập, măng chưởi, mà chăng 
có tâm báo thù, vẫn thản nhiên, chăng cho rằng quái lạ. Bồ 
Tát tu sinh nhẫn, pháp nhẫn, viễn mãn thành tựu vô sinh 
pháp nhẫn, cũng là công đức đến bờ Niết Bàn bên kia. 

4. Khởi tinh tấn Ba La Mật: Bồ Tát tu sáu độ vạn 
hạnh, tuỳ thời sinh khởi tâm tinh tắn, dũng mãnh tỉnh tấn 
chăng thôi nghỉ, chẳng thối lùi, mong sớm thành đạo 
nghiệp, cứu độ chúng sinh. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 3l 


5. Vào thiền định Ba La Mật: Bồ Tát vào sâu thiền 
định, tu tập pháp môn tư duy tu, tăng trưởng trí huệ, thành 
tựu thân thông không nghĩ bàn, nhậm vận tự tại, độ thoát 
chúng sinh, đông lên bờ Niệt Bàn bên kia. 

6. Trụ Bát Nhã Ba La Mật: "Irụ" là chăng lia khỏi, 
Bô Tát tu sáu độ vạn hạnh, chăng có độ nào hạnh nào lìa 
khỏi trí huệ, do đó "Dùng trí hoá tình, dùng Bát Nhã lãnh 
đạo vạn hạnh". Chăng có Bát Nhã, thì giông như người 
chăng có mắt, việc gì cũng đêu chăng thông, thì làm sao 
hành Bô Tát đạo giáo hoá chúng sinh ! Cho nên phải tu 
"văn tự Bát Nhã", khởi "Quán chiêu Bát Nhã", khê hợp với 
"Thật tướng Bát Nhã", đê hoàn thành Phật quả, đên được 
bờ Niệt Bàn bên kia. Cuôi cùng vân phải tu bôn tâm vô 
lượng, đó là: Tâm từ vô lượng, tâm bị vô lượng, tâm hỉ vô 
lượng, tâm xả vô lượng. Đại Bô Tát tu vô lượng vô biên 
căn lành như đã nói ở trước. 

Khi Bồ Tát tu căn lành, thì nghĩ như 
vây: Nguyện căn lành nây lợi ích khắp tât 
cả chúng sinh, đêu khiên cho thanh tịnh, 
đên nơi rôt ráo. Vĩnh viên lìa khỏi địa 
ngục, nøa quỷ. súc sinh, vua Diễm La .v.V... 
vô lượng khô não. 

Đại Bồ Tát, khi tu đủ thứ căn lành công đức, thì 
trong tâm bèn nghĩ như vây: Nguyện đem tât cả căn lành 
công đức của tôi tu được, lợi ích khắp tât cả chúng sinh, 
khiên cho tât cả chúng sinh đêu đắc được thanh tịnh, đắc 
được thanh tịnh chân chánh, một chút nhiễm ô cũng chăng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 32 
có, đến cảnh giới rốt ráo quả vị Phật. Vĩnh viễn lìa khỏi 
thống khổ ở địa ngục, khổ não ở đường ngạ quỷ, khổ bách 
ở đường súc sinh, củng với sự thọ thống khô của Vua Diễm 
La quản lý. Đủ thứ sự khô não không thê nào độ lượng 
được, thảy đêu xa lìa. 

Khi đại Bồ Tát trồng căn lành, thì đem 
căn lành của mình hồi hướng như vây: Tôi 
sẽ vì tất cả chúng sinh làm nhà, khiến cho 
họ tránh khỏi tất cả các sự khổ. 

Vì tất cả chúng sinh mà bảo hộ họ, 
khiến cho họ giải thoát cả phiền não. 

Vì tất cả chúng sinh làm chỗ nương 
tựa, khiến cho họ lìa khỏi các sự sợ hãi. 

Vì tất cả chúng sinh làm chỗ hướng về, 
khiến cho họ đến được nơi nhất thiết trí. 

Vì tất cả chúng sinh làm chỗ bình an, 
khiến cho họ được nơi an Ốn rốt ráo. 

Vì tẤt cá chúng sinh làm ánh sáng, 
khiến cho họ được trí huệ quang minh diệt 
trừ ngu sỉ đen tối. 

Vì tất cả chúng sinh làm đuốc, để phá 
tất cả đen tối vô minh. 

Vì tất cả chúng sinh làm đèn sáng, 
khiến cho họ trụ nơi thanh tịnh rốt ráo. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 33 


Vì tất cả chúng sinh làm Đạo Sư, để 
dẫn họ, khiến cho họ vào pháp chân thật. 

Vì tất cả chúng sinh làm đại Đạo Sư, 
ban cho họ đại trí huệ vô ngại. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng như vậy, bình đắng lợi ích tất cả 
chúng sinh, rốt ráo đều khiến cho họ được 
nhất thiết trí. 


Đại Bồ Tát, khi các Ngài tu hành đạo Bồ Tát, hành 
hạnh môn thập hồi hướng, IeO trồng các căn lành, thành ý ý 
cần thận, "không làm các điều ác, chuyên làm các điều 
thiện". Chưa từng cho răng việc thiện nhỏ không làm, hoặc 
điều ác nhỏ mà làm. Bồ Tát gieo trồng các căn lành như 
Vậy, gieo trồng các căn lành ở trong thân tâm của chúng 
sinh. Nếu chăng có chúng sinh, thì Bồ Tát cũng chẳng có 
chỗ để trồng căn lành, cho nên phải vì chúng sinh mà hồi 
hướng. Bồ Tát ở tại nơi thân chúng sinh gieo trồng căn 
lành, tức là tu hành Bồ Tát đạo, tu đạo bồ đề, mới rộng 
Ø1eO trông căn lành. Nếu như chẳng tu Bồ Tát đạo, cũng 
không thể gieo trồng căn lành. Bồ Tát rộng gieo trồng căn 
lành, vẫn phải lìa tướng gieo trồng căn lành, cho nên phải 
hồi hướng "thật tế", thật tế tức là không chắng chỗ có. Tóm 
lại, nghĩa là gieo trồng căn lành chẳng chấp trước căn lành. 
Lìa tất cả sự chấp trước, lìa tất cả sự ràng buộc, mới đắc 
được giải thoát. Khi Bồ Tát trồng căn lành, thì Ngài hồi 
hướng như vây: Tôi nên biến thành nhà ở của chúng sinh, 
vì nhà ở che năng che mưa, khiến cho chúng sinh an trụ ở 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 34 


trong đó. Khiến cho họ tránh khỏi các sự khổ não, như đói 
khát nóng lạnh. Khổ có: Khổ khổ, hoại khổ, và hành khổ. 
Còn có tám thứ khổ và vô lượng thứ khô. Bồ Tát lại hồi 
hướng như vây: Tôi phải thường bảo hộ tất cả chúng sinh, 
khiến cho họ chăng thọ bất cứ sự xâm hại nào. Phải cứu hộ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui. Phải hộ trì 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được giải thoát. 
Giải thoát dứt trừ tất cả phiền não, mà khiến cho họ đều 
đắc được thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại hồi hướng như 
vầy: Tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh, thân đều có chỗ 
quy về, tâm có chỗ nương tựa, làm nơi nương tựa của họ, 
xa lìa tất cả sự uy hiếp sợ hãi, mà có chỗ nương nhờ. Bồ 
Tát lại hồi hướng như vầy: Tôi phải làm chỉ tiêu hướng về 
chánh quyết của tất cả chúng sinh, làm con đường đạo 
chánh pháp lớn hướng về, khiến cho tất cả chúng sinh đều 
từ con đường đạo lớn nầy, thuận lợi đạt đến trí huệ địa. Bồ 
Tát lại hồi hướng như vây: Tôi phải làm chỗ bình an của tất 
cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được sự an 
ôn chân chánh, bình an khoái lạc. Bồ Tát lại hồi hướng như 
vầy: Tôi phải làm quang minh của tất cả chúng sinh, khiến 
cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh, diệt 
trừ sạch tất cả ngu sĩ đen tối. Bồ Tát lại hồi hướng như vầy: 
Tôi phải làm đuốc lửa cho tất cả chúng sinh, để phá trừ vô 
minh ám muội của họ. Bồ Tát lại hồi hướng như vây: Tôi 
phải làm đèn sáng lớn cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ 
đều trụ nơi cõi nước Phật thanh tịnh chân chánh. Bồ Tát lại 
hồi hướng như vây: Tôi phải làm bậc Đạo Sư của tất cả 
chúng sinh, đề dẫn dắt họ đi trên con đướng chánh, đạt đến 
con đường đạo chánh pháp chân thật vô tướng. Bồ Tát lại 
hồi hướng như vây: Tôi phải làm bậc đại Đạo Sư của tất cả 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 35 


chúng sinh, giáo hoá hết thảy mười phương tất cả chúng 
sinh, ban cho họ đại trí huệ viên dung vô ngại, phá trừ tất 
cả sự ngu s1 ám muội của họ. Các vị đệ tử của Phật ! Đại 
Bồ Tát, đem đủ thứ căn lành tu tập của Ngài, hồi hướng 
như ở trên vừa nói, đối với mười phương chúng sinh, đều 
xem bình đẳng, chăng phân biệt, bình đăng lợi ích tất cả 
chúng sinh, khắp tất cả đều thọ ích, rốt ráo đều có thể thành 
Phật. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát thủ hộ hồi hướng 
những người chẳng phải thân hữu, bằng 
với những người thân hữu, bình đẳng 
chăng có sự khác biệt. Tại sao ? Vì Bồ Tát 
vào tánh bình đẳng của tất cả các pháp. 
Chẳng ở nơi chúng sinh mà khởi một niệm 
nghĩ chăng phải thân hữu. Nếu như có 
chúng sinh ở chỗ Bồ Tát, khởi tâm oán hại, 
thì Bồ Tát cũng dùng mắt từ bi nhìn họ, 
quyết chăng có sự hòn giận. Khắp vì chúng 
sinh làm bậc thiện tri thức, diễn nói chánh 
pháp, khiến cho họ tu tập. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, đối với những 
người chăng thân thuộc quan hệ với mình, với những người 
chăng phải bạn bè của mình, mà là những người bình 
thường. Nêu gặp tai nạn khôn khô, Bô Tát đôi với họ bảo 
vệ giữ gìn, căn lành hôi hướng, băng với những người thân 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 36 


thuộc bạn bè của mình, đều xem như nhau, chăng có tơ hào 
tâm phân biệt. Vì Bồ Tát tu hành hạnh bình đẳng, khởi tâm 
vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, bình đẳng đối đãi với tất 
cả chúng sinh. Cho nên trong mắt của Bồ Tát chắng có 
phân biệt thân, sơ, xa, gần, thương, ghét, thảy đều bình 
đăng thủ hộ hồi hướng. Đây là nguyên nhân gì ? Đại Bồ 
Tát đã vào tánh bình đăng của tất cả các pháp, biết rõ "Là 
pháp bình đẳng, chăng có Cao thấp". Cho nên Ngài chẳng 
có quan niệm thân sơ, xa gần, thương ghét, mà tự nhiên tự 
tại bình đăng đối đãi với tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng 
riêng gì dùng tâm đại từ bi đối đãi với tất cả chúng sinh, 
mà dù một niệm chăng phải thân hữu, cũng chẳng sinh 
khởi lên, quyết chăng bao giờ nghĩ chúng sinh nầy chẳng 
có quan hệ gì với tôi, chúng sinh kia là người thân của tôi, 
người này tôi ưa thích, kẻ kia tôi ghét. Bồ Tát xem tất cả 
chúng sinh, đều là cha mẹ quá khứ của ta, là chư Phật vị 
lai. Nếu như có chúng sinh như thế, họ ở tại chỗ Bồ Tát, 
sinh khởi tâm oán hận Bồ Tát, hoặc tâm nghĩ giết hại Bồ 
Tát, nhưng Bồ Tát vẫn dùng tâm từ bi để nhìn đối đãi với 
chúng sinh, thương xót chúng sinh, quyết chăng vì chúng 
sinh khởi tâm oán hận giết hại, báo thù chúng sinh, trừng 
phạt chúng sinh. Tâm trạng của Bồ Tát đều thương chúng 
sinh ngu si, tạo nghiệp thọ báo vẫn như ở trong mộng, sao 
lại oán trách, chỉ có tha thứ. Cho nên nói: 
"Chư Phật Bồ Tát chăng thấy lỗi chúng sinh". 

Bồ Tát dùng tâm từ bi tha thứ cho chúng sinh, dùng 
tâm dung nhẫn khoan đãi chúng sinh, khắp làm bậc thiện 
tri thức của chúng sinh, bất cứ chúng sinh có vẫn đề gì khó 
giải quyết, Bồ Tát đều vì họ giải quyết. Vẫn luôn luôn vì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 37 


chúng sinh diễn nói chánh pháp, giáo hoá họ, khiến cho tất 
cả chúng sinh tin thọ chánh pháp, phát tâm bô đê, tu học tât 
cả Phật pháp. 


Ví như biến cả, tất cả các thứ độc 
không thể biến hoại được, Bồ Tát cũng vậy. 
Tất cả kẻ ngu sỉ chắng có trí huệ, chẳng 
biết ân đức, sân hận ngoan độc, kiêu mạn 
tự đại. Tâm họ mù tối, chắng biết pháp 
lành. Như vậy thảy các loại chúng sinh ác, 
đủ thứ bức bách não hại, Bồ Tát không 
động loạn. 


Bồ Tát đối với chúng sinh, tâm lượng của Ngài từ bi 
rộng lớn như biển cả. Biển cả rộng lớn, chứa đựng vạn vật, 
từ xưa đến nay chẳng biến đổi. Dù bạn dùng phương pháp 
gì để phá hoại nó, cũng không thể nảo tốn hại tơ hào nó 
được. Nếu muốn biến đổi nó, cũng không thể biến đổi 
được chút nào. Như bỏ xuống tất cả các chất độc, cũng 
không thể nào độc hại nó được. Tâm lượng của Bồ Tát 
cũng giống như biển cả, bất luận chúng sinh dùng thái độ 
như thế nào đối đãi với Ngài, đều không thể biến đổi được 
tâm trạng từ bi của Ngài. Chúng sinh phần nhiều chẳng 
hiểu chăng biết, nøu sĩ mê muội, chăng có trí huệ chân 
chánh, ÿ lại có chút thông minh, ngược lại chướng ngại trí 
huệ chân chánh. Thiện tri thức khổ tâm dạy bảo, cũng 
chăng biết "Tri ân báo đức", ngược lại nổi giận, hung hăng, 
dùng tâm lang độc, chẳng nghe lời giáo hoá. Độc, là trong 
tâm oán hận đến cực điểm. Chúng sinh sân hận ngoan độc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 38 


như vậy, thì họ nhất định có thái độ kiêu hãnh, đối với 
người kiêu mạn vô lễ, cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn. 
Tâm của con người như thế, giỗng như mù tối, mắt chẳng 
thấy vật gì, chăng biện rõ thị phi. Tâm trí bị vô minh che 
đậy, cho nên chăng nhận thức được pháp lành, cũng chẳng 
nhận ra bậc thiện tri thức, nghĩa là đôi diện với bậc thiện trì 
thức cũng chăng nhận ra. Cho nên nói chúng sinh như thế 
ngu sỉ vô trí, Bồ Tát chỉ có thương xót họ. Các loại chúng 
sinh ác như thế, họ dùng đủ thứ phương pháp để bức bách 
Bồ Tát, não hại Bồ Tát, cũng không thê kích động được 
định lực của Bồ Tát, tán loạn được tâm từ bi của Bồ Tát, 
khiến cho tâm Bồ Tát giao động, tán loạn mà biến đổi tâm 
ban đầu. 


Ví như mặt trời xuất hiện nơi thế gian, 
chăng do bởi kẻ sinh ra mù loà không thấy, 
mà ấn đi không hiện. Lại chẳng do bởi 
thành Càn Thát Bà. tay A Tu La, cây Diễm 
Phù Đề, núi cao hang sâu, bụi khói mây 
mù, các vật như vậy che lấp, mà ấn đi 
không hiện. Cũng lại chẳng do bởi thời tiết 
biến đối, mà ấn đi không hiện, đại Bồ Tát 
cũng lại như thé. 

Ở trước dùng biển cả để ví dụ, là ví dụ tâm lượng 
của Bồ Tát sâu dày rộng lớn như biển cả. Chúng sinh đối 


đãi với Bồ Tát như thế nào, Bồ Tát cũng chăng động tâm 
hoặc thây độc. Vì Ngài dùng tâm đại từ bị làm đâu. Hiện 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 39 


tại Bồ Tát Kim Cang Tràng lại đưa ra ví dụ: Giống như mặt 
trời hiện ra thế gian, chiếu sáng khắp. Ví như có người mới 
sinh ra đã mù loà chẳng thấy vật gì, gọi là sinh mù, nhỉn 
chăng thấy mặt trời, cũng chắng biết mặt trời hình dáng ra 
sao. GIả sử có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình 
vuông, thì kẻ sinh mù cũng chăng biết hình vuông ra làm 
sao ? Có người nói với kẻ sinh mù, mặt trời là hình tam 
giác, hình chữ nhật, thì kẻ sinh mù cũng chẳng biết, cũng 
không đoán được rằng người đó nói đúng, hay không đúng. 
Song, mặt trời chẳng phải vì kẻ sinh mù nhìn không thấy, 
không biết, mà ấn tảng đi không hiện nơi thế gian. Nó vẫn 
luôn luôn lơ lửng ở trên không, toả ra ánh sáng nóng ấm, 
chiếu khắp thế gian. Nó cũng chắng vì thành Càn Thát Bà, 
Càn Thát Bà là một trong tám bộ thiên thần, làm thần nhạc 
cho trời Đề Thích. Huyễn hoá thành ấp cung điện, vì trời 
ấm trong sáng mà hiện nơi biển cả, hoặc trên không sa 
mạc, gọi là hoá thành. Tay của A tu la có thể che lấp mặt 
trời. Các thứ cây Diêm Phù Đề cũng có thể che lắp mặt 
trời. Còn có núi cao ngất trời, phủ lấp mây mù, cũng có thê 
che lấp mặt trời. Còn có hang thắm, ở đó cũng chăng thấy 
mặt trời. Hoặc có rất nhiều bụi bặm, sương mù, khói dày, 
đám mây, các loại như thế, đều có thể che lấp mặt trời, cản 
trở mặt trời. Nhưng mặt trời, chắng phải vì các nhân duyên 
đó, mà ấn tàng đi không hiện ra. Mặt trời chăng thọ tất cả 
sự chướng ngại, vĩnh viên chiếu sáng nơi thế gian. Đại Bồ 
Tát cũng giông như mặt trời, Ngài quyết không vì có 
những sự chướng ngại mà không tu hành, không hành Bồ 
Tát đạo, không cứu độ chúng sinh, giáo hoá chúng sinh. 
Không màng chúng sinh dùng thủ đoạn gì phá hoại Ngài, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 40 


cản trở Ngài, nhiễu loạn Ngài, khốn khổ Ngài, Ngài cũng 
chăng vì thế, vẫn dũng mãnh tỉnh tắn hành Bồ Tát đạo. 


Có phước đức lớn, tâm Bồ Tát sâu 
rộng, chánh niệm quán sát, chăng thôi lùi 
khuât phục. Vì muôn rôt ráo công đức trí 
huệ. Nơi pháp vô thượng thù thăng, tầm 
sinh chí muôn. Pháp quang chiêu khắp, 
thầy tât cả nghĩa. Nơi các pháp môn, trí 
huệ tự tại. Thường vì lợi ích tât cả chúng 
sinh mà tu pháp lành. Chưa từng lầm khởi 
tâm xả bỏ chúng sinh. Chăng vì chúng sinh 
tâm tính tệ ác, tà kiên sân hận ô trược, khó 
điêu phục, mà xả bỏ, không tu hôi hướng. 

Sở đĩ Bồ Tát có những biểu hiện như đã nói ở trên, 
là vì Bồ Tát có phước đức lớn. Vì Ngài có phước đức, cho 
nên chưa từng sợ nạn khô, đó là công đức tích tụ thành tựu 
trong lúc tu hành Bồ Tát đạo. Tâm lượng của Ngài sâu 
rộng như biên cả. Quang minh từ bị tê thê của Ngài như 
mặt trời khăp chiêu sáng vạn vật. Ngài đôi đãi với Người 
và vật bình đăng như chính mình, quán sát sự lý thì chánh 
niệm. Lập định cứu thê giáo hoá chúng sinh làm tông chỉ. 
Chăng vì chúng sinh cang cường khó dạy mà sinh tâm thôi 
lùi. Chăng khuât phục bởi thê lực và cường quyên. Chăng 
cuối đầu lúc gặp khốn khổ hoạn nạn. Bắt cứ lúc nào, hoàn 


cảnh nào, Ngài cũng chăng thọ sự uy hiếp dẫn dụ mà biến 
đôi tác phong, hoặc chuyên lùi. Tại sao Bồ Tát có thể cự 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 4I 


tuyệt như vậy ? Vì Ngài có đại nguyện, đó là lời nguyện 
phát ra từ thâm tâm của Ngài. Nguyện lực dẫn dắt Ngài 
dũng cảm hướng về trước, hy vọng tâm thành tựu, khiến 
cho Ngài tinh tấn không giải đãi, cũng là vì muốn đắc được 
công đức rốt ráo, trí huệ chân thật. Tóm lại, tức là muốn 
đắc được công đức đầy đủ, trí huệ viên mãn. Giống như đủ 
thứ pháp môn thù thắng đã nói ở trước, Ngài đều lập chí 
một lòng tu học, và nguyện ý hành trì không giải đãi. Vì 
chí nguyện của Ngài cầu pháp thù thắng, vĩnh viễn không 
thối lùi khuất phục, cho nên Ngài đắc được pháp quang 
chiếu khắp, nơi nghĩa lý chánh kiến quang minh, nơi tất cả 
pháp, dùng trí huệ của Ngài, đều thấu suốt thông đạt, mà tự 
tại nhậm vận tu hành những pháp môn đó. Tại sao Bồ Tát 
phải thường tu các pháp ? Ngài vì tất cả chúng sinh, hy 
vọng thường có thê lợi ích cho tất cả chúng sinh mà tu các 
pháp lành. Bồ Tát từ xưa đến nay chưa từng vì lợi ích mà 
quên chúng sinh, dù trong sự vô ý cũng chắng lầm khởi 
tâm niệm xả bỏ chúng sinh. Bắt cứ lúc nào Ngài cũng nghĩ 
đến việc giáo hoá chúng sinh, độ chúng sinh được giải 
thoát. Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh, hành Bồ Tát đạo, thì nhất 
định phải tu ở tại thân của chúng sinh, mới có thể tích tụ 
hết thảy công đức. Nếu chẳng có chúng sinh, thì Bồ Tát 
chăng có đối tượng tu công lập đức, chẳng có cơ hội thành 
tựu Bồ Tát đạo. Bồ Tát giáo hoá chúng sinh, cũng chắng vì 
chúng sinh sinh tính tệ ác, mà xả bỏ chúng sinh không giáo 
hoá. Ngài vẫn nghĩ tìm hết biện pháp, khéo dẫn dụ, khiến 
cho họ cải ác hướng thiện. Thứ tính tệ ác nầy của chúng 
sinh, đầy dẫy ở trong não hải sung mãn tà tri tà kiến, nóng 
giận lớn, tâm sân nặng. Chăng thấy chân lý, chăng ngộ con 
đường chân chánh. Tất cả sự lý, vốn là trung đạo mới 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 42 


đúng. Thế nào gọi là trung đạo ? Tức là chăng thái quá, 
cũng đừng bất cập, không trái không phải, đó mới là trung 
đạo liễu nghĩa. Nếu thiên về một bên, tức thành tà. Sân hận 
nóng giận lớn, tự ngã ở trong tâm. Trược là ngu si, chẳng 
dễ gì điều phục. Vì loại chúng sinh đó sinh tính tệ ác, cho 
nên giáo hoá như thế nào, họ cũng chăng tin thọ sự dạy dỗ. 
Bồ Tát tuy nhiên gặp những loại chúng sinh cang cường 
ngu muội, khó điều khó phục, song, không thể không độ họ 
hoặc xả bỏ họ, hoặc chẳng hồi hướng cho họ. Bồ Tát chăng 
làm như thế. Dù khó độ, khó giáo hoá, lại cang cường, lại 
tệ hại, Bồ Tát cũng phải dùng tâm nhẫn nại tối đa đề độ họ, 
dạy họ, khiến cho họ cải ác hướng thiện. Đem căn lành 
công đức của mình tu hành tích tụ, thời thời vì loại chúng 
sinh này mà hồi hướng. 


Chỉ dùng giáp Bồ Tát đại nguyện để tự 
trang nghiềm, cứu hộ chúng sinh, luôn 
chăng thối chuyển. Chắng vì chúng sinh 
chăng biết báo ân, mà thối lùi hạnh Bồ Tát, 
xả bỏ đạo bồ đề. Chẳng vì phàm phu nøu sỉ 
cùng đồng một nơi, xả lìa tất cả căn lành 
như thật. Chắng vì chúng sinh khởi lỗi ác, 
khó có thể nhẫn thọ, mà nơi chỗ họ, sinh 
tâm nhàm chán. 

Bồ Tát vì sức lực gì, mà khiến cho Ngài chẳng sợ 
gian khô, chăng sinh tâm thôi chuyên ? Là vì đại thệ 
nguyện thuở xưa phát ra, cùng với đời nây lại phát đại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 43 


nguyện "Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”, làm áo giáp 
của Ngài. Thời xưa lính ra đánh trận cũng mặc áo giáp đề 
hộ thân. Ý nghĩa là nói dùng đại nguyện. để làm áo giáp, để 
bảo hộ thân tâm của Ngài, cho nên khiến cho Ngài chẳng 
sợ chẳng lùi bước. Vì hành Bồ Tát đạo tích tụ căn lành 
công đức, để làm dụng cụ trang nghiêm quả bồ đề. Đại 
nguyện của Bồ Tát, là cứu hộ tất cả chúng sinh. Ngài chẳng 
sợ gian nan, vĩnh viễn chắng thối lùi, dùng cứu hộ chúng 
sinh làm bổn hoài. Ngài cũng chăng vì chúng sinh chăng 
biết "tri ân báo ân", mà sinh tâm thối lùi, thối thất tâm bằ 
đề, chăng hành Bồ Tát đạo. Chúng sinh ngu muội chăng có 
trí huệ, lời nói việc làm trái nhau, chẳng rõ tốt xấu, chắng 
biết cảm ơn, ngược lại huỷ báng Tam Bảo, Bồ Tát cũng 
chăng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, do đó mà bỏ đạo bồ đề. 
Bồ Tát cũng chăng cùng với phàm phu ngu muội cùng một 
nơi, tự mình chăng tu hành, bèn xả bỏ tất cả căn lành như 
lý như thật. Cũng chẳng vì chúng sinh thường thường sinh 
ra những tư tưởng lỗi lầm ác liệt, bèn cảm thấy khó nhẫn 
thọ, thì sinh tâm nhàm chán đối với chúng sinh đó. Chẳng 
vì họ khó độ, khó điều phục, thì sinh tâm nhàm chán. Bồ 
Tát đối với những chúng sinh mao bệnh như thế, Ngài đều 
xem bình thường, chăng cho rằng quái lạ. Vẫn giữ tâm từ 
bi, nguyện lực của Ngài đối với các chúng sinh, từ từ dạy 
bảo, chăng biết thời gian số kiếp, nhất định kẻ cang cường 
được điều phục, kẻ lỗi ác thuần thiện thì ngừng. 


Tại sao ? Ví như mặt trời, chắng 
những vì một việc, mà xuât hiện thê gian. 
Đại Bồ Tát cũng lại như thê. Chăng những 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 44 
vì một chúng sinh, mà tu các căn lành, hồi 
hướng Vô Thượng Chánh Đắng Chánh 
Giác. Vì cứu hộ khắp tất cä chúng sinh, mà 
tu căn lành, hồi hướng Vô Thượng Chánh 
Đắng Chánh Giác. 


Nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát chăng sợ gian khổ 
mà thuỷ chung muôn cứu hộ chúng sinh ? Chăng thối lùi 
tâm bồ đề, chăng sinh tâm nhàm chán, chắng xả bỏ chúng 
sinh ? Đừng nói là đại Bồ Tát có chí nguyện kiên nghị như 
thế, dù một vị thiện tri thức giáo hoá chúng sinh: Có chúng 
sinh rất có căn lành nghe lời, dạy họ lễ Phật thì lễ Phật, 
xem Kinh thì xem Kinh, thường theo thiện tri thức huân 
tập ở trong Phật pháp, rất sớm sẽ thọ được lợi ích lớn. Có 
chúng sinh bắt đầu rất kiền thành rất thọ giáo, nhưng qua 
một thời kỳ, thì thay đối, xa lìa thiện tri thức và Phật pháp. 
Đây giống như hạt giống, nó ngưng lớn lên, thậm chí từ đó 
khô héo đi. Còn có loại chúng sinh, sinh tính tệ ác, chắng 
nghe dạy bảo. Tuy nhiên có những chúng sinh tánh khác 
nhau như thế, thiện tri thức có bỏ những chúng sinh khó 
dạy bảo, chỉ dạy những chúng sinh dễ dạy bảo chăng ? 
Chăng phải ! Thiện tri thức tâm cũng giống như đại Bồ Tát, 
quyết chăng xả bỏ chúng sinh hoại liệt, mà chỉ nhiếp thọ 
thiện tốt. Ngài vẫn bình đắng, xem như nhau, khắp giáo 
hoá cứu độ. Bồ Tát chắng xả bỏ chúng sinh, giống như 
sánh với mặt trời. Mặt trời chăng phải vì một sự việc, hoặc 
sự việc nào đó, mới xuất hiện ra thế gian. Mà vì hết thảy tất 
cả vạn sự vạn vật, mà xuất hiện ra thế gian. Đại Bồ Tát 
cũng giống như mặt trời, chẳng phải chỉ riêng vì một chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 45 


sinh, mà tu đủ thứ căn lành, để hồi hướng Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Ngài vì cứu hộ khắp tất cả chúng 
sinh, mà tu căn lành. Khắp vì mười phương thế giới chúng 
sinh, đều tu hành tích tập căn lành giông như mình, hồi 
hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 


Như vậy chẳng những vì thanh tịnh 
một cõi Phật. Chăng những vì tin một vị 
Phật. Chăng những vì thây một vị Phật. 
Chăng những vì thầu rõ một pháp, mà 
khởi trí nguyện lớn, hôi hướng Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác. Khắp vì thanh 
tịnh tât cả cối Phật, tin khắp tât cả các đức 
Phật, khắp thừa sự cúng dường tât cả chư 
Phật, hiêu khắp tât cả Phật pháp, mà phát 
nguyện lớn, tu các căn lành, hôi hướng Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. 

Nghĩa lý Kinh văn như vừa nói ở trên, Bồ Tát tu căn 
lành, động cơ phát tâm hôi hướng, chăng chỉ vì thanh tịnh 
một CÕI Phật, chăng chỉ vì tin một vị Phật, chăng chỉ vì 
muôn thây một vị Phật, chăng chỉ vì minh bạch một thứ 
Phật pháp, Ngài mới sinh khởi nguyện lực đại trí huệ, đê 
hôi hướng Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Mà Ngài 
muôn thanh tịnh khắp hêt thảy tât cả cõi nước chư Phật, tin 
khắp mười phương ba đời tât cả các Đức Phật, khăp thừa 
sự cúng dường mười phương ba đời tât cả các Đức Phật, 
khắp hiệu rõ tât cả Phật pháp, Ngài mới phát thệ nguyện 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 46 


lớn, tu tập đủ thứ căn lành, hồi hướng về quả vị Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác. Do đó, có thể thấy Bồ 
Tát chăng có tơ hào tâm ích kỷ. Ngài cũng chắng vì mình 
thành Phật mà tu căn lành, phát tâm hồi hướng. Ngài vì tất 
cả chúng sinh mà phát thệ nguyện lớn, vỉ khiến cho hết 
thảy chúng sinh, đều cùng thành Phật đạo, mà tu các căn 
lành, phát tâm hồi hướng, hồi hướng quả vị Phật Vô 
Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng các Phật 
pháp, mà làm sở duyên. Khởi tâm rộng 
lớn, tâm chăng thối chuyển. Ở trong vô 
lượng kiếp, tu tập tâm báu hỉ hữu khó 
được, thảy đều bình đẳng với tất cả chư 
Phật. Bồ Tát quán các căn lành như vậy, 
tâm tỉn thanh tịnh, đại bi kiên cố. Dùng 
tâm thân sâu. Tâm hoan hỉ. Tâm thanh 
tịnh. Tâm tối thắng. Tâm nhu nhuyến. 
Tâm từ bi. Tâm thương xót. Tâm nhiếp hộ. 
Tâm lợi ích. Tâm an lạc. Khắp vì chúng 
sinh hôi hướng chân thật. Chắng phải chỉ 
là lời nói suông. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng gọi một tiếng các vị đệ tử 
của Phật ! Đại Bô Tát, Ngài một lòng truy câu, đó là Phật 
pháp. Từ khi được Phật pháp làm mục đích sự tu hành của 
Ngài. Cho nên nói: "Dùng các Phật pháp mà làm sở 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 47 


duyên". Đủ thứ diệu pháp của chư Phật nói, tức là chỗ Ngài 
duyên cầu. Ngài vì cầu được Phật pháp, cho nên phát tâm 
rộng lớn, tận cùng hư không khắp pháp giới. Gặp bất cứ 
khó khăn đả kích đều không thay đi, chăng thối thất tâm 
bồ đề mà Ngài đã phát. Bồ Tát chẳng giống như phàm phu, 
gặp cảnh thuận thì vui mừng, tính tấn tu hành, gặp cảnh 
nghịch thì tâm thối lùi. Đại Bồ Tát, Ngài từ vô lượng kiếp 
đến nay, tu hành tích tập "tâm báu" ít có trên đời, chẳng dễ 
gì đắc được. Tâm báu tức là tâm pháp, pháp môn của đất 
tâm, là mẹ của chư Phật, cho nên gọi là "tâm báu". Tâm 
báu này nếu tu đắc được, thì bình đăng không hai với chư 
Phật. Đại Bồ Tát Ngài dùng tâm địa pháp môn, đề quán sát 
sự tích tập của tất cả căn lành. Ngài đối với pháp của chư 
Phật nói ra, tin mà không nghi, tín căn của Ngài vừa kiên 
có lại thanh tịnh. Tâm đại bi vững bền không lung lay, 
đồng thê với chúng sinh. Do đó "Vô duyên đại từ, đồng thể 
đại bi". Đối với người không có duyên, càng phải có tâm từ 
bi. "Đồng thê đại bi", với tất cả chúng sinh, đều thấy như 
đồng thể, chẳng có phân biệt đó đây, đây tức là "tâm đại 
bi". Tâm đại bi chẳng phải nhất thời, mà là phải kiên cố 
luôn luôn. Dùng tâm thân sâu để cầu Phật pháp. Dùng tâm 
hoan hỉ để cầu Phật pháp. Dùng tâm thanh tịnh để cầu Phật 
pháp. Dùng tâm tối thắng để cầu Phật pháp. Dùng tâm nhu 
nhuyến, tức là tâm nhãn nại, giáo hoá chúng sinh thì cần 
tâm nhẫn nại. Dùng tâm từ bi để cứu độ chúng sinh. Vì 
thương xót chúng sinh ở trong khổ nạn, mà phát tâm bồ đề 
cứu hộ tất cả chúng sinh. Tâm nhiếp hộ: Nhiếp tức là nhiếp 
thọ, hộ tức là hộ niệm, bảo hộ chúng sinh và mẫn niệm họ. 
Nhiếp thọ có hai phương pháp: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 48 


- Một là đối với chúng sinh cang cường, dùng 
phương pháp triết phục. 

- Hai là đối với chúng sinh lành tốt, dùng phương 
pháp nhu hoà nhiếp thọ. 

Tâm nhiếp hộ của Bồ Tát, là phương tiện khéo léo vì 
người xử dụng. Tuy nhiên Bồ Tát dùng tâm từ bi làm đầu, 
nhưng Ngài chắng phải loạn dụng từ bi. Tâm lợi ích: Bồ 
Tát đối với hết thảy chúng sinh, khởi tâm động niệm, đâu 
chăng phải là vì có lợi ích cho chúng sinh làm tiền đề. Tâm 
an lạc: Bồ Tát nơi nơi đều vì lợi ích cho chúng sinh, đồng 
thời cũng vì chúng sinh cầu an lạc, khiến cho họ đều được 
an cư lạc nghiệp, thường hành Bát Chánh Đạo. Bồ Tát thực 
hành bất cứ công đức gì, Ngài đều khắp vì hết thảy tất cả 
chúng sinh hồi hướng chân thật, nguyện khiến cho chúng 
sinh đều đắc được lợi ích của sự hồi hướng. Bồ Tát thương 
người như mình, chăng có phân biệt thân sơ đó đây. Ngài 
chăng phải chỉ nói hồi hướng suông, chẳng trải qua thâm 
tâm. Bồ Tát là tâm miệng như một, trong tâm nghĩ thế nào, 
thì miệng nói thế ấy, chăng giống như chúng sinh miệng thị 
tâm phi. Cho nên nói "Chăng phải chỉ miệng nói suông". 


Phật tử ! Khi Đại Bồ Tát dùng các căn 
lành hồi hướng, thì nghĩ như vầy: Đem căn 
lành của tôi, nguyện cho tất cả các loài, tất 
cả chúng sinh, đều được thanh tịnh, công 
đức viên mãn. Không thể trở ngại hư hoại, 
không thể cùng tận. Thường được tôn 
trọng, chánh niệm chắng quên. Được trí 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 49 


huệ quyết định, đủ vô lượng trí. Thân 
miệng ý nghiệp, tât cả công đức, viên mãn 
trang nghiêm. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, khi Ngài đem 
căn lành tu tập của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
thì trong tâm quan niệm như vầy, trong miệng cũng đồng 
thời niệm niệm rằng: Đem tất cả căn lành của tôi tu tập. hồi 
hướng cho tất cả các loài chúng sinh. Tất cả chúng sinh tức 
là bao quát chúng sinh trong chín pháp giới mà nói. Hy 
vọng họ đều đắc được thanh tịnh, tu tập công đức sớm 
được viên mãn, cũng chăng bị người phá hoại, kiên cô 
giống như kim cang. Căn lành của họ cũng chắng khi nào 
cùng tận. Thường thường được người khác tôn trọng, 
chánh niệm chăng quên, chăng khởi một chút tà niệm nảo. 
Đắc được trí huệ quyết định, với vô lượng vô biên trí. 
Công đức của thần miệng ý ba nghiệp, cũng đều thanh tịnh. 
Hết thảy tất cả công đức, đều sớm được viên mãn, trang 
nghiêm bồ đề. 


Lại nghĩ như vầy: Đem căn lành nây, 
khiến cho tất cả chúng sinh, thừa sự cúng 
dường tất cả chư Phật, chắng bỏ qua. Ở 
chỗ các đức Phật, tin thanh tịnh không hư 
hoại. Nghe được chánh pháp. thì đoạn các 
nghỉ hoặc, nhớ trì không quên, như pháp 
nói mà tu hành. Ở chỗ Như Lai, khởi tâm 
cung kính. Nghiệp thân thanh tịnh, an trụ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 50 


vô lượng căn lành rộng lớn. Vĩnh viên lìa 
khỏi bân cùng, bảy tài đêu đây đủ. 

Đại Bồ Tát, khi tu hồi hướng thì, Ngài là nghĩ như 
vầy: Tôi nguyện đem tất cả căn lành của tôi tu được, hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh, 
đều thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật, không bỏ sót 
một vị Phật hoặc hai vị Phật nào, mà không thừa sự cúng 
dường. Nếu như đến đạo tràng của mười phương ba đời 
chư Phật, liền sinh khởi tâm tin thanh tịnh, chẳng bị bất cứ 
hoàn cảnh nào, làm tốn hại đến tâm tin thanh tịnh của bạn. 
Hy vọng các bạn thường thường nghe được chánh pháp, 
đoạn trừ nghi hoặc quá khứ, từ đây chẳng còn tơ hào nghi 
hoặc nữa. Nghe được chánh pháp rồi, đoạn trừ hoài nghĩ 
rồi, thì vĩnh viễn nghĩ nhớ không quên, thọ nơi tâm, trì nơi 
thân, tôn chiếu chánh pháp, chiếu theo phương pháp chỉ thị 
của Phật, như lý tu hành. Tại đạo tràng của Như Lai, Bồ 
Tát tuỳ thời từ trong tâm sinh khởi tâm cung kính, kiền 
thành, cần thận, hành vi không có lúc nào mà không giữ 
gìn cần thận thân lời ý ba nghiệp thanh tịnh. Đừng nói 
không chiêu sự giết hại trộm cắp tà dâm của nghiệp thân, 
mà dù nơi vi tế cũng chẳng xúc phạm đến ba nghiệp, cho 
nên thân nghiệp của Bồ Tát luôn luôn thanh tịnh. Ở trong 
cảnh giới vô lượng vô biên, thân tâm an nhiên, rộng tu căn 
lành lớn. Việc thiện lớn nhỏ, Ngài đều làm hết, do đó mà 
Bồ Tát vĩnh viễn lìa khỏi sự bần cùng, bảy thứ tài phú đều 
viên mãn đầy đủ. Bảy tài là: 

- Tín tài. 

- GIỚI tải. 

- Văn tài. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 51 

- Tàm tải. 

- Quý tải. 

- Huệ tài. 

- Xả tài. 

Đây gọi là bảy thánh tài. Ngoài ra còn có lôi gọi là 
bảy pháp tài: Tín tài, tân tài, giới tài, tàm quý tài, văn tải, 
định huệ tài, xả tài. Bô Tát có bảy thứ tài nây, một mặt 
mình thọ dụng, một mặt có thê tài bôi chúng sinh tu căn 
lành. Có căn lành rôi, thì sẽ có tài sản, cho nên nói bảy tài 
đây đủ, vĩnh viên lìa nghèo cùng. 

Nơi chỗ các đức Phật, thường theo tu 
học, thành tựu vô lượng căn lành thù thăng 
vỉ diệu. Bình đăng ngộ hiệu, trụ nhât thiêt 
trí. Dùng mặt vô ngại, bình đăng xem 
chúng sinh. Các tướng trang nghiêm thân 
không tỳ vềt. Lời nói âm thanh thanh tịnh 
vi diệu, công đức viên mãn. Các căn điêu 
phục, mười lực thành tựu. Thiện tâm đây 
đủ, chăng chỗ nương trụ. Khiên cho tât cả 
chúng sinh, khắp được sự an vui của Phật, 
được vô lượng trụ. trụ chô trụ của Phật. 

Khi Bồ Tát ở tại đạo tràng, thì Ngài thường theo 
Phật tu học Phật pháp, chưa từng lãng phí chút thời gian 
nào. Vì Ngài siêng tu học, cho nên mới thành tựu vô lượng 
căn lành thủ thăng vị diệu không thê nghĩ bản. Căn lành đó, 
hay khiên cho lúc ban đâu phát tâm, liên thành Chánh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 52 


Giác, tức là khi bạn phát tâm bồ đề, thì có thể chứng được 
thần thông diệu dụng của Phật, cho nên gọi là căn lành thù 
thắng vi diệu. Bồ Tát siêng theo Phật tu học, đối với nơi 
các pháp, đều bình đẳng ngộ hiểu, thấu rõ thông đạt các 
pháp thật tướng, viên dung vô ngại, với trí huệ của Phật, 
gọi là bình đẳng, cho nên mới nói trụ nhất thiết trí. Bồ Tát 
dùng con mắt chăng bị bất cứ chướng ngại gì, bình đẳng 
xem tất cả chúng sinh, trong tâm chưa từng có sự phân 
biệt, chắng phân biệt chúng sinh có căn lành hay không, 
hoặc có đễ giáo hoá hay không, đều xem như nhau. Bồ Tát 
tu pháp môn từ bi bình đăng, đầy đủ các tướng, dùng 32 
tướng, 80 vẻ đẹp, để trang nghiêm thân mình, chắng có 
chút tì vết nào. "Các tướng trang nghiêm thân", là quả của 
các giới trang nghiêm thân. Vì hay giữ gìn các giới, tức 
cũng là "Không làm các điều ác, chuyên làm các việc 
thiện", cho nên đắc được "Các tướng trang nghiêm thân” 
như mỹ ngọc. Bồ Tát tu được tướng tốt, đồng thời cũng tu 
được lời nói âm thanh trong trẻo hay tốt, khiến cho chúng 
sinh nghe được đều hoan hỉ, giảng Kinh thuyết pháp, nhiếp 
thọ được vô lượng chúng sinh, quy y chánh pháp: Công 
đức độ chúng, rất mau viên mãn. Các căn điều phục, các 
căn là: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Ý, sáu căn. Điều phục là 
nói sáu căn chẳng bị sáu trần chuyển, chăng bị cảnh bên 
ngoài lay động. Mười lực thành tựu, mười lực là mười thứ 
sức lực của Phật. 

1. Tri giác xứ phi xứ trí lực. 

2. Tri tam thế nghiệp báo trí lực. 

3. Tri chư thiền giải thoát tam muội trí lực. 

4. Tri các căn thắng liệt trí lực. 

5. Tri chủng chủng giải trí lực. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 53 


6. Tri chủng chủng giới trí lực. 

7. Tri nhất thiết chí xứ đạo trí lực. 
S. Tri thiên nhãn vô ngại trí lực. 
9. Tri túc mạng vô lậu trí lực. 

10. Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực. 


Vì các căn đều đã điều phục, cho nên thành tựu được 
mười thứ lực dụng của Phật, thiện tâm tự nhiên viên mãn. 
Đến được cảnh giới này, thì tất cả hành vi gốc của tự tánh, 
không tu mà tu, tận cùng hư không khắp pháp giới, đâu 
chăng phải là đạo tràng của Bồ Tát, chăng có chỗ nương 
tựa. Khiến cho tất cả chúng sinh, khắp được sự an lạc của 
Phật giống như Phật. An lạc của Phật có mười thứ: 

1. Chỗ trụ của Phật an lạc không thể nghĩ bàn: Tức là 
không thể dùng tâm suy tư, không thể dùng lời luận bàn. 
Phật trụ an lạc vắng lặng trong cõi Thường Tịch Quang 
Tịnh Độ. 

Tam muội an lạc của Phật chắng có ai sánh bằng. 
Đại từ bi an lạc không thể hạn lượng. 

. An lạc giải thoát của tất cả chư Phật. 

. Đại thần thông an lạc chăng có bờ mé. 

. Đại tự tại an lạc tối tôn trọng nhất. 

Vô lượng sức an lạc rộng lớn rốt ráo. 

. An lạc vắng lặng lìa các tri giác. 

9. An lạc trụ vô ngại trụ hăng chánh định. 

10. An lạc không biến đổi hành hạnh không hai. 


Đó là mười thứ an lạc của Phật, cũng là đạo quả của 
tất cả người tu đạo tìm cầu muốn được, hy vọng các vị tín 
tâm kiên cố, dũng mãnh tính tấn, sớm sẽ được an lạc chân 
thật như Đức Phật. Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sinh đều 


Ọ ~I Œ ta Gò Ó 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 54 
đắc được an lạc chân thật như Đức Phật, cũng sẽ đắc được 
chỗ trụ vô lượng an ồn. Làm thế nào mới gọi là chỗ trụ an 
ồn ? Trụ chỗ Phật trụ, mới là chỗ trụ an ôn thường lạc. Trụ 
ỡ cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ, thường được an lạc 
vắng lặng, cho nên gọi là vô lượng an trụ. 

Phật trụ cũng có mười thứ: 

1. Chỗ Phật trụ không thể nghĩ bản. 
. Thường trụ đại bị. 
. Trụ đủ thứ thân, làm các Phật sự. 
Trụ bình đăng ý, chuyên tịnh pháp luân. 
Trụ bốn biện tài, nói vô lượng pháp. 
. Trụ tất cả Phật pháp không thể nghĩ bản. 
. Trụ âm thanh tịnh, khắp vô lượng cõi. 
. Trụ pháp giới thâm sâu không thê nói. 
. Trụ hiện tất cả thần thông tối thắng. 
10. Trụ hay khai thị pháp không có chướng ngại. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát thấy. các chúng 
sinh, tạo nghiệp ác, thọ các khổ nặng. Do 
đó, chướng ngại nên chắng thấy Phật, 
chăng nghe Pháp, chắng gặp Tăng. Bèn 
nghĩ như vầy: Tôi sẽ ở trong các đường ác 
đó, thế các chúng sinh thọ đủ thứ khổ, 
khiến cho họ được giải thoát. Khi Bồ Tát 
thọ khổ độc như vậy, thì càng tỉnh tấn hơn, 
chăng bỏ chẳng tránh, chẳng kinh chắng 
sợ, chăng lùi chắng khiếp, chắng có nhàm 


\© œ@ ~ O 0Ó 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 55 


mỏi. Tại sao ? Vì như lời nguyện, quyết 
muôn đảm nhiệm tât cả chúng sinh, khiên 
cho họ được giải thoát. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, thấy tất cả chúng 
sinh, tạo đủ thứ nghiệp ác. Thân họ tạo nghiệp giết hại, 
trộm cắp, tà dâm, tâm thì tham lam, sân hận, ngu sĩ, miệng 
thì nói đối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, chửi măng, tự tạo ra 
đủ thứ nghiệp ác, tự thọ tất cả thống khổ. Ai ai cũng chẳng 
muốn thọ khổ, nhưng họ lại đang thọ khổ. Đây chăng phải 
kẻ khác trao cho, cũng chăng phải ông trời không công 
băng, tuỳ tiện ban bố cho bạn, cũng chẳng phải Phật Bồ Tát 
không bảo hộ bạn để khiến cho bạn thọ nhận. Đây là do 
trong nhiều đời, nhiều kiếp, tự mình làm, tự mình chịu, tạo 
nghiệp chiêu cảm quả khổ. Vì nghiệp ác báo chướng, cho 
nên chăng thấy được Phật, chắng nghe được Pháp, chẳng 
gặp được hiền Thánh Tăng, suốt đời chăng nghe được tên 
Tam Bảo. Bồ Tát thấy tình hình như vậy, nên trong tâm 
bèn nghĩ như vây: Tôi phải vào trong ba đường ác, để thay 
thế những chúng sinh đó, thọ đủ thứ khổ, khiến cho những 
chúng sinh thọ khổ, đều đắc được giải thoát. Khi Bồ Tát 
thọ khô độc như thế, thì càng thọ khổ, ngược lại càng dũng 
mãnh tinh tấn, cảng siêng tu giới định huệ, càng diệt trừ 
tham sân si. Ngài chăng xả bỏ chúng sinh mà trốn tránh 
thống khổ. Khi có cảnh giới khổ nạn đến thân, thì Ngài 
cũng chăng sợ hãi mất tích. Dù có đến địa ngục để thay thế 
những chúng sinh thọ khổ cực hình thảm khốc, Ngài cũng 
chăng sinh tâm khiếp sợ, quyết chắng vì khổ lớn mà sinh 
tâm thối lùi, thay đổi tâm nguyện chẳng thay thế chúng 
sinh thọ khổ, hoặc sợ sệt mà sinh tâm khiếp nhược. Tâm 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 56 


nguyện Bô Tát kiên cô, Ngài vĩnh viên chăng thôi khiệp, 
vĩnh viên chăng cảm thây mệt mỏi, hoặc nhàm chán. Ngài 
nhận răng: 


"Thọ khổ thì hết khổ, 
Hưởng phước thì tiêu phước”. 


Ngài nhận rằng càng thọ khổ thì càng tốt, càng khô 
thì càng muốn, Ngài muốn đấu tranh với khổ. Các vị thiện 
tín ! Có phải bạn cảm thấy vị đại Bồ Tát đó quá ngu sỉ 
chăng ? Tại sao lại muốn đi tìm khổ thọ ! Các vị phải biết 
Bồ Tát thọ khổ là nguyện lực xưa, chăng giống như phàm 
phu thọ khổ, thì bị nghiệp báo ràng buộc. Giống như hiện 
tại ai ai cũng đều ăn ba bữa, ngủ giường rộng, họ ăn thật no 
nê mập mạp, ngủ thì ngủ nhiều, còn chúng ta thì ngày ăn 
một bữa, thường thường cảm thấy đói chút chút, cũng 
chăng mập mạp. Đây chẳng phải là chúng ta kiếp trước tạo 
nghiệp ác, đời nầy thọ thứ khổ này, mà là chúng ta muốn 
thọ một chút khổ ăn không no, ngủ không nhiều, nhờ đây 
để hết khổ. Chắng có ai bảo chúng ta làm như thế, mà là 
chúng ta muốn làm như vậy. Bồ Tát Ngài chăng phải ngu 
S1, lấy khổ làm vui, Ngài muốn thay thế chúng sinh thọ 
khổ, mới viên mãn công đức Bồ Tát đạo, mới thành tựu 
quả vị Phật. Phàm phu tự cho mình thông minh, tránh khô 
tìm vui, khéo léo đủ cách, kết quả không những chẳng 
thành Phật, ngược lại tạo ra những tội nghiệt như thế. Nếu 
chúng ta muốn thành Phật, thì phải học sự ngu s1 của Bồ 
Tát, có thể thay thế người thọ khổ, tạo nhiều nghiệp lành. 
Giả sử bạn không muốn thành Phật, thì dùng con quý thông 
minh của mình, con trùng lanh lợi đi mưu toan, cho rằng 
chăng thọ khổ, đợi đến lúc khổ báo đến, thì hối hận chẳng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 5y 


còn kịp nữa, mới biết rốt ráo học sự ngu si của Bồ Tát là 
tốt. Tại sao ? Nguyên nhân tại sao Bồ Tát phát nguyện như 
thế ? Vì Bồ Tát Ngài tự nguyện phát tâm nguyện thay thế 
chúng sinh thọ khổ, Ngài hạ quyết tâm muốn thay thế 
chúng sinh đảm trách sự khổ, hy vọng khiến cho chúng 
sinh đắc được giải thoát, lia khổ được vui, bỏ mê vệ với 
giác ngộ, chấm dứt sinh +ử. Vì nguyên nhân này mà Bồ Tát 
mới phát nguyện lớn này, tu tập căn lành hồi hướng cho 
chúng sinh. 


Bấy giờ, Bồ Tát nghĩ như vầy: Tất cả 
chúng sinh ở trong sinh già bệnh chệt, nơi 
các khô nạn, theo nghiệp lưu chuyên. Tà 
kiên chăng có trí huệ, mât các pháp lành. 
Tôi phải cứu họ, khiên cho họ được thoát 
khỏi. 

Lúc đó, Bồ Tát lại quán tưởng như vây: Tất cả chúng 
sinh, đêu ở trong sinh giả bệnh chết, liên tục không ngừng, 
theo nghiệp thiện ác mình đã tạo ra, mà trôi nôi ở trong 
sinh tử nơi khổ nạn. Khởi hoặc, tạo nghiệp, trông nhân lành 
được báo lành, tạo nghiệp ác được báo ác, ai nầy đều tuỳ 
theo nghiệp của mình mà thọ báo, sáu nẻo bốn thứ sinh, 
như đạo vườn rừng. Chúng sinh đều là tả trí tà kiên, chăng 
có trí huệ chân chánh, do đó mà mât đi tât cả pháp lành, 
thật là đáng thương xót ! Tôi phải cứu độ họ, khiên cho họ 
đêu được nơi khô nạn sinh già bệnh chết. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 58 


Lại nữa, các chúng sinh, bị lưới ái 
ràng buộc, lọng sỉ che đậy. Nhiễm trước 
các cõi, theo đuổi không bỏ. Vào lồng cũi 
khổ não, làm nghiệp hạnh ma, phước trí 
đều hết. Thường ôm lòng nghỉ hoặc, chẳng 
thấy nơi an ốn. Chẳng biết con đường thoát 
khỏi, ở nơi sinh tử, trôi nối không ngừng. 
Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lây. 


Và nữa, Bồ Tát lại thấy hết thảy chúng sinh, đều bị 
lưới ái ràng buộc, chẳng biết bị khổ ràng buộc. Chúng sinh 
đều từ ái dục mà sinh, lại do ái dục mà chết, do vô minh 
sinh ra tâm ái tình, giỗng như một tấm lưới, ràng buộc 
chúng sinh mê hồ điên đảo, chẳng biết cách thoát khỏi lưới 
ái sinh tử nầy, vẫn luôn luôn khởi vọng tưởng ái dục, vọng 
tưởng tình, chấp trước không thể giải thoát được. Trong 
tâm vì tình ràng buộc, sĩ mê đến phát cuồng. S¡ tức là ngu 
si, ngu si thì giống như cái lọng lớn, che lấp mắt của chúng 
sinh, cho đến gì cũng chắng minh bạch. Nhiễm trước hai 
mươi lăm cõi trong tam giới, theo đuổi không bỏ. Giống 
như vào trong lồng thống khổ, giống như ở trong giám 
ngục. Ở trong lồng, làm những hạnh nghiệp đều là việc ma 
làm. Phước cũng chăng còn, trí huệ cũng mất đi, luôn luôn 
thọ khổ trong sự khổ nạn. Vì chăng có trí huệ, nên đối với 
chân lý sinh tâm hoài nghị, sinh tâm nghi hoặc, sinh tâm 
điên đảo, đến đâu cũng chăng cảm thấy bình an. Cảm thấy 
nguy hiểm, nhưng họ chẳng biết cách tránh khỏi, càng 
chăng biết phương pháp thoát khỏi hai mươi lăm cõi trong 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 59 


tam giới, hoặc tìm cầu thiện tri thức chỉ dẫn họ con đường 
thoát khỏi ba cõi. Vĩnh viên ở trong lông sinh rôi chêt, chêt 
rôi sinh. Ở trong sáu nẻo luân hôi có lúc làm súc sinh, có 
lúc đoạ địa ngục, có lúc làm ngạ quỷ, có lúc làm người, có 
lúc làm A tu la, có lúc sinh về trời. Trôi nổi ở trong sáu nẻo 
luân hồi như vậy, tuần hoàn vô đoan, vĩnh viên không 
ngừng nghỉ. Ở trong những đường khổ đó giống như người 
dính ở trong bùn, chăng thoát ra được, cho đến bị bùn ngập 
chìm mà chết. Chúng sinh đoạ ở trong lưới áI, bị lưới á1 
ràng buộc, nước ái yêm ngập mà chết, bị các thứ khô bùn 
lây ngập chìm. 

Bồ Tát thấy rồi, khởi tâm đại bi. 
Muôn khiên cho chúng sinh đêu được giải 
thoát. Đem tât cả căn lành hôi hướng. 
Dùng tâm rộng lớn hôi hướng. Như Bô Tát 
ba đời tu hôi hướng. Hôi hướng như đại 
hôi hướng trong kinh có nói. Nguyện các 
chúng sinh đêu được thanh tịnh, rôt ráo 
thành tựu nhât thiệt chủng trí. 

Bồ Tát thấy chúng sinh ngập ở trong bùn lầy, chẳng 
biệt thoát khỏi, mà thọ đủ thứ khô nạn, do đó mà khởi tâm 
đại bi, phát nguyện muôn cứu những chúng sinh thọ khô 
đó, từ trong bùn lây được thoát ra. Lại phát tâm nguyện, 
chăng những chỉ cứu độ họ, mà còn phải ban cho những 
chúng sinh đó đủ thứ lợi ích, khiên cho họ đêu được giải 
thoát, hưởng thọ sự an lạc tự do chân chánh. Bô Tát đem 
những căn lành tu tập, đê hôi hướng cho những chúng sinh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 60 


đó. Ngài dùng tâm bồ đề rộng lớn hồi hướng cho chúng 
sinh, cũng hy vọng chúng sinh thọ sự hồi hướng của Ngài, 
cũng phát tâm bồ đề. Bồ Tát hồi hướng giống như Bồ Tát 
đời quá khứ đã hồi hướng, giống như Bồ Tát đời hiện tại 
đang hồi hướng, giống như Bồ Tát đời vị lai sẽ hồi hướng. 
Giống như pháp môn hồi hướng trong Kinh có nói, Bồ Tát 
nương vào phương pháp đó, để vì tất cả chúng sinh mà hồi 
hướng, nguyện tất cả chúng sinh thảy đều đắc được thanh 
tịnh, thân tâm an lạc. Thành tựu chúng trí, chân thật chánh 
quyết, chánh tri chánh kiến, sớm chứng quả vị Phật. 


Lại nghĩ như vầy: Sự tu hành của tôi, 
muốn khiến cho chúng sinh thảy đều được 
thành vua vô thượng trí. Chắng vì thân 
mình cầu giải thoát, chỉ vì cứu giúp tất cả 
chúng sinh, khiến cho họ đều được tâm 
nhất thiết trí, qua dòng sinh tử, giải thoát 
các thứ khổ. 


Bồ Tát lại nghĩ như vầy: Căn lành tu tập của tôi, là vì 
khiến cho chúng sinh đều đắc được trí huệ thù thắng nhất, 
trí huệ cao thượng nhất, không có gì sánh với vua trí huệ, 
tức là hy vọng chúng sinh đều sẽ thành Phật. Chăng phải vì 
mình câu được giải thoát mới tu hành, mới nguyện thế 
chúng sinh thọ khổ, mới hồi hướng. Chỉ vì chúng sinh đều 
có thể thành Phật, dù tôi có thọ khổ lớn nhất, tôi cũng 
nguyện ý. 

Các vị thiện tín ! Chúng ta nghe đến đoạn Kinh văn 
này, biết tâm bi tha thiết của đại Bồ Tát tu hồi hướng, đại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 6l 


công vô tư, tính thần vì chúng sinh mà thọ khổ nạn, chúng 
ta đêu phải thây nghe hoan hi, hãy xả bỏ tiêu diệt tâm ích 
kỷ, tâm tự lợi của chúng ta. Nhât định phải phát tâm đại bô 
đê, khãp vì tât cả chúng sinh mà hôi hướng. Nêu ai ai cũng 
đêu phát tâm bô đê đó, thì ai ai cũng đêu là Bô Tát. Giả sử, 
không thê phát tâm bồ đề đó, tức là phàm phu, tức là chúng 
sinh. Bồ Tát muốn cứu độ tất cả chúng sinh, vì khiến cho 
họ đều đắc được trí huệ vô thượng, trí huệ Bát Nhã. Chúng 
sinh có thứ trí huệ nây, thì có thê châm dứt sinh tử, tât cả 
khô sẽ chăng còn nữa, do đó "Qua dòng sinh tử, giải thoát 
các khô". 

Lại nghĩ như vây: Tôi sẽ khắp vì tất cả 
chúng sinh thọ các khô, khiên cho họ được 
thoát khỏi hồ sinh tử vô lượng thứ khô. Tôi 
sẽ khắp vì tât cả chúng sinh, ở trong tât cả 
thê giới, trong tât cả cõi ác, hêt kiêp thuở vị 
lai thọ tât cả khô, nhưng vân thường vì 
chúng sinh siêng tu căn lành. 

Đại Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, lại quán 
tưởng như vậy: Tôi phải khắp vì chín pháp giới tất cả 
chúng sinh, để thọ các thứ khổ, tôi đều nguyện ý thay thế 
họ chịu đựng, hy vọng họ nhờ đây mà thoát khỏi. hồ sinh 
tử. Nơi vực núi thăm chăng thây đáy, nơi đât sâu đêu gọi là 
hô. Ví dụ sinh tử các khô giông như hô lớn, chúng sinh đoạ 
vào trong đó thọ vô lượng khô, chăng có lúc nào thoát 
khỏi. Bồ Tát phát nguyện thay thê chúng sinh vào trong hô 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 62 


lớn sinh tử các thứ khổ để thọ khổ, khiến cho chúng sinh 
có thể thoát khỏi hồ khổ, do đó: 


"Cứu chúng sinh ở trong hố khổ 
Khiên cho họ được giải thoát”. 


Bồ Tát lại phát nguyện như vầy: Tôi phải khắp vì tất 
cả chúng sinh vào trong bốn cõi ác trong mười phương 
pháp giới (A tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục), để thay thế 
chúng sinh thọ khổ, thời gian kiếp số chẳng có cùng (tận. 
Tuy nhiên như vậy, tôi vẫn phải luôn luôn, vì hết thảy 
chúng sinh, siêng tu đủ thứ căn lành, siêng tu giới định huệ, 
diệt trừ tham sân s1, đem căn lành công đức của mình tu 
tập, tơ hào không sẻn tiếc hoàn toàn hồi hướng cho chúng 
sinh trong mười phương thế giới. Bồ Tát làm như thế, phát 
thệ nguyện lớn như thế, tâm luôn chẳng bỏ chúng sinh, 
chăng quên chúng sinh, lợi ích chúng sinh, nguyện thay thế 
chúng sinh thọ khổ, vì trong tâm của Ngài chắng có chính 
mình nữa, từ chỗ chăng vì mình, mà một lòng một dạ chỉ 
hy vọng cứu chúng sinh thoát khỏi biên khổ, chấm dứt sinh 
tử, được sự an lạc rốt ráo. Cho nên, tuy Ngài thân thọ các 
khổ, mà tâm luôn an vui, Ngài vẫn vì chúng sinh tu căn 
lành, tính tấn cầu Phật đạo, tất cả vì chúng sinh mà hồi 
hướng. Chúng ta người tu hành, phải học tỉnh thần của Bồ 
Tát, xả mình vì người, không thê ích kỷ, không thê ỷ lại. 
Bằng không, thì căn lành sẽ chăng đây đủ. 

Điều nguyện thứ chín trong mười điều nguyện 
vương của Bồ Tát Phố Hiền là: "Hằng thuận chúng sinh", 
nói với chúng ta rất rõ ràng. "Nếu chắng có chúng sinh, thì 
tất cả Bồ Tát trọn không thể thành vô thượng Chánh Giác". 
Vì bồ đề giác đạo là thuộc về chúng sinh. Cho nên chúng ta 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 63 


phải vì chúng sinh siêng tu lục độ vạn hạnh, để tài bồi tất 
cả căn lành vả quả giác bồ đề. Đây là người tu hành phải 
thời khắc không thể quên. 


Tại sao ? Thà tôi một mình thọ các 
khổ như vậy, chăng khiến cho chúng sinh 
đoa vào địa ngục. Tôi sẽ ở trong địa ngục, 
súc sinh, vua Diêm La .v.v... các chỗ hiểm 
nạn, đem thân tôi để chuộc, cứu lẫy tất cả 
chúng sinh trong đường ác, khiến cho họ 
được giải thoát. 


Là nguyên nhân gì khiến cho Bồ Tát siêng tu căn 
lành pháp môn hồi hướng ? Bồ Tát xem sự khổ của chúng 
sinh như sự khổ của chính mình, cho nên Ngài nguyện ý 
thay thế chúng sinh thọ khổ, đem sự an lạc mà mình được 
hưởng thọ, hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Cho nên Ngài 
nói: Thà tôi nguyện một mình để thay thế chúng sinh thọ 
khổ, quyết chăng nguyện ý mắt thấy chúng sinh đoạ vào 
trong địa ngục. Tôi phải vào địa ngục, súc sinh, vua Diễm 
Vương, những nơi nguy hiểm nhất, nơi khổ não nhất, dùng 
thân tôi để chuộc, tôi chịu khổ thay thế tất cả chúng sinh, 
đổi lại cứu lẫy chúng sinh thoát khỏi khổ trong địa ngục và 
súc sinh, khiến cho họ được an lạc tự do, đắc được giải 
thoát. 


Lại nghĩ như vầy: Tôi nguyện bảo hộ 
tât cả chúng sinh, quyêt chăng xả bỏ. Tôi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 64 


Nói lời thành thật, chắng có hư vọng. Tại 
sao ? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sinh, mà 
phát tâm bồ đề. Chắng vì thân mình, cầu 
đạo vô thượng. Cũng chăng vì cầu cảnh 
giới năm dục, cùng với đủ thứ dục lạc 
trong ba cõi, mà tu hạnh bồ đề. 


Bồ Tát lại quán tưởng suy nghĩ như vầy: Tôi nguyện 
ý bảo hộ tất cả chúng sinh, chẳng khiến cho họ bị xâm hại 
và chăng bình an từ bên ngoài. Do sự bảo hộ họ mà thọ bất 
cứ phiền não và đả kích nào, tôi cũng quyết không bỏ họ. 
Tôi quyết định phải cứu giúp họ lìa khổ được vui, vì lời nói 
của tôi nhất định phải làm được, lời tôi nói ra đều là thành 
thật, chăng hư vọng. Tôi quyết không nói dối, không nói 
lời giả. Lời nguyện tôi phát ra phải đạt được mục đích, 
quyết chăng phế bỏ giữa đường. Tại sao ? Tôi vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà phát tâm đại bồ đề, chẳng phải tôi vì 
danh dự địa vị của tôi, để cho mọi người đến cung kính 
cúng dường tôi mới phát tâm đại bồ đề. Cũng chăng phải vì 
mình muốn thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng mà 
phát tâm đại bồ đề. Cũng chăng phải vì tham cầu cảnh giới 
năm dục, muốn mình hưởng thọ năm dục mà phát tâm bồ 
đề, hoặc tham cầu đủ thứ dục lạc trong ba cõi, mới tu hạnh 
bồ đề. Năm dục là tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, 
ngủ nhiều. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. 

Các vị thiện tín ! Chúng ta nghe đoạn văn này, phải 
sinh tâm hồ thẹn, hãy nghĩ thử xem chúng ta từ vô thuỷ đến 
nay, trải qua trong bốn cõi sinh rồi chết, chết rồi sinh, Bồ 
Tát tự thân đến bốn đường ác, ở trước mặt kẻ chủ quản bốn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 65 


đường ác, dùng thân mình làm vật chuộc mạng. Ngài thay 
thế chúng ta ở đó thọ các tội khổ, đề chúng ta đến được 
nhân gian, mà còn chăng biết làm lành, càng chăng biết 
phát tâm bồ đề, cứu giúp người khác, vẫn phạm lỗi xưa, 
tham sân si, khởi hoặc tạo nghiệp, chuyên một cái lại đoạ 
vào trong bốn đường ác. Giống như vậy Bồ Tát lại cứu bạt 
chúng ta, tuy Ngài lại thay thế chúng ta một đời nữa thọ 
khổ, nhưng trọn chưa từng sinh tâm nhàm chán cứu hộ 
chúng sinh. Ngài vẫn âm thầm tu hạnh Bồ Tát, hành khổ 
hạnh khó nhẫn mà nhẫn được. Nếu chúng ta lại chăng phát 
tâm bồ để tu hành hướng đạo, thì làm sao đối diện được 
với tâm lòng từ bi ái hộ của Bồ Tát đối với chúng ta ? Hiện 
tại chúng ta nghe được đoạn Kinh văn nầy, biết tinh thần vĩ 
đại của Bồ Tát xả thân cứu hộ chúng sinh, chúng ta phải 
mau phát tâm đại bồ đề, một mặt vì sám hối nghiệp chướng 
của mình, phát tâm cứu hộ chúng sinh; một mặt cũng là để 
báo đáp ân đức của Bồ Tát chuộc chúng ta. Như vậy mới 
có thể giảm bớt một chút gánh nặng của Bồ Tát, đồng thời 
cũng vì mình mà tích tụ chút căn lành công đức. Nhất là 
hiện tại hai chúng đệ tử đã xuất gia, không thể dụng công 
phu trên danh dự địa vị, phải theo Bồ Tát "Chăng vì thân 
mình cầu đạo vô thượng, cũng chăng vì cầu cảnh giới năm 
dục và đủ thứ dục lạc trong ba cõi mà tu hạnh bồ đề". Phải 
có tinh thần thay thế chúng sinh thọ khổ, phải có tâm bình 
đăng cứu khắp tất cả chúng sinh, đừng có tâm phân biệt 
thân sơ, thương ghét, tốt xấu, thiện á ác, người và chẳng phải 
người. Hy vọng sáu chúng đệ tử nỗ lực hướng về Bồ Tát 
học tập, đặc biệt chú ý về điểm nầy, mới không cô phụ 
nghe được đoạn Kinh văn nầy. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 66 


Tại sao ? Vì sự vui thế gian, đâu chắng 
là khổ. Cảnh giới các ma, chỉ người nøu 
mới tham, chư Phật thì quở trách. Tất cả 
các khổ hoạn, do đây mà sinh ra. Địa ngục, 
nga quỷ và súc sinh, nơi vua Diêm Vương, 
giận thù kiện tụng huỷ nhục lẫn nhau. Các 
điều ác như vậy, đều do tham trước năm 
dục mà ra. Đam mề năm dục, xa lìa chư 
Phật, chướng ngại sinh vê cối trời, hà 
huồng đắc được Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác. 


Nguyên nhân gì Bồ Tát không tham cảnh giới năm 
dục, và đủ thứ khoái lạc trong ba cõi, mà nguyện ý tu hạnh 
bồ đề ? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy tất cả trong thế gian, đều 
là nhân của khô đau. Ví như người thế gian đều hoan hỉ 
mặc quần áo tốt đẹp, thường thường chi phí mấy ngàn 
đồng cho một bộ đồ đẹp, nhìn chói mắt. Song, một khi 
thiếu cần thận, bị dơ bẩn, hoặc bị rách, thì lúc đó, trong tâm 
rất phiền não, tiếc nuối, buồn rầu. Đây chẳng phải là chứng 
minh "vui là nhân của khổ" chăng ? Hơn nữa người thế 
gian đều hoan hỉ ăn thức ăn ngon, khi gặp thức ăn ngon, thì 
ăn no nê hết chỗ chứa, kết quả có rất nhiều người vì tham 
ăn mà mất mạng, hoặc có người sinh bệnh, bệnh kỳ quái 
chăng biết khổ dường nào. Đây chẳng phải là sự khoái lạc 
chuốt lẫy phiền não chăng ? Đây cũng chăng phải là chứng 
minh vui là nhân của khổ chăng ? Đời sống con người có 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 67 


quan hệ với quần áo, ăn uống, chỗ ở, việc làm, cùng với 
hưởng thụ năm dục, đủ thứ khoái lạc trong ba cõi, đâu 
chăng phải là nguyên nhân của khổ, cho nên nói: "Sự vui 
thế gian, đâu chăng phải là khổ đau". 

"Cảnh giới các ma", tức là hết thảy tất cả cảnh giới. 
Hay khiến cho bạn vui mừng, khiến cho bạn nóng giận, 
khiến cho bạn chăng vui, buồn rầu, thống khổ, phiền não, 
bi ai, đủ thứ cảnh giới thất tình lục dục, đều là cảnh giới 
của ma. Còn có cảnh giới hốt nhiên phát sinh một thứ cảnh 
giới, khiến cho bạn mê hồ, chắng nhận thức được chân 
tướng của nó, lại buông bỏ chẳng đặng, nhìn chăng thấu rõ, 
bị nó làm lay chuyên, đây cũng có thể nói là cảnh giới của 
ma. Như các loại sự tướng này, làm cho kẻ ngu sĩ hoan hỉ 
nhất, tham ái chấp trước mê hoặc, còn tự cho rằng là được 
vui. Chư Phật đối với những cảnh giới đó, rất minh bạch rõ 
ràng, cho nên Ngài chắng hy vọng chúng sinh chấp mê ở 
trong đó. Ngài dạy chúng sinh, cũng chăng cho phép chúng 
sinh phạm thứ bệnh ngu xuẩẫn đó. Tất cả sự vui thế gian, 
đều là nhân của khổ, chúng ta thọ đủ thứ khổ hoạn, là do 
đây mà sinh ra. Tại sao chúng sinh đoạ vào địa ngục ? Vì 
tâm tham sân si quá nhiều. Tại sao phải làm ngạ quỷ ? Vì 
mao bệnh tham sân s1. Tại sao phải đoạ làm súc sinh 2 Vẫn 
do tham sân si. Chúng sinh chấp trước tất cả cảnh giới, 
tham luyến tất cả sự hưởng thụ năm dục, cho nên đoạ vào 
địa ngục, hoặc làm ngạ quỷ, làm súc sinh. Những chúng 
sinh đó tham sân sĩ quá độ, một khi chết đi, đến trước mặt 
vua Diêm Vương, hai bên đối diện, sẽ nổi giận bất bình, 
kiện tụng phân tranh, hai bên huỷ nhục với nhau. Tập khí 
ác tham sân s1 vốn nặng như thế, một chút cũng không thê 
nhường nhịn, vẫn buông bỏ chăng đặng, như thế thì chỉ có 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 68 
trôi nổi ở trong các đường ác, tức là vì cảnh giới năm dục 
tạo thành. Vì buông bỏ chẳng đặng cảnh giới năm dục, đam 
trước thì buông bỏ chăng đặng, cũng sẽ xa lìa chư Phật. Vì 
buông bỏ chăng đặng cảnh giới năm dục, cũng chướng 
ngại không thê được sinh về cõi trời. Tức chắng thấy được 
Phật, lại không thể sinh về cõi trời, thì làm sao đắc được 
quả vị Phật Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác ? 


Bồ Tát quán các thế gian như vậy, bót 
tham dục vị, thọ vô lượng khổ. Trọn không 
vì năm dục lạc đó, mà cầu vô thượng bồ đề, 
tu hạnh Bồ Tát. Chỉ vì an lạc tất cả chúng 
sinh, phát tâm tu tập, thành tựu viên mãn 
đại nguyện, cắt đứt những dây khổ đau của 
chúng sinh, khiến cho họ được giải thoát. 


Bồ Tát tu pháp môn thập hồi hướng, quán sát hết 
thảy thế gian tất cả chúng sinh như vậy, nhìn thấy họ vì 
tham đồ dục lạc, say đắm năm dục, thọ vô lượng khổ, ở 
trong bốn cõi ác tam giới lưu chuyền không ngừng, chẳng 
biết nhân của khô, chăng minh bạch con đường thoát khỏi. 
Bồ Tát Ngài quyết sẽ không bị năm dục dẫn dụ, bị sự vui 
của tam giới mê hoặc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, cầu Phật đạo 
vô thượng, Ngài cũng chăng phải vì tham đồ hưởng thụ 
tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn ngon ngủ nhiều, cũng chăng 
phải vì truy câu từ vị sắc thanh hương vị xúc. Những thứ 
dục lạc thế gian nầy chăng rốt ráo, Bồ Tát chân thật hiểu rõ 
nó, sớm đã đại triệt đại ngộ. Ngài vì khiến cho chúng sinh 
đắc được sự an ồn chân thật, niềm vui lớn rốt ráo, mới phát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 69 


tâm tu hạnh Bồ Tát, cầu Phật đạo vô thượng bồ đề. Ngài 
phải tu tập sáu độ vạn hạnh, mới có thể viên mãn thành tựu 
đại nguyện của Ngài cứu hộ chúng sinh. Ngài phải dùng 
thần thông trí huệ thành tựu của mình, vì chúng sinh mà 
chặt đứt nhân khổ, sợi dây ma lực dụ hoặc năm dục, và 
nghiệp lực tham sân sĩ trong tam giới, ràng buộc chúng 
sinh. Bồ Tát dùng thanh kiếm trí huệ của mình chặt đứt nó, 
giải thoát chúng sinh khỏi sự ràng buộc, khiến cho họ thấy 
được Phật, nghe được Pháp, gần gũi Tăng, đắc được tự do 
an lạc. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ: Tôi sẽ 
đem căn lành hồi hướng như vây: Khiến 
cho tất cả chúng sinh được vui rốt ráo. Vui 
lợi ích. Vui chẳng thọ. Vui văng lặng. Vui 
không nương tựa. Vui không động. Vui vô 
lượng. Vui không xả bỏ, không thối lùi. Vui 
bắt diệt. Vui nhất thiết trí. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi 
hướng, Ngài lại tư duy như vầy: "Tôi sẽ đem căn lành tu 
tập đối với chúng sinh hồi hướng như vây: Hy vọng tất cả 
chúng sinh đắc được sự hồi hướng của tôi rồi, cũng giống 
như tôi đắc được sự vui chân chánh. Có thể thọ được vui 
lợi ích có sự trợ giúp của họ. Vĩnh viễn vui chăng thọ 
thống khổ ràng buộc. Vui lìa khỏi tất cả khổ. Có thể thọ vui 
văng lặng thanh tịnh không nhiễm. Có thể từ đây thọ vui 
bất tất nương nhờ người khác, tự lập tự cường vô uý. Có 
thể thọ vui của định huệ thông đạt như như bất động, chẳng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 70 


bị cảnh giới lay chuyên. Có thê đắc được vui vô lượng vô 
biên, không tham không câu. Có thê thọ vui hướng đạo 
kiên định tín tâm chăng bỏ tâm bô đê, chăng bị uy hiệp dân 
dụ, chăng thôi tâm bô đê. Có thê thọ vui, tĩnh tần tu đạo, từ 
bi tu huệ, vĩnh viên tâm địa bình an chăng đoạn diệt trên 
câu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Và đắc được vui nhât 
thiệt trí huệ". 

Lại nghĩ như vây: Tôi sẽ làm Điều Ngự 
Sư của tât cá chúng sinh, làm chủ binh 
thần. Câm đuôc đại trí, chỉ bày con đường 
an ôn. Khiên cho họ lìa khỏi hiêm nạn. 
Dùng phương tiện khéo léo, khiên cho họ 
biêt nghĩa thật. Lại ở nơi biên sinh tử, làm 
thuyên sư nhật thiệt trí thiện xảo, độ các 
chúng sinh, khiên cho họ đên được bờ bên 
kia. 

Vị Bồ Tát này tu hạnh môn hôi hướng, lại suy nghĩ 
như vây. Ngài nói: "Tôi phải phát nguyện làm Điêu Ngự 
Sư của tât cả chúng sinh". Thời xưa người đánh xe gọi là 
“Điêu Ngự sư”. "Điêu" là điêu hoà, điêu phục. "Ngự” là giá 
ngự, thông ngự. Chô nây là ví dụ Bô Tát điêu phục chúng 
sinh cang cường, giáo hoá khiên cho họ thuân phục, và 
lãnh đạo chúng sinh đi trên con đường Phật đạo. Phật là 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư. Điêu Ngự Sư nói ở 
đây. là Đạo Sư Điêu Ngự tât cả chúng sinh trong tam giới. 
Là một vị đại thiện tri thức, đại Đạo Sư lãnh đạo chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 71 


sinh tam giới thoát khỏi tam giới, khiến cho họ chấm dứt 
sinh tử. Lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi tam giới, lãnh đạo 
chúng sinh vào Niết Bàn, lãnh đạo chúng sinh thành Phật 
quả, đây đều là ý nghĩa Điều Ngự Sư. Bồ Tát vì muốn phát 
nguyện làm Đạo Sư của chúng sinh, lãnh đạo chúng sinh từ 
bờ sinh tử, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bản bên 
kia. Bồ Tát lại muốn làm binh bộ đại thần của chúng sinh, 
chưởng quản việc quốc gia, bảo vệ nhân dân, điều phục tất 
cả thiên ma ngoại đạo, khiến cho chúng sinh thảy đều bình 
an. Đây tức là binh báu một trong bảy báu của Vua Chuyên 
Luân Thánh Vương. Tức cũng như hiện nay là thống SOáI 
ba quân của mỗi quốc gia. Bồ Tát lại nghĩ như vây: Tôi sẽ 
vì chúng sinh làm một người cầm đuốc trí huệ. Vì đuốc trí 
huệ có thể chiếu phá tất cả đen tối, có thể chiếu sáng nơi 
nguy hiểm, con đường lỗi lõm chẳng bằng phẳng. Khi tôi 
dơ cao đuốc trí huệ, thì chúng sinh trôi nổi ở trong biển 
nghiệp đen tối, có thê thấy được quang minh mà thoát khỏi 
biển khổ sinh tử, chúng sinh ở trong vực thắm của thống 
khổ, có thể đi trên con đường lớn an ổn, khiến cho tất cả 
chúng sinh xa lìa khốn khổ hiểm nạn. Nếu đuốc lửa chẳng 
có trí huệ, thì chúng sinh sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong 
khốn khổ, có thể Bồ Tát phải làm người cầm đuốc đại trí. 
Bồ Tát biết rõ căn khí của chúng sinh khác nhau, khó giáo 
hoá. Cho nên Ngài dùng đủ thứ pháp môn phương tiện 
khéo léo, vì muốn khiến cho chúng sinh minh bạch nghĩa 
lý chân thật. Bồ Tát lại nghĩ muốn ở trong biên sinh tử, làm 
thuyền trưởng có kinh nghiệm nhất, có kỹ năng hiểu biết 
về thuyền biên, có đại trí huệ, sẽ dùng phương tiện khéo 
léo, nêu như gặp lúc sóng to gió lớn, thì cũng bình an qua 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 72 


khỏi. Lãnh đạo chúng sinh thoát khỏi biển nghiệp sinh tử, 
bình an đạt đên bờ Niêt Bàn bên kia. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát, đem các căn lành 
hồi hướng như vầy: Đó là tuỳ nghỉ cứu hộ 
tất cả chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi 
sinh tử. Thừa sự cúng dường tất cả chư 
Phật, được trí huệ nhất thiết trí không 
chướng ngại. Xả lìa các ma, xa lìa ác tri 
thức. Gần gũi tất cả Bồ Tát bạn lành. Diệt 
trừ các tội lỗi, thành tựu nghiệp thanh tịnh. 
Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn, vô lượng 
căn lành của Bồ Tát. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, đem đủ thứ căn 
lành của mình tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như 
vầy: Tôi phải tuỳ thời tuỳ lúc, gặp bất cứ người nào thọ 
khổ, liền lập tức cứu hộ họ, khiến cho họ đều thoát khỏi 
biển khổ sinh tử, qua dòng phiền não, đạt đến bờ Niết Bàn 
bên kia. Và họ còn có thể thừa sự cúng dường mười 
phương chư Phật, mà đắc được trí huệ tối cao trong nhất 
thiết chủng trí không chướng ngại. Xả bỏ hạnh tà, xa lìa đủ 
thứ tà ma không chánh đáng, chăng làm quyến thuộc của 
ma vương. Chắng gần gũi người tả tri tà kiến, tư tưởng 
mâu thuẫn. Gần gũi hết thảy Bồ Tát, cùng với bạn lành của 
Bồ Tát. Cũng có thể nói gần gũi hết thảy Bồ Tát, và kết 
làm bạn hữu với Bồ Tát. Vì gần gũi Bồ Tát và các vị thiện 
tri thức, cho nên diệt trừ tất cả tội ác và lỗi lầm trong quá 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 73 
khứ, từ đây chẳng còn tái phạm lỗi lầm tạo nghiệp ác nữa, 
mà tự nhiên thành tựu đạo nghiệp thanh tịnh. Đây đủ hạnh 
nguyện rộng lớn của Bô Tát đã phát, viên mãn vô lượng 
căn lành công đức của Bô Tát. Ở đây tuy nhiên nói là Bồ 
Tát vì chúng sinh hôi hướng, mà trong vô hình cũng hoạch 
được lợi ích của mình. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng rồi, bèn nghĩ như vây: Chẳng vì 
bốn thiên hạ nhiều chúng sinh, mà có nhiều 
mặt trời xuất hiện. Chỉ cần một mặt trời 
xuất hiện, đều có thể chiếu khắp tất cả 
chúng sinh. Lại nữa, các chúng sinh chắng 
vì thân mình ánh sáng, nên biết có ngày 
đêm. du hành quán sát, tạo ra các nghiệp. 
Đều do mặt trời xuất hiện, trở thành các 
việc như thế. Nhưng mặt trời đó, chỉ có 
một. Đại Bồ Tát cũng lại như thế. Khi Tu 
tập căn lành hồi hướng, thì nghĩ như vây: 
Các chúng sinh đó không thể tự cứu mình, 
sao có thể cứu kẻ khác ? Chỉ có một mình 
tôi lập chí nguyện, chẳng có bạn bè, tu tập 
căn lành, hồi hướng như vây. Đó là: Vì 
muốn rộng độ tất cả chúng sinh. Vì chiếu 
khắp tất cả chúng sinh. Vì chỉ bày tất cả 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 74 


chúng sinh. Vì khai ngộ tất cả chúng sinh. 
Vì đoái lại tất cả chúng sinh. Vì nhiếp thọ 
tất cả chúng sinh. Vì thành tựu tất cả 
chúng sinh. Vì khiến cho tất cả chúng sinh 
hoan hỉ. Vì khiến cho tất cả chúng sinh vui 
mừng. Vì khiến cho tất cả chúng sinh dứt 
nghi hoặc. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu pháp môn thập 
hồi hướng, Ngài làm những điều chẳng trái với chánh đạo, 
hợp với nghĩa lý chân thật, được chư Phật khen ngợi, hôi 
hướng chánh quyết rồi, bèn yên lặng tư duy, nghĩ như vầy: 
Tôi nghĩ chẳng phải trên thế gian có nhiều sinh mạng 
chúng sinh, thì có nhiều mặt trời xuất hiện. Kỳ thật, chăng 
phải chỉ có một mặt trời xuất hiện, thì có thể chiếu khắp 
đến tất cả hữu tình vô tình, núi cao hang thắm. Hơn nữa, tất 
cả chúng sinh chẳng phải họ cảm thấy tự thân của mình có 
quang minh, mà biết có ngày đêm khác nhau, cũng chăng 
phải vì họ đi các nơi, đến khắp nơi quán sát nghiên cứu, mà 
khởi lên bao nhiêu tư tưởng, làm ra đủ thứ tính chất hạnh 
nghiệp khác nhau, đó là vì mặt trời xuất hiện, chiếu khắp 
đại địa, tất cả chúng sinh được ánh sáng chiếu đến, mới tạo 
ra các thứ hạnh nghiệp thiện ác, trở thành đủ thứ sự việc 
thiện ác. Nhưng chỉ có một mặt trời tạo thành các việc như 
thế, chứ chăng phải vì chúng sinh nhiều mà tăng thêm. Bồ 
Tát tu pháp môn hồi hướng, cứu độ chúng sinh, cũng như 
thế. Tuy Bồ Tát chỉ có một vị, nhưng Ngài vẫn vui cứu 
khắp chúng sinh. Khi Ngài tu tập căn lành, vì chúng sinh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 75 


hồi hướng, thì Ngài nói như vầy: "Những chúng sinh đáng 
thương xót kia, tự cứu mình còn không được, thì làm sao 
mà cứu được kẻ khác ư ? Vì họ từ vô thuỷ đến nay, bị vô 
minh che đậy chân tâm, chăng có đại trí huệ, như kẻ mù 
loà, nên tìm chẳng được lối thoát khỏi lò lửa tam giới. Chỉ 
có một mình tôi, muốn cứu độ họ, cũng chăng có bạn bẻ 
chí đông đạo hợp với tôi, người phát cùng tâm nguyện với 
tôi". Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hường như vây: 

1. Tôi muôn rộng độ tất cả chúng sinh, chẳng sinh 
tâm phân biệt. 

2. Tôi muốn giống như mặt trời, chiếu khắp tất cả 
chúng sinh. 

3. Tôi muốn làm hướng đạo của chúng sinh, chỉ bày 
cho họ con đường chân chánh. 

4. Tôi muốn giáo hoá chúng sinh, khiến cho họ đều 
được khai ngộ, đắc được trí huệ chân chánh. 

5. Tôi muốn chiếu cứ hết thảy chúng sinh, giỗng như 
mẹ hiền chiếu cứ con cái. 

6. Tôi muốn nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho 
họ đừng trở về với ngoại đạo. 

7. Tôi muốn tận lực dẫn dắc họ, khiến cho họ thành 
tựu nghiệp thiện, kẻ chưa sinh nghiệp thiện, thì khiến cho 
sinh ra, đã sinh thì khiến cho tăng trưởng, đã tăng trưởng 
thì khiến cho sớm được viên mãn. 

8. Tôi muốn lãnh đạo tất cả chúng sinh, thường huân 
tập ở trong chánh pháp, đắc được pháp hỉ chân chánh. 

9. Tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thường 
hành bát chánh đạo, thường trụ trong niềm vui chân chánh. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 76 


10. Tôi muốn đối với tất cả chúng sinh, thường xiến 
dương chánh pháp của chư Phật, khiến cho họ dứt trừ tất cả 
nghi hoặc, sinh ra trí huệ rộng lớn. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vây: 
Tôi phải như mặt trời, chiêu khắp tât cả, 
chăng cầu báo ân. Nêu chúng sinh có tội ác, 
đều có thê dung thọ, quyêt không vì thê mà 
bỏ thệ nguyện. Chăắng vì một chúng sinh 
mà bỏ tât cả chúng sinh. Chỉ siêng tu tập 
căn lành hôi hướng, khắp khiên cho chúng 
sinh đêu được an lạc. Căn lành tuy ít, mà 
khắp nhiêp thọ chúng sinh. Dùng tâm hoan 
hỉ hôi hướng rộng lớn. Nêu có căn lành, 
chăng muôn lợi ích tât cả chúng sinh, thì 
chăng gọi là hôi hướng. Tuỳ một căn lành, 
khắp dùng chúng sinh mà làm sở duyên, 
mới gọi là hôi hướng. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bộ Tát lại nghĩ như vây: 
Tôi phải hành Bồ Tát đạo, như mặt trời, chiêu sáng vạn vật, 
khiên cho tầt cả chúng sinh hữu tình vô tình đêu đắc được 
sự âm áp của tôi. Nhưng tôi cũng chăng hy vọng chúng 
sinh báo ơn với tôi như thê nào. Nêu chúng sinh có tội ác 
gì, có lôi lâm gì, hoặc đôi với tôi có khinh mạn gì, tôi đêu 
tha thứ cho họ, dung nhân sự VÔ tri vô lê của họ, chăng vì 
tội ác của họ. Tôi quyêt chăng vì họ phạm lôi lâm, hoặc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 Mỹ 


khó giáo hoá, mà bỏ lời nguyện mà tôi đã phát. Tôi cũng 
chăng vì một chúng sinh phạm tội ác, mà xả bỏ tất cả 
chúng sinh. Tôi vẫn tinh tấn siêng năng tu tập căn lành, vì 
tất cả chúng sinh mà hồi hướng, hy vọng hết thảy chúng 
sinh, đều đặc được bình an khoái lạc. Căn lành của tôi tu 
tuy ít, nhưng tôi vẫn dùng nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh. 
Tôi phải dùng tâm hoan hỉ để hồi hướng rộng lớn, đem tất 
cả những øì tôi tu tập, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh. Giả sử tôi có căn lành, chẳng muốn hồi hướng cho 
chúng sinh, chẳng muốn khiến cho chúng sinh đắc được lợi 
ích, thì đó chăng gọi là tu pháp môn hồi hướng. Tôi phải 
đừng màng tới căn lành nhiều ít, mà khắp thuận với dục 
cầu của chúng sinh, mà vì họ hồi hướng, như thế mới gọi là 
hồi hướng. 


Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp 
tánh không chấp trước. Hồi hướng thấy 
chúng sinh tự tánh chắng động. chẳng lay 
chuyển. Hồi hướng chăng chỗ nương, 
chăng chỗ lẫy về sự hồi hướng. Hồi hướng 
chăng thủ lấy tướng căn lành. Hồi hướng 
chăng phân biệt nghiệp báo thể tánh. Hồi 
hướng chăng thủ lấy nghiệp. Hồi hướng 
chăng cầu báo. Hồi hướng chắng nhiễm 
trước nhân duyên. Hồi hướng chắng chấp 
trước tướng năm uẫn. Hồi hướng chẳng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 78 


hoại tướng năm uẫn. Hồi hướng chắng 
phân biệt nhân duyên sở khởi. 


Đoạn văn ở trên nói, Bồ Tát tu tập căn lành, chăng 
màng nhiều ít, đều hồi hướng cho chúng sinh. Đoạn Kinh 
văn nây là kỹ thuật đủ thứ sự hồi hướng của Bồ Tát, hồi 
hướng cho chúng sinh. Ý nghĩa của "đặt để" là thật tế. Thật 
tế tức cũng là pháp tánh. Pháp tánh vốn chẳng chỗ chấp 
trước. 

I. "Hồi hướng đặt để chúng sinh nơi pháp tánh 
không chấp trước", nghĩa là nói, Bồ Tát hồi hướng căn lành 
cho chúng sinh, đều khế hợp với sự hồi hướng thật tế, 
khiến cho chúng sinh hiểu tự tánh của pháp, vốn không 
chấp trước. Câu này là tổng quát mỗi thứ hồi hướng ở 
dưới. Bồ Tát đối với chúng sinh, chăng có lúc nào mà 
chăng quan tâm, Ngài nghĩ phải cho chúng sinh làm được 
thật tế, hồi hướng chắng chấp nơi pháp tánh, tức là bình 
đăng hồi hướng. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng thì: 

S. Thây tự tánh của tất cả chúng sinh, bình đăng 
chắng chấp trước, vẫn chăng động, tuỳ duyên không đổi, 
vôn là tướng hằng thường vắng lặng, cho nên chắng động 
chăng chuyền. 

3. Nơi hồi hướng chẳng nương tựa về bi, chăng thủ 
lây tướng, hành sở vô sự. 

4. Chắng chấp trước tướng căn lành mà tôi có, chỉ 
hồi hướng thật tế, hồi hướng bồ đề, hồi hướng chúng sinh, 
hồi hướng hư không. 

5. Chắng chấp về nghiệp đã tạo ra, chẳng so sánh 
tương lai về báo thê tánh sẽ thọ, chẳng thêm phân biệt, hồi 
hướng thống thể. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 79 


__ Ô, Chăng chấp vào sự hồi hướng sắc pháp năm uấn, 
sắc thọ tưởng hành thức. 

_. 7. Cũng bât tât phá hoại tướng năm uân, hoặc không, 
đê hôi hướng. 

9. Hôi hướng chăng tôn hy vọng báo đáp, quyết 
chăng phải vì tôi đem căn lành hôi hướng cho chúng sinh, 
thì tương lai chúng sinh sẽ báo đáp cho tôi. — 

9. Nhân duyên chăng dính sự cầu bân nhiêm ô đê hôi 
hướng, phải nhân duyên thành tựu các việc thanh tịnh đê 
hôi hướng. 

10. Chăng châp trước phân biệt tât cả nhân duyên 
làm thê nào sinh khởi, và tương lai quả lại như thê nào, 
chăng châp vào những chi tiệc đó đê hôi hướng. 

Hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. Hồi 
hướng chăng chấp xứ sở. Hồi hướng chẳng 
chấp pháp hư vọng. Hồi hướng chăng chấp 
tướng chúng sinh, tướng thê giới, tướng 
tâm ý. Hồi hướng chăng khởi tầm điên đảo. 
tưởng điên đảo, thây điên đảo. Hôi hướng 
chăng châp vào lời nói. 

Bồ Tát tu hồi hướng, đem căn lành của mình tu tập 
hôi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, và Ngài 
chăng có hy vọng nhờ đó mà được mọi người tán dương, 
khiên cho ai nây đêu biết Ngài đang tu hôi hướng. Bô Tát 
chăng châp trước vào hư vọng danh tiêng mà tu hôi hướng. 
Bô Tát đem căn lành hôi hướng cho chúng sinh, chăng cầu 
danh, cũng chăng châp vào xứ sở và đôi tượng hôi hướng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 80 


Ngài quyết chẳng kiên trì nhất định phải có nơi chốn hoặc 
mục đích để hồi hướng. Ngài chăng chấp vào "có" HE 
chẳng chấp vào "không", chăng chấp vào "pháp hư vọng” 
để hồi hướng. Ngài cũng chăng chấp vào tướng chúng sinh, 
hoặc tướng thế giới, hoặc tướng tâm ÿ để hồi “hướng. Trong 
tâm của Ngài ở tất cả mọi thời, mọi nơi, đều minh bạch, 
thanh tịnh, chưa từng sinh khởi tâm ý điên đảo, hoặc tư 
tưởng sinh khởi điên đảo, hoặc kiên giải phát sinh điên đảo 
hôi hướng. Cũng chăng rơi vào lời nói mà hôi hướng. 

Hồi hướng quán tất cả tánh các pháp 
chân thật. Hôi hướng quán tât cả tướng 
chúng sinh bình đẳng. Hồi hướng dùng ân 


pháp giới, ấn các căn lành. Hồi hướng 
quán các pháp lìa tham dục. 


Khi Bồ Tát tu tập căn lành hồi hướng, thì Ngài quán 
sát tất cả các pháp, chăng không, chăng có, tức không, tức 
có, hai nghĩa đều không hai, rõ các pháp thật tướng, dùng 
tánh chân thật để hồi hướng. Lại quán tất cả tướng chúng 
sinh đều bình đẳng, chăng có phân biệt mà hồi hướng. Vì 
minh bạch vọng không, tất cả đều không. Thật hữu (có), là 
tất cả diệu hữu. Tức không ở trước, là thật ở đây, hai nghĩa 
chăng hai, là chân pháp ấn. Cho nên dùng ấn pháp giới, để 
ấn chứng các căn lành hồi hướng. Hoặc nói cách khác, Bồ 
Tát tu tất cả các pháp, đều tức tướng lìa tướng, tức pháp 
phi pháp, chẳng chấp trước, chăng giống như phảm phu 
làm được một chút việc lành, thì chấp vào cho răng có 
công đức rất to lớn. Tâm của Bồ Tát thường vắng lặng, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 81 


hành sở vô sự, cho nên Ngài có thể dùng ấn pháp giới, để 
ấn tất cả căn lành hồi hướng. Bồ Tát quán sát các pháp, 
thấu rõ thông đạt các pháp, nên chắng chấp trước các pháp 
mà sinh pháp chấp. Bồ Tát lia khỏi tất cả tâm tham, tâm 
dục, cho nên Ngài bình đăng hồi hướng, ấn chứng các căn 
lành hồi hướng. 


Hiểu tất cả pháp không, đủ thứ căn 
lành cũng như vậy. Quán các pháp không 
hai, không sinh, không diệt, hồi hướng 
cũng như vậy. Dùng các căn lành như vậy 
để hồi hướng, tu hành pháp thanh tịnh đối 
trị. Hết thảy căn lành, thảy đều tuỳ thuận. 
Pháp xuất thế gian, chẳng làm hai tướng. 


Minh bạch tất cả pháp, đều chăng một, chăng hai, 
cho nên nói chăng thấy có chút pháp sinh, cũng chắng thấy 
có chút pháp diệt. Đủ thứ căn lành cũng như vậy. "Căn 
lành" có thể tu một mình, nhưng nói "trồng cây". Bồ Tát 
quán sát tất cả pháp không hai, thấu rõ "Thật có vốn có, tự 
nhiên chẳng sinh. Vọng hoặc vốn không, không chẳng thể 
diệt". Nhận thức như thế, thì tu tập pháp môn hồi hướng, 
hành sở vô sự. Dùng sự hồi hướng căn lành không nhiễm, 
không chấp không ngại của Kinh văn đã nói ở trước, mà tu 
tập pháp hành thanh tịnh. Vì pháp thanh tịnh là đối trị pháp 
nhiễm ô. Sự tu tập tất cả căn lành thanh tịnh, đều hợp với 
tông chỉ xuất thế gian, tức là siêng tu giới định huệ, diệt trừ 
tham sân si. Pháp là pháp môn không hai, tướng cũng 
chăng có hai tướng. Chắng những không có hai tướng, mà 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 82 


một tướng cũng chăng có, cho nên nói "chăng làm hai 
tướng”. 

Chẳng phải tức nghiệp tu tập nhất 
thiết trí, chăng phải lìa nghiệp hồi hướng 
nhất thiết trí. Nhất thiết trí chăng phải tức 
là nghiệp, nhưng chắng lìa nghiệp mà được 
nhất thiết trí. Vì dùng nghiệp như ánh sáng 
hình bóng thanh tịnh, vì báo cũng như ánh 
sáng hình bóng thanh tịnh. Trí huệ nhất 
thiết trí cũng như ánh sáng hình bóng 
thanh tịnh. 


Bồ Tát chăng phải ở nghiệp hành tu tập nhất thiết trí, 
song, cũng chăng lìa khỏi nghiệp hành mà hồi hướng nhất 
thiết trí. Vì lìa nghiệp thì không thể hồi hướng. Như tạo 
nghiệp thiện, thì không thê lìa khỏi nghiệp thiện hồi hướng 
nhất thiết trí. Nhất thiết trí cũng chăng nương theo nghiệp, 
trí chăng phải nghiệp. Nhưng lại không thể lìa khỏi nghiệp, 
mà đắc được nhất thiết trí. Vì lìa khỏi nghiệp thiện, thì 
chăng đắc được nhất thiết trí. Cho nên nói chắng tức chẳng 
lìa, chăng tức nghiệp chẳng lìa nghiệp, MỚI CÓ thê được 
nhất thiết trí. Là đạo lý gì phải nói như vây: Nghiệp chẳng 
lìa trí, trí cũng chẳng lìa nghiệp ? Ví như nghiệp nây, giông 
như ánh sáng và hình bóng thanh tịnh, vậy báo cũng nhất 
định thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. Báo thanh tịnh 
như ánh sáng và hình bóng, vậy nhất thiết trí, trí huệ tối thù 
thắng, tự nhiên cũng thanh tịnh như ánh sáng và hình bóng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 s3 

Lìa cái ta của ta, tất cả động loạn, suy 
nghĩ phân biệt. Như vậy biết rõ, dùng các 
căn lành phương tiện hồi hướng. Khi Bồ 
Tát hồi hướng như vậy, thì độ thoát chúng 
sinh, thường chắng ngừng nghỉ, chăng trụ 
pháp tướng. Tuy biết các pháp không 
nghiệp, không báo, hay khéo sinh ra tất cả 
nghiệp báo, mà không trái tranh luận. Như 
vậy phương tiện khéo tu hồi hướng. 


Bồ Tát thông đạt đạo lý Kinh văn nói ở trên, cho nên 
Ngài chẳng lìa cái ta, chăng tồn tại quan niệm "Duy ngã 
độc tôn”. Cũng lìa khỏi của ta, chẳng có chiếm hữu muốn 
tất cả vì ta sở hữu. Lại lìa khỏi tất cả tư tưởng động loạn, 
hoặc tuỳ hoặc lìa. Tư tưởng như thế, giống như hạt bụi lơ 
lửng không ngừng ở trong hư không. Lại lìa tức chủ quan 
phân biệt ý thức đối với sự vật. Cũng đã minh bạch nghiệp 
và trí, đều giống như áng sáng và hình bóng chẳng có một 
thật thể, thanh tịnh cũng chẳng có hình tướng, đều là như 
huyền, như biến hoá. Nếu nói ánh sáng là chân thật, vậy có 
thê nào nắm lấy ánh sáng để nhìn xem được chăng ? Như 
nói hình bóng là chân thật, vậy có thê cầm lấy hình bóng 
được chăng ? Thanh tịnh cũng như thế. Bồ Tát minh bạch 
đạo lý nầy, cho nên Ngài hay dùng căn lành của Ngài tu 
tập. lìa tướng, lìa phân biệt, mà lại chăng hoại tướng, đề 
làm phương tiện hồi hướng. Hồi hướng nơi chúng sinh, là 
phương tiện hồi hướng bồ đề, phương tiện hồi hướng thật 
tế, phương tiện đủ thứ sự hồi hướng. Khi Bồ Tát hồi hướng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 §4 


như vậy thì Ngài cũng chăng cầu báo đáp, miễn sao có lợi 
ích cho chúng sinh, thì chăng sợ gian nan khó nhọc đi làm. 
Do đó: 


"Chỉ biết trồng trọt, 
Chăng hỏi thu hoạch”. 


Cũng chẳng mảng chúng sinh đối với Ngài thế nảo, 
Ngài chỉ biết lợi người, chưa từng nghĩ đến lợi mình. Ngài 
cứu độ chúng sinh lìa khổ được vui, đắc được giải thoát, 
ngày đêm chẳng giải đãi, chăng bỏ chúng sinh thọ khổ, để 
tự mình tìm cầu an nhàn nghỉ ngơi. Ngài làm như thế, 
chẳng vì có sự mong cầu, cảm thây cứu độ chúng sinh là 
bốn phận của mình phải làm như thế. Chắng như thế thì 
Ngài chăng cho rằng là đang tu công đức, mà chấp. vào nơi 
tất cả pháp tướng. Tuy nhiên Bồ Tát đã biết bản thể của tất 
cả các pháp, cũng chẳng có nghiệp, cũng chăng có báo, 
nhưng ở trong pháp nây lại sinh ra tất cả nghiệp và báo. Do 
trong tất cả pháp sinh ra nghiệp và báo, mà bản thể của 
pháp lại chẳng có nghiệp và báo, song, nó hay sinh ra. Đạo 
lý nầy và đạo lý vốn không nghiệp, không báo chẳng trái 
với nhau, hoặc phát sinh xung đột mà khởi tranh luận. 
Nhân tố nầy viên dung vô ngại với nhau. Do đó, Bồ Tát có 
thể tổng nhiếp nhiều đạo lý như vậy, nhậm vận vô ngại, mà 
có thể khéo dùng pháp môn phương tiện khéo léo, để khéo 
tu tất cả pháp môn hồi hướng. 


Khi đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, thì 
lìa khỏi tât cả lỗi lâm, được chư Phật khen 
ngợi. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 85 


Phật tử ! Đó là hồi hướng thứ nhất 
cứu hộ chúng sinh, la tướng chúng sinh 
của đại Bồ Tát. 


Đại Bồ Tát tôn chiếu đạo lý kinh văn như đã nói ở 
trước, khi tu pháp môn hồi hướng, thì nơi sự, nơi lý, đều 
thông đạt vô ngại, nhận thức rõ ràng, cho nên tuyệt đối 
chăng có lỗi lầm trái ngược với chân lý. Mà lại chẳng chấp 
trước vào pháp tướng độ chúng sinh, đó là độ chúng sinh 
mà lìa tướng chúng sinh. Dù mười phương chư Phật, 
thường ở trong cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ, cũng Tất 
khen ngợi vị đại Bồ Tát đó, nhận răng chỗ biểu hiện của 
Ngài, đều khế hợp với pháp của chư Phật nói. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đó là pháp môn hồi hướng 
thứ nhất "Cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh 
hồi hướng" của đại Bồ Tát. Ý nghĩa chủ yếu là cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mả chăng chấp trước vào công đức cứu hộ, 
phải quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hành sở vô sự, quy 
vô sở đắc, gọi là hồi hướng lìa tướng. Nếu có sự chấp 
trước, cảm thấy mình cứu độ bao nhiêu chúng sinh, có bao 
nhiêu công đức, mọi người phải biết, vì họ mà ca tụng 
công đức, khen ngợi họ là vị đại thiện nhân, Bồ Tát sống. 
Một khi có tư tưởng như thế, thì chăng những là chẳng có 
công đức, mà nói thăng là hoản toàn không hiểu về ý nghĩa 
chân chánh của sự hồi hướng ! Cho nên chúng ta phải minh 
bạch, lợi ích chúng sinh, thế chúng sinh thọ khổ, đây là bổn 
phận mỗi người tu đạo phải có, đừng chấp trước vào tướng 
tôi độ chúng sinh. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 86 

Bấy giò, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
quán sát mười phương (tât cả chúng hội, 
cho đên pháp giới. Vào câu nghĩa sâu xa, 
dùng vô lượng tâm, tu tập thăng hạnh. Đại 
bi che khắp tâầt cả chúng sinh. Chăng dứt 
hạt giông các Như Lai ba đời, vào công đức 
pháp tạng của tât cả chư Phật. Sinh ra 
pháp thân của tât cả chư Phật. Khéo phân 
biệt tâm của các chúng sinh. Biêt căn lành 
của họ trông thành thục, trụ nơi pháp 
thần, mà vì họ thị hiện sắc thần thanh tịnh. 
Nương thân lực của đức Phật, liên nói bài 
kệ răng. 

Bồ Tát Kim Cang Trảng nói xong một pháp môn hồi 
hướng ở trên rôi, thì lúc đó, lập tức quán sát chúng hội 
trong mười phương thê giới, cũng đông như vậy, có Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở đó chủ trì pháp hội, diễn nói 
pháp môn thập hồi hướng. Cho đến tận cùng hư không 
khắp pháp giới, đều vào trong câu nghĩa diệu pháp thâm 
sâu, vào trong nghĩa lý rốt ráo. Dùng thâm tâm rộng lớn vô 
lượng vô biên, để tu tập pháp môn vô thượng thủ thắng 
nây. Dùng tâm đại bị bình đăng che hộ khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ đều lìa khô được vui. Tiếp tục giống 
tánh của mười phương ba đời các Như Lai không đoạn 
tuyệt. Vào sâu trong công đức pháp tạng của mười phương 
ba đời chư Phật tu hành, sau đó sinh ra pháp thân của chư 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 §7 


Phật. Lại rất thấu hiểu tư tưởng tâm tánh khác nhau của tất 
cả chúng sinh, biết căn lành của họ gieo trồng đã đến trình 
độ nào, đã thành thục, hoặc chưa thành thục, Bồ Tát đều 
minh bạch rõ ràng. Tuy là trụ nơi pháp thân của chư Phật, 
nhưng mà Ngài vẫn có thê vì chúng sinh thị hiện sắc thân 
thanh tịnh, chăng có tơ hào nhiễm ô. Bồ Tát Kim Cang 
Tràng biểu thị rất khiêm nhường có lễ độ, rằng tôi nương 
đại oai thần lực của mười phương chư Phật, mới có thê 
diễn nói pháp môn hồi hướng này. Do đó, Ngài nói ra hai 
mươi tám bài kệ dưới đây, phân biệt tán dương pháp môn 
"hồi hướng" thủ thắng. 


Tu hành kiếp số không nghĩ bàn 
Tinh tắn kiên cô tâm vô ngại 

Vì muốn lợi ích các quần sinh 
Thường cầu pháp công đức chư Phật. 


Ý nghĩa "kiếp số không nghĩ bàn" là nói thời gian số 
kiếp rốt ráo có bao nhiêu, không thể dùng tâm để nghĩ, 
cũng không thể dùng lời để bàn luận được. Nói cũng nói 
không xong, rốt ráo có bao nhiêu, cho nên gọi là "kiếp số 
không nghĩ bàn". Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: "Tu hành 
kiếp số không nghĩ bàn", là khen ngợi chư Phật Bồ Tát 
dùng tâm nhẫn nhục lớn nhất của các Ngài, để tu hành bồ 
đề giác đạo. Chúng ta chúng sinh chắng màng làm việc gì, 
đều phạm mao bệnh nóng được năm phút, qua năm phút, 
thì từ từ lạnh lại. Như một số Phật giáo đồ phát tâm tu 
hành, tu hành được thời gian ngắn, thì cảm thấy chăng có 
gì thành tựu, bèn sinh ra tâm hoài nghi, nói tu hành chẳng 
có ích lợi gì, bèn giải đãi, thậm chí buông bỏ chăng tin nữa, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 88 


chăng tu hành nữa. Mà nay nghe được sự khen ngợi của Bồ 
Tát Kim Cang Tràng, sở dĩ Bồ Tát có sự thành tựu, đều 
phải trải qua sự tu tập kiếp số không thê nghĩ bản, mà còn 
đời đời kiếp kiếp đều dũng mãnh tỉnh tân, thường thường y 
chăng lìa thê, thê chăng lia y, y mũ chuẩn tê tu hành. Y, là 
chỉ y Cả Sa người xuất gia mặc trên thân. Phàm là cạo đầu 
xuất gia, cắt ái từ thân, phát tâm suốt đời giữ gin điều Phật 
chế ra, tâm thọ thân trì, mới ra khỏi nhà thế tục, làm Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni. Trước hết phải thọ giới Sa Di, cởi bỏ y 
phục thế tục, mặc y phục hoại sắc của người xuất gia, còn 
gọi là "ngũ y" (y năm điều) một dài một ngắn. Tiếng Phạn 
gọi là y "An đà hội", dịch là "Y trung túc”, cũng gọi là "hạ 
y", còn gọi là "tạp tác y". Khi làm việc, đi ra ngoài, đều 
mặc y này. Đắp y có bài kệ rằng: 


“Thiện tai giải thoát phục (tự lợi) 
Vô thượng phước điên y (lợi tha) 


- Ngã kim đảnh đái thọ 
Thê thê bât xả ly (phát nguyện). 
Nghĩa là: 
Lành thay y giải thoát 


Y ruộng phước vô thượng 
Nay tôi được thọ mặc 
Đời đời chăng xả lìa. 

Trải qua hai năm sau, thọ giới Tỳ Kheo, Ty Kheo NI, 
thì mặc y bảy điều, hai dài một ngắn, tiếng phạn gọi là "Uất 
đa la tăng", dịch là "thượng trước y”, cũng gọi là "nhập 
chúng y". Khi lễ Phật, tụng kinh, toạ thiền, phó trai, nghe 
giảng, bố tát, tự tứ, đều mặc y này. Đắp y thì đọc bài kệ: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 809 


“Thiện tai giải thoát phục 
Vô thượng phước điền y 
Ngã kim đảnh đái thọ 
Thể thế thường đắc phi". 


Còn có y hai mươi lăm điều, tiếng phạn là "Tăng giả 
lê", dịch là "Chủ y", cũng gọi là "tạp toái y". Khi đến nơi 
quan trọng ứng cúng, thăng toà thuyết pháp, thì mặc y nầy. 
Đắp y có bài kệ: 

“Thiện tai giải thoát phục 
Vô thượng phước điền y 
Ngã kim đảnh đái thọ 
Quảng độ chư quần mê". 


Thọ giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni rồi, lại thọ giới Bồ 
Tát xuất gia, lúc đó mới hoàn thành giới cụ túc của hai 
chúng xuất gia. Y Cà Sa này, chẳng phải người bình 
thường tuỳ tiện mà mặc được, phải thọ đại giới của Phật 
chế, qua "tam sư thất chứng", đăng giới đàng, đại biểu cho 
Phật thọ truyền. Cho nên người xuất gia tu đạo, phải coi 
trọng cái y nây. Phàm là người đã thọ giới Cụ Túc, thì phải 
y không lìa thân, thời khắc đều đắp y Cà Sa. Nếu đi tắm, 
vào nhà cầu, thì cởi y ra để chỗ đàng hoàng, để ở chỗ cao, 
hoặc treo ở nơi thanh tịnh. Phải coi trọng nó, không thể cởi 
ra tuỳ tiện hoặc bỏ nơi bậy bạ. Người xuất gia đắp lên cái y 
nầy, chẳng phải là tham thích nhìn, hoặc là tham sự trang 
nghiêm, hoặc dùng làm người xuất gia Phật giáo tượng 
trưng, đều chăng phải ý nghĩa này. Mà là đắp y nầy lên, 
đồng như thấy Phật, còn phải quán tưởng như vây: 


“Tôi mặc y Như Lai 
Vào nhà Như Lai 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 90 
Ngồi toà Như Lai". 


Đắp y, chứ chẳng phải xem là hình tướng mà thôi, 
mà còn tôn giữ quy luật của Phật. Từ trước người xuất gia, 
vốn đắp y luôn luôn, về sau vì làm những việc đồng án, 
hoặc các việc khác, cảm thấy chăng phương tiện bèn cởi ra. 
Còn có rất nhiều người xuất gia kinh tế rất khó khăn, 
đương thời mặc y cũng rất bất tiện, cho nên đặc biệt ái tiếc, 
bình thường chăng mặc y. Còn có những người đắp y một 
thời gian ngăn, cho rằng khó chịu, chẳng có ý nghĩa gì, 
cũng chăng đắp y. 

Các vị ! Tại sao chúng ta không nghĩ, chúng ta chẳng 
phải ngày ngày ăn cơm, ngày ngày mặc y phục bình 
thường chăng ? Tại sao y của Phật chăng mặc hăng ngày ? 
Đây là kiến giải sai lầm, nhất là chúng ta đã xuất gia, thì 
phải mỗi cử chỉ hành động, đều đặc biệt xem trọng, giữ gìn 
quy luật của Phật, và truyền thống của Phật giáo. Vì những 
điều ở trên chăng lưu tập thành văn, nên dần dần hình 
thành tập xấu lúc bình thường chăng đắp y, chỉ có lúc lên 
Chánh Điện, Quá Đường, lạy Phật, tụng Kinh, làm Phật sự, 
ứng cúng, những trường hợp quan trọng, mới đắp những y 
cân đắp năm điều, bảy điều, y Tô .v.v.. 

Ở Án Độ vì thời tiết quá hữnE* bớt mặc y, chỉ cần 
đắp một tấm y Cà Sa trên thân là được. Nhưng ở Trung 
Quốc vì khí hậu khác nhau, bốn mùa nóng lạnh thường 
thay đối, y phục mặc trên thân, tuỳ khí hậu mà tăng giảm, 
mùa đông thì môi người trong ngoài đều mặc tới mây lớp. 
Đắp y Cà Sa, một khi không chú ý thì rớt xuống, có lúc đi 
đường thậm chí rớt y cũng chẳng hay. Về sau qua sự 
nghiên cứu, mới nghĩ ra biện pháp hai đầu y dùng vòng 
tròn và cái móc, móc lại với nhau chắc chắn hơn, và vòng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 9] 


tròn móc lại nghiêm sức trở thành như ý, ý nghĩa là giữ lẫy 
mỹ quán mà cát tường. Không đắp y cũng trở thành tập 
quán, thấy người thường đắp y, ngược lại cho là khác lạ. 
Lúc trước tôi ở tại Hương Cảng, thì gặp lúc đi ra ngoài 
cũng hoà theo không đắp y, nhưng ở đạo tràng của mình, 
thì y không lia thể. Về sau khi đến Mỹ để hoăằng pháp, thì 
tôi bèn quyết tâm đề xướng y không lìa thân, khôi phục lại 
điều Phật chế, COI trọng điều Phật chế. Hà huống chúng ta 
hiện tại lại chẳng có những chướng ngại đó từ trước, Ngài 
Thanh Lương Quốc Sư từng nói qua hai câu, tôi cảm thấy 
chúng ta người xuất gia nên tôn theo: 


"Thân bất quyên Sa Môn chỉ biểu 
Tâm bắt vi Như Lai chỉ chế". 

Đây thật là lời nói rất chí lý. "Thân bất quyên Sa 
Môn chỉ biểu", tức là nói chúng ta không nên mất đi nghi 
thức biểu hiện của bậc Sa Môn. " Tâm bất vi Như Lai chỉ 
chế". Nghĩa là trong tâm không thê trái với quy chế do Phật 
lập ra. Y, còn gọi là phước điền y (y ruộng phước), chúng 
ta người xuất gia tự trồng phước điền, một mặt cũng thế 
chúng sinh trông phước điền. Chúng sinh thấy được người 
xuất gia, thì cầu trồng phước trên thân của người xuất gia, 
cho nên chúng ta không thể không thường mặc lên phước 
điền y. Cho đến người xuất gia thường mặc áo thun y ngăn, 
hình thức cái cỗ y áo chăng giống ở trước mắt người bình 
thường, hình thức cổ y áo đó, ở Trung Quốc thời xưa 
thường mặc. Hình thức y phục của người bình thường luôn 
thay đổi, còn hình thức áo thun của người xuất gia Trung 
Quốc, cho đến nay chưa từng thay đổi. Nếu mặc áo thun 
dài áo ngoài ngắn, thật chắng khác gì người tại gia. Chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 92 


ta đều là người, tại sao người khác thấy chúng ta phải lễ 
lạy, là vì chúng ta là đệ tử Phật, mặc phước. điền y của Phật 
chế. Người xuất gia tại Chùa Kim Sơn, bốn chúng đệ tử, 
đều là y không lìa thể, đây chăng phải là chúng ta cô ý 
phiêu tân tập dị, mà là chúng ta giữ gìn điều Phật chế, xem 
trọng biêu hiện của bậc Sa Môn. 

Mỗi một lần đắp y, là tăng thêm một lần công đức, 
mà còn thọ chúng sinh, quỷ thần cung kính. Chư Phật Bồ 
Tát sở dĩ viên mãn quả Phật, đều do từ trong số kiếp không 
thê nghĩ bản, dũng mãnh tinh tắn, tâm tin kiến cô mà đắc 
được. Tình tấn tức là thời thời khắc khắc tu hành, thân tâm 
đều chăng cầu thả. Kiên cố là không thay đổi tông chỉ tín 
ngưỡng, từ lúc ban đầu phát tâm, nhận định mục tiêu chánh 
quyết, ở khoảng giữa chẳng thọ bất cứ gì dụ hoặc, tâm tin 
quyết không biến đổi. Nếu tu hành một lúc rồi thối tâm, 
như thế sẽ có sự chướng ngại. Tâm lý một khi sinh hoài 
nghị, thì đây cũng là chướng ngại. Cho nên người tin Phật, 
thì nhất định phải minh bạch chân lý của Phật giáo, tin sâu 
giáo lý của Phật nói, là chân thật không hư. Thời khắc thân 
tâm tinh tấn, khiến cho tâm tin thường trụ kiên cố ở trong 
định lực, đừng chỉ dùng công phu ở ngoàải lông da, như thế 
tâm mới không chướng ngại. "Vì muôn lợi ích các quần 
sinh": Chư Phật Bồ Tát tại sao phải phát tâm bồ đề ? Tại 
sao phải cầu vô thượng đạo ? Mục đích của Ngài là muốn 
lợi ích tất cả chúng sinh, chăng màng là người, hoặc chăng 
phải người, Ngài đều muốn lợi ích họ. "Vì cầu pháp công 
đức chư Phật": Chư Phật Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, Ngài 
trước hết phải chân thật với chính mình. Cổ nhân có nói: 

"Công dục thiện kỳ sự 
Tất tiên lợi kỳ khí". 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 93 


Giống như khúc gỗ, muốn làm khúc gỗ cho tốt, điêu 
khắc tỉnh vi, thì nhất định phải có đầy đủ dụng cụ. Bồ Tát 
muốn lợi ích chúng sinh, thì trước hết phải minh bạch pháp 
môn của chư Phật tu hành, viên mãn thành tựu công đức, 
cầu được thông đạt trí huệ vô ngại, cho nên nói: "Thường 
tu pháp công đức chư Phật". "Cầu", tức cũng là tu. Thường 
thường tu pháp công đức của chư Phật, nghĩa là nói thường 
thường tôn chiếu theo phương pháp thành tựu công đức 
của chư Phật mà tu hành. 


Điều Ngự thế gian chắng ai bằng 
Tu trị ý mình rất trong sáng 

Phát tâm cứu khắp các hàm thức 
Bậc đó khéo vào tạng hồi hướng. 


"Điều ngự", nghĩa là điều phục giá ngự. "Chăng ai 
băng", là chỉ trong vô lượng vô biên thế gian, chẳng có 
cách gì tính toán, chắng có ai có thể ví dụ. Bồ Tát Kim 
Cang Tràng nói: Chúng ta tất cả chúng sinh, đều thọ sự 
"Điều Ngự" của Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu Bồ Tát đạo, thì đối 
với chúng sinh cang cường khó dạy, khó điều, khó phục, 
khó giá ngự, Ngài đều giáo hoá họ thành tốt, điều phục an 
thuận, khiến cho tâm của họ thành phục, cử hành giáo lý, 
khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề, thoát khỏi 
ba cõi. Bồ Tát muốn điều phục chúng sinh, thì trước hết 
phải điều phục thân tâm của chính mình, khiến cho thân 
mình chắng có giết hại, trộm cắp, tà dâm, tâm chẳng có 
tham sân si. Đây tức là "rất trong sáng", nghĩa là thanh 
khiết. Vì giết hại, trộm cắp, tà dâm và tham sân si, đều là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 94 


sự ô nhiễm của thân tâm. Bồ Tát tu trị thân tâm của Ngài, 
chăng có tơ hảo nhiễm ô, thì thân ý của Ngài tự nhiên sẽ rất 
trong sáng thanh tịnh. Cho nên Ngài có thể "Phát tâm cứu 
khắp các hàm thức". Bồ Tát phát tâm bồ đề, cứu hộ khắp 
tất cả hàm linh. "Hàm thức", là chỉ tất cả hữu tình có thức, 
bao quát người và các thứ động vật có mạng sống, đều gọỌI 
là hàm thức, còn gọi là chúng sinh. Bồ Tát phát tâm bồ đẻ, 
đem căn lành công đức của Ngài tu tập, dùng tâm bình 
đăng hồi hướng cho tất cả chúng sinh, do đó: 


"Hồi tự hướng tha 
Hồi nhân hướng quả 
Hồi tiểu hướng đại 
Hồi sự hướng lý 
Hồi ít hướng nhiều". 
Cho nên nói: "Bậc đó khéo vào tạng hồi hướng". 


Sức dũng mãnh tỉnh tấn đầy đủ 

Trí huệ thông đạt ý thanh tỉnh 

Cứu khắp tất cả các quần sinh 

Tâm Ngài kham nhẫn chẳng khuynh động. 


Bất cứ là dũng mãnh, hoặc tinh tấn, đều phải đem 
sức lực chân thật ra, mới có thê nói được "Sức dũng mãnh 
tinh tắn đầy đủ". Người tu hạnh Bồ Tát, thì hai thứ sức lực 
nầy phải viên mãn đầy đủ, mới có thể thành đạt đạo quả. 
Trí huệ thông đạt là căn cứ ý thanh tịnh mà được, người có 
trí huệ, đối với sự lý nhất định phải thông minh, thông đạt 
vô ngại, vì tâm ý nhất định phải thanh tịnh. Bồ Tát đầy đủ 
sức lực, trí huệ, cho nên Ngài phát tâm hành Bồ Tát đạo, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 95 
cứu hộ khắp tất cả quần sinh. Kham nhẫn, tức là có thể 
nhân thọ tât cả cảnh giới. Khi Bô Tát hành Bô Tát đạo thì, 


gặp bắt cứ cảnh giới gì, Ngài đều nhẫn nại, ứng phó được, 
quyết chẳng bị cảnh giới lay động, mà có sự thay đồi. 


Tâm khéo an trụ chẳng ai bằng 
Ý thường thanh tịnh rất vui thích 
Như vậy vì vật siêng tu hành 

Ví như mặt đất khắp dung thọ. 


Tâm của Bồ Tát là thiện lương, từ bị, thường an trụ 
trong chánh pháp, chư từng sinh tờ hảo tà niệm. Tâm Bồ 
Tát, chăng có ai có thể sánh với Ngài. Trong ý niệm của Bồ 
Tát, cũng đều thanh tịnh chẳng ô nhiễm. Vì Ngài tâm ý 
thanh tịnh, cho nên Ngài có trí huệ. Có trí huệ thì chắng bị 
ảnh hướng của cảnh giới, chăng tuỳ tiện bị cảnh giới lay 
chuyển. Tâm thấu đạt minh trí, thì chẳng sinh phiền não, 
thường thường đều hoan hỉ vui thích. Bồ Tát vì cứu hộ tất 
cả chúng sinh, mà tinh tấn siêng năng tu học Phật đạo vô 
thượng, đây là ví như mặt đất, dung thọ khắp tất cả vạn vật, 
chăng có tâm phân biệt. Khắp che chở tất cả vạn vật, chưa 
từng sinh tâm oán nhọc. 


Chẳng vì thân mình cầu vui sướng 
Chỉ muốn cứu hộ các chúng sinh 
Như vậy phát khởi tâm đại bi 
Sớm được vào nơi bậc vô ngại. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 96 


Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát và hành Bồ Tát đạo, 
Ngài chăng phải vì chính mình, hy vọng cầu được hưởng 
thụ sung sướng, mà là vì khiến cho tất cả chúng sinh lìa 
khổ được vui, cứu bạt tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khô 
sinh tử. Bồ Tát phát tâm đại từ đại bi, là vì nhiếp khắp quần 
sinh. Tâm Bồ Tát độ chúng sinh là bình đăng, Ngài chăng 
lựa chọn tốt thì độ trước, xấu thì độ sau, mà là kẻ oán 
người thân đều bình đẳng, chắng nghĩ ác xưa, chẳng từ 
hạnh lao, đều xem như nhau. Chúng sinh độ được, Bồ Tát 
giáo hoá họ thông đạt thấu hiểu các pháp, khiến cho họ đều 
vào được nơi chăng có mọi chướng ngại, an hưởng vui 
chân thật. 


Mười phương tất cả các thế giới 
Hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ 
Vì cứu họ nên khéo trụ tâm 

Như vậy tu học các hồi hướng. 


Mười phương là chỉ đông nam tây bắc, tứ duy, trên 
dưới mà nói. Trong mười phương hết thảy các thế giới 
chăng cách chi tính đếm được, trong những thế giới đó lại 
không biết bao nhiêu loại chúng sinh, người và chắng phải 
người .v.v... Bồ Tát đối với những chúng sinh đó, Ngài 
phát tâm cứu độ họ, nếu gặp chúng sinh trong khô nạn, thì 
Ngài đều nhiếp thọ giáo hoá họ. Bồ Tát vì muốn cứu bạt 
những chúng sinh đó, mà Ngài phải khéo an trụ tâm bồ đề 
để tu hành đạo bồ đề. Ngài nương theo pháp môn Kinh văn 
đã nói ở trước, nghiêm cân phụng hành, siêng năng tu học 
các loại pháp môn hồi hướng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 97 
Tu hành bố thí rất vui thích 
Hộ trì tịnh giới chăng chô phạm 
Dũng mãnh tỉnh tân tâm chăng động 
Hồi hướng Như Lai nhật thiệt trí. 


Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, thì phải tu sáu độ vạn hạnh. 
Thứ nhất trong sáu độ là bố thí Ba La Mật. Khi Bồ Tát tu 
hành bố thí Ba La Mật, thì Ngài tuỳ thời đều sinh tâm hoan 
hi đặc biệt. Chẳng những lúc Ngài tu hành bố thí, thì tâm 
đặc biệt hoan hỉ, mà về mặt giới hạnh, cũng đặc biệt chú ý, 
tuỳ thời tuỳ lúc, trong việc lớn việc nhỏ, Ngài đều nghiêm 
cân giữ gìn, như bảo vệ tròng con mắt. Khiến cho giới hạnh 
thanh tịnh như trăng rằm, tơ hào chẳng huỷ phạm, chẳng 
nhiễm ô, cho nên Bồ Tát "Hộ trì tịnh giới chẳng chỗ 
phạm". Khi Bồ Tát tu học Phật đạo thì, chuyên tâm nhất 
chí, ngày đêm chắng giải đãi, dũng mãnh siêng tu tỉnh tắn 
Ba La Mật. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, tâm tin 
kiên cố chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm lay chuyên, luôn 
luôn như như bắt động. Tuy nhiên tâm niệm chẳng động, 
nhưng Bồ Tát vẫn dùng căn lành công đức tu hành, luôn 
luôn vì chúng sinh để hồi hướng, hoặc vì bồ đề mà hồi 
hướng, hoặc vì thật tướng, lìa tất cả tướng để hồi hướng, 
cho nên nói "Hồi hướng Như Lai nhất thiết trí". Tức là đem 
căn lành công đức tu hành để hồi hướng về Phật đạo, cầu 
nhất thiết trí huệ của Phật, viên mãn đầy đủ tất cả trí huệ, 
vận dụng pháp môn phương tiện, giáo hoá khắp mười 
phương chúng sinh. 


Tâm ý rộng lớn không bờ mé 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 98 


Sức nhẫn an trụ chăng khuynh động 
Thiền định thâm sâu luôn chiếu rõ 
Trí huệ vỉ diệu khó nghĩ bàn. 


Bồ Tát dùng vạn vật làm thân, dùng chúng sinh làm 
thể, dùng pháp giới làm tâm, cho nên Ngài "Tâm ý rộng 
lớn" tận cùng hư không, khắp pháp giới, chăng có bờ mé. 
Bồ Tát vì tâm lượng rộng lớn, có thể bao hàm vạn sự vạn 
vật, đối với chúng sinh, hành vi chẳng cung kính Ngài, tơ 
hào chẳng buồn giận, từ bi nhẫn thọ, cho rằng đó là 
thường. Ngài đầy đủ sức lực nhẫn nại, an trụ trong tâm từ 
bi, thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật, chăng bị hư danh vinh 
nhục mà giao động. Bồ Tát có thể hoá nhẫn nhục làm 
thường thái, tức là công phu định lực của Ngài đã đạt đến 
trình độ thâm sâu. Vì tâm ý thường ở trong tam muội, thì 
sẽ có trí huệ quang minh phát ra, thứ quang minh đó 
thường hay chiếu rõ các pháp, thông đạt các pháp. Bồ Tát 
tu được trí huệ vi diệu, không thể nghĩ bàn. Trí huệ Bát 
Nhã của Ngài thường thường hiện tiền, tất cả hành sự, đều 
dùng trí hoá tình, dùng Bát Nhã lãnh đạo vạn hạnh. Bồ Tát 
tu thập độ vạn hạnh, mỗi độ đều y trí huệ Bát Nhã mà hoàn 
thành. 


Trong mười phương tất cả thế giới 
Tu trị đầy đủ hạnh thanh tịnh 
Công đức như vậy đều hồi hướng 
Vì muốn an lạc các hàm thức. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 099 


Bồ Tát tu hành pháp môn thập hồi hướng, Ngài ở 
trong tất cả các thế giới khác nhau trong mười phương, tu 
trị đủ thứ pháp môn hạnh thanh tịnh, viên mãn đầy đủ. 
Ngài đem công đức tu tập, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hồi hướng về bồ đẻ, hồi hướng về thật tế. Vì Bồ Tát muốn 
an lạc tất cả các hàm thức, nghĩa là muốn khiến cho tất cả 
chúng sinh đắc được an lạc. 


Đại Sĩ siêng tu các nghiệp lành 
Vô lượng vô biên không thể đếm 
Như vậy đều lợi ích chúng sinh 
Khiến trụ trí vô thượng khó nghĩ. 


Đại Sĩ là một lối gọi khác của Bồ Tát. Bồ Tát tu 
pháp môn hạnh hồi hướng, Ngài luôn luôn siêng năng tu 
tập đủ thứ nghiệp lành. Vừa có thể tăng trưởng căn lành 
của mình, lại có thê lợi ích sự nghiệp của chúng sinh, mới 
là nghiệp lành. Bồ Tát siêng tu, tức là nói thời gian giây 
phúc Ngài đều chẳng lãng phí, chưa từng giải đãi. Siêng tu 
các nghiệp lành, thì chăng đặc ra trong thời gian chánh 
quy, tức là trong sự bận rộn cũng phải lợi dụng cơ hội làm 
nghiệp lành. Ví như có một lần nọ, chúng tôi du hành, vì 
quan hệ thời gian, chăng đến dự được khoá lễ chiều ở trong 
Chùa. Do đó, chúng tôi mọi người trên xe làm khoá lễ ở 
trên xe bus, tất cả lễ nghi đều đầy đủ, chẳng có chỗ nào làm 
đơn giản, cũng chẳng đề thời gian trôi qua lãng phí, đây tức 
là siêng tu các nghiệp lành. Nếu dùng thời gian đó để ngủ 
nghỉ, hoặc nói chuyện thị phi, thì đó chăng phải là siêng tu 
các nghiệp lành, mà là tăng trưởng các nghiệp ác. Nghiệp 
lành phải siêng tu, thì sẽ tăng thêm nhiều, nghiệp ác sẽ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 100 


giảm bớt. Nếu chăng tu hành, thì nghiệp lành sẽ giảm bớt, 
ngược lại nghiệp ác sẽ tăng trưởng. Nghiệp lành đối với Bồ 
Tát và chúng sinh giống nhau, cảng nhiều cảng tốt, nhiều 
đến vô lượng vô biên đầy khắp hư không, không thể nào 
tính đếm được. Nghiệp lành nhiều như vậy, chẳng phải là 
quy về cho Tiêng mình, phải đem nghiệp lành công đức đó, 
thảy đều hồi hướng cho những chúng sinh khổ nạn, khiến 
cho họ đều đắc được trí huệ tối cao vô thượng không thê 
nghĩ bàn. 


Khắp vì tất cả các chúng sinh 

Nơi địa ngục kiếp không nghĩ bàn 
Như vậy tâm chưa từng nhàm mỏi 
Dũng mãnh quyết định thường hồi hướng. 


Bồ Tát phát nguyện khắp cứu bạt tất cả chúng sinh 
thọ khổ, thậm chí Ngài ở trong kiếp số lâu dài không thê 
nghĩ bàn, tức luôn luôn ở trong địa ngục thay thế chúng 
sinh, hiU0n cho chúng sinh được giải thoát, lìa khổ được 
vui, cũng là tâm nguyện của Ngài. Bồ Tát thay thế chúng 
sinh thọ đủ thứ thống khổ, nhưng Ngài vẫn không sinh tâm 
thối lùi, chưa từng sinh tâm nhàm mỏi, nhận răng vì chúng 
sinh làm hết tâm lực, thì đã đủ rồi, không kế tục hạnh 
nguyện nây, Bồ Tát quyết chẳng như thế. Bằng không, thì 
làm sao được gọi là tâm Bồ Tát ? Chăng những chăng sinh 
tâm thối lùi, mà Bồ Tát càng thay thế chúng sinh thọ khổ, 
thì Ngài càng dũng mãnh tỉnh tấn, tâm tin quyết định, nhất 
định phải tu pháp môn hồi hướng nầy. Ngài đem căn lành 
công đức tu tập, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 101 


sinh, một chút cũng không lưu lại. Hồi hướng thật tế, hồi 
hướng giác đạo vô thượng bỏ đề. 


Chẳng câu sắc thanh hương và vị 
Cũng chẳng mong cầu các diệu xúc 
Chỉ vì cứu độ các quân sinh 
Thường cầu trí tối thăng vô thượng. 


Bồ Tát tu học Phật đạo, Ngài chẳng phải vì tham 
trước năm dục, mà muốn truy cầu sắc thanh hương vị xúc, 
hưởng thụ cảnh giới năm dục nầy, cũng chẳng phải mong 
cầu được cảm thọ kỳ diệu của xúc trần. Bồ Tát đều thấu TỐ 
chúng là hư vọng, chắng tham trước. Bồ Tát vì muốn cứu 
độ tất cả chúng sinh thọ khô nạn, mới luôn luôn tỉnh tấn tu 
tập pháp môn tối thắng vô thượng, nguyện được trí huệ tối 
thăng. 


Trí huệ thanh tịnh như hư không 
Tu tập vô biên hạnh Đại Sĩ 

Như các hạnh pháp của Phật tu 
Người đó thường tu học như vậy. 


Trí huệ, là một danh từ của tính đại biểu, nó chăng 
có tướng, nhìn chẳng thấy, sờ chăng được, cầm không lên, 
nhưng hiển lộ rõ tại ngôn ngữ, hành vi, của mỗi người, mà 
còn biểu hiện ra sự thắng liệt của nó. Đây là nói về thế trí 
(trí thế gian) của một số người. Trí huệ nói trong Kinh Phật 
thì khác nhau, là vượt khỏi thế trí, là chân trí (trí chân thật). 
Chắng phải ý, cũng chắng phải thức. Trí huệ nầy chúng ta 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 102 


ai ai cũng vốn có đầy đủ, chăng có ai mà không có, đáng 
tiếc vì bị vô minh che đậy. Giống như một tắm gương, vốn 
là sáng sủa trong sạch, như nay dính bụi dày đặc trên mặt 
kính, gì cũng chiếu chẳng thấy được. Tấm gương giống 
như trí huệ sinh ra đầy đủ của chúng ta, bụi bặm khiến cho 
nó chẳng trong sạch, chắng sáng sủa. Phải dùng chút công 
phu lau chùi sạch hết bụi bặm dính trên gương, thì sẽ khiến 
cho nó khôi phục lại sự trong sạch, sáng sủa. Bụi bặm tức 
là vô minh, thứ vô minh nầy cũng không có hình, không có 
tướng, nó hay khiến cho con người sinh ra tư tưởng vô vị, 
biểu hiện đủ thứ lời nói hành động ác liệt, nếu bạn thấy 
được những sự việc vô lý đó, thì có thể nhìn thấy được 
tướng trạng của vô minh. Nếu như trừ khử được vô minh, 
thì trí huệ sẽ hiện tiền. Trí huệ là từ trong sự thanh tịnh 
sinh ra, nó chăng giống với trí thế gian, tức là trí huệ 
thường có thành phần nhiễm ô. Chỉ có tu học Phật đạo mới 
sinh ra trí huệ, thanh tịnh không cầu bần, rộng lớn vô biên. 
Vì trí huệ thanh tịnh, quyết chăng khiến cho con người đối 
với bất cứ sự việc gì có sự chấp trước biên kiến, có sự thấy 
ngã sở độc vị, cho nên nói trí huệ như hư không. Hư không 
thì chắng có bờ mé, chẳng có một chút tướng không nảo, 
không cần phải không lìa tất cả tướng. Chúng ta vốn có trí 
huệ thanh tịnh tức là như thế, cũng chăng có tất cả tướng. 
Tắm gương là ví dụ, chứ chắng phải nói trí huệ giống hoàn 
toàn như tấm gương. Bồ Tát Ngài làm thế nảo có trí huệ 
thanh tịnh như hư không ? Vì Ngài tu tập công đức nhiều 
chăng có bờ mé, và Ngài tu học vô biên đại hạnh môn của 
Bồ Tát (Đại Sĩ) tu hành, cùng với pháp môn của chư Phật 
quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai tu hành. Bồ Tát 
(người đó) luôn luôn tu học hạnh Bồ Tát và hạnh môn của 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 103 


chư Phật chẳng giải đãi, cho nên Ngài có được trí huệ 
thanh tịnh như hư không. 


Đại Sĩ du hành các thế giới 

Đều hay an ốn các quân sinh 
Khắp khiến tất cá đều hoan hỉ 
Tu hạnh Bồ Tát chăng nhàm đủ. 


Thần thông diệu dụng của Bồ Tát (Đại S1), nhậm vận 
tự tại, Ngài phân thân vô số, đi đến mỗi thế giới trong 
mười phương, giáo hoá chúng sinh, cứu độ chúng sinh 
thoát khỏi biển khổ. Khi Bồ Tát du hành các thế giới, 
chăng phải là đi du lịch, cũng chăng phải là đi chơi, mà là 
đi làm lợi ích cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh thọ 
khổ nạn được an lạc, khiến cho họ đều an ổn sống trong 
quang minh của Phật chiếu khắp. Khắp khiến cho tất cả 
chúng sinh sở cầu đều toại ý, tuỳ tâm mãn nguyện, đều đại 
hoan hỉ. Tại sao ai ai cũng đều có phiền não ? Vì sở cầu 
thường thường thất vọng, tức là cầu chăng được thì khổ, 
cho nên chăng an lạc. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, phát nguyện 
khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều hoan hỉ, đó là mục 
đích tu hành của Ngài. Bồ Tát đạt được mục đích của sự tu 
hành rồi, chẳng phải là tâm ý mãn túc, thì sẽ nghỉ ngơi 
chăng ! Bồ Tát chăng có tư tưởng như thế, Ngài tuỳ thời 
đều nguyện ý tu hạnh Bồ Tát, chưa từng tự mãn và nhàm 
mỏi, vì tu tập căn lành công đức càng nhiều càng tốt, cho 
nên Ngài chăng có lúc nào ngừng lại nghỉ ngơi. 

Lúc Đức Phật còn ở đời, Ngài thường vì Tỳ Kheo 
già may vá y, làm y, lại vì Tỳ Kheo có bệnh đưa thuốc cho 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 104 


uống, quét dọn phòng xá, các đệ tử thấy vậy, bèn hỏi Đức 
Phật rằng: 

- "Công đức của Ngài vô lượng, tại sao còn phải làm 
công đức nơi chúng sinh nữa ?" 

- Đức Phật trả lời đệ tử: "Công đức mà còn sợ nhiều, 
càng nhiều càng tốt, dùng công đức này hồi hướng cho tất 
cả những người tu hành chưa đủ công đức, và chúng sinh 
thọ khổ, chắng phải là rất tốt chăng"! 


Trừ diệt tất cả các tâm độc 

Tư duy tu tập trí tối thượng 

Chẳng phải vì mình cầu an lạc 

Chỉ nguyện chúng sinh được lìa khổ. 


Tâm độc, tức là tâm tham, tâm sân, tâm s1, tâm kiêu 
mạn, tâm ích kỷ, tâm chướng ngại kẻ khác tu đạo, đó là 
những thứ tâm độc. Người tu hành Bồ Tát đạo, bất cứ như 
thế nào, cũng phải trừ sạch những thứ tâm độc đó. Đây 
chăng phải là việc rất đễ làm, nhưng phải biết răng những 
thứ tâm độc đó, là đá buộc chân trở ngại chúng ta hướng 
thiện, chúng ta quyết không thể vì khó làm mà bỏ qua 
không làm, không học Phật, không tu đạo, không hướng 
thiện chăng ! Không phải vậy ! Việc không dễ làm chúng 
ta nhất định cũng phải làm, từng chút từng chút mở dây đá 
buộc chân, không tăng thêm chỉ có giảm bớt, cuối cùng có 
ngày những thứ tâm độc đó sẽ trừ sạch. Bồ Tát từ lúc ban 
đầu phát tâm bồ đề, bèn lập chí phải trừ diệt sạch tất cả 
những tâm độc đó ở trong tâm. Ngài chăng tham, cũng 
chăng sân, cũng chăng si, cũng chăng kiêu ngạo, cũng 
chăng đồ kị chướng ngại kẻ khác. Tóm lại, Ngài làm việc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 105 


có lợi ích cho chúng sinh, còn việc có lợi ích cho mình thì 
Ngài chăng nghĩ đến. 

Chúng ta người học Phật tu đạo, phải học tính thần 
của Bồ Tát, chỉ biết lợi cho kẻ khác, chắng biết lợi cho 
mình. Điều Bồ Tát nghĩ là tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát 
đạo, Ngài mới trừ diệt sạch tất cả tâm độc. Nếu trong tâm 
còn có chút tư tưởng nhàm mỏi và mãn túc, thì chưa trừ 
khử sạch tâm độc, trong tâm không tránh khỏi còn có ngã 
kiến, tà kiến, tồn tại, có lúc cảm thấy ai ai cũng chẳng như 
mình, háo cường háo thắng, mọi sự việc đều thông minh tài 
trí, nơi nơi hiển hiện siêu hơn kẻ khác, bất cứ như thế nào 
tôi đều muốn đệ nhất. Tâm niệm đó cũng là tâm độc. Công 
phu hàm dưỡng của Bồ Tát, chăng có lối nghĩ như thế. 
Chúng ta người học tu Phật đạo, mình hãy tự hỏi mình, có 
những mao bệnh đó chăng ? Nếu có, thì hãy mau dần dần 
thay đối, thay đối thứ độc tố đó, thành một thứ lương tê 
mát mẻ, siêng tập pháp môn thanh tịnh, đừng lưu lại độc 
còn dư ở trong tâm. 

Bồ Tát nghe pháp từ các Đức Phật, sau đó tự mình 
duy gẫm các pháp, thông đạt các pháp thật tướng, tu tập 
thành tựu trí huệ tối thượng. Nếu tu được trí huệ chân 
chánh tối thượng, thì tự nhiên sẽ siêu hơn hết thảy mọi 
người, tự nhiên sẽ đệ nhất, sẽ lớn, sẽ thắng, trong tất cả 
chúng sinh. Nếu như vốn chăng có trí huệ, lại rất ngu si, thì 
sẽ sợ người thông minh hơn mình, có trí huệ hơn mình. 

Tư duy tu tập, tức là tu tập thiền định. Hay thường tu 
tập thiền định, thì sẽ hoạch được trí huệ tối cao vô thượng. 
Bồ Tát tu tập các thứ pháp môn, Ngài chăng phải vì mình 
muốn cầu được cảnh giới an lạc nào đó, mà phát tâm tu 
hạnh Bồ Tát. Nguyện ý của Ngài là hy vọng tất cả chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 106 


sinh đều được lìa khổ được vui. Nếu tất cả chúng sinh được 
lia khô được vui, dù Ngài phải vĩnh viễn ở trong địa ngục 
thọ cực khổ, thì Ngài cũng cam tâm tình nguyện, vui thích 
mà làm. Bồ Tát là vì lợi ích chúng sinh mà tu hành, chỉ 
muốn chúng sinh được lìa khổ. Chắng những Bồ Tát chỉ vì 
lợi ích kẻ khác mà tu hành, dù bất cứ người tu học Phật đạo 
nảo, bất luận phàm phu tục tử, khi bạn phát tâm tu hành, thì 
lập đại nguyện, vì lợi ích tất cả chúng sinh, siêng tu phạm 
hạnh, bất cứ sự việc gì cũng chăng vì mình mà cầu an lạc, 
mãn túc dục vọng của mình. Thậm chí phát nguyện fu khổ 
hạnh, cũng đừng nghĩ đến tôi tu khổ hạnh, là vì muốn mau 
khai ngộ, chứng đắc. Vọng tưởng muốn sớm khai ngộ như 
thế, cũng là tâm tham. Trừ diệt sạch những tâm "tham sân 
si" như thế chẳng còn nữa, chăng còn những hành vi ngu si 
ngu s1 như thế, vốn chăng vì mình cầu an lạc, thì tự nhiên 
cũng sẽ đắc được an lạc chân chánh. An lạc chân chánh, 
tức là sinh ra nguồn gốc trí huệ chân chánh. Có an lạc chân 
chánh, trí huệ chân chánh rồi, thì trong tâm lập tức nghĩ 
đến, tôi siêng tu các pháp, cầu được trí huệ tối thượng, chỉ 
nguyện tất cả cũng đều có trí huệ tối thắng nây. Phải hồi 
hướng như thế, đừng chỉ nghĩ đến mình, nhận rằng tôi từng 
vì chúng sinh làm công đức ra sao, tôi từng lập được đức 
hạnh gì, tôi lại làm được việc như thế nào, đầy dẫy tự ngã, 
thì hoàn toàn là một phiến tư tưởng ngu si. Tôi hy vọng 
người minh bạch chăng làm việc hồ đồ, người hồ đồ mau 
học làm việc minh bạch. Cho nên chúng ta đều phải từ con 
đường hồ đồ đi lên con đường hiểu biết. 


Người đó hồi hướng được rốt ráo 
Tâm thường thanh tịnh lìa các độc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 107 


Được ba đời Như Lai phó chúc 
Trụ nơi pháp thành lớn vô thượng. 


"Người đó", là vị Bồ Tát đó tu pháp môn hồi hướng, 
Ngài tu được thật trí chân huệ, trí huệ viên dung rốt ráo, vì 
tâm ý của Ngài thường thanh tịnh, chẳng có chút ý niệm 
nhiễm ô nào. Ngài đã xả bỏ tất cả tham sân si kiêu mạn đồ 
kị .v.v...đủ thứ các tâm độc chướng ngại đạo. VỊ Bồ Tát đó 
hành Bồ Tát đạo, Ngài đã từng thọ chư Phật quá khứ phó 
chúc, đang thọ chư Phật hiện tại phó chúc, sẽ thọ chư Phật 
vị lai phó chúc. Khi chư Phật phó chúc cho Ngài nói: 
"Thiện nam tử ! Ông là một vị tối toàn thiện. Ta giao 
chúng sinh vị lai thọ khổ cho ông, hy vọng ông có thể như 
pháp giáo hoá họ, khiến cho họ lìa khổ được vui, sớm 
thành Phật đạo". Bồ Tát đạt đến cảnh giới như thế, sự tu trì 
của Ngài thành tựu, đồng như an trụ ở trong pháp thành lớn 
vô thượng, Bỏ Tát hậu tấn không thể sánh với Ngài được. 


Chưa từng nhiễm trước nơi các sắc 
Thọ tưởng hành thức cũng như thế 
Tâm ý thoát hắn nơi ba cõi 

Hết thảy công đức hồi hướng hết. 


Bồ Tát tu hạnh môn hồi hướng, ba nghiệp của Ngài 
sớm đã thanh tịnh, chưa từng nhiễm trước tất cả sắc trần, 
cùng với thọ trần .v.v... Đều chăng nhiễm trước. Ngài thấy 
được sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành 
thức, cũng lại như thế. Ngài đã thấu rõ các pháp thật tướng, 
cho nên chiếu thấy năm uấn đều không, qua khỏi tất cả khổ 
ách. Tâm của Bồ Tát đã vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi (cõi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 108 


dục, cõi sắc, cõi vô sắc), cũng chăng bị năm dục trong ba 
cõi làm mê hoặc. Trừ phi Ngài tuỳ nguyện thọ sinh, đến ba 
cõi giáo hoá chúng sinh, Ngài cũng chăng lưu luyến sự vui 
năm dục trong ba cõi. Bồ Tát đem hết thảy công đức căn 
lành tu tập, thảy đều hồi hướng cho mười phương tất cả 
chúng sinh, hồi hướng cho bồ đề, hồi hướng cho thật tế, 
chăng lưu lại tơ hào nào cả. 


Những chúng sinh mà Phật thấy biết 
Thảy đều nhiếp lấy không thừa sót 
Thệ nguyện đều khiến được giải thoát 
Vì họ tu hành đại hoan hỉ. 


Câu thứ ba trong bài kệ tán Phật có nói: "Thế gian sở 
hữu ngã tận kiến" (Hết thảy thế gian ta thấy hết), tức là đều 
thấy hết, sau đó cũng biết hết, vẫn còn có chúng sinh Phật 
nhìn chẳng thấy chăng ? Chăng biết việc bí mật chăng ? 
Chúng sinh đều sinh tồn ở trong pháp thân của Phật (pháp 
thân của Phật sung mãn khắp hư không). Như vậy Phật tự 
nhiên đều thấy biết tâm hạnh của tất cả chúng sinh, hà 
huống Phật chăng có gì mà chăng biết, chẳng có gì mà 
không thấy. Chúng sinh mà Phật thấy được, đều có pháp 
duyên với Ngài, cho nên Ngài đều nhiếp lây, rộng độ quần 
mông, bình đẳng giáo hoá, chăng khiến cho người nào thừa 
sót. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, Ngài cũng chiếu theo phương 
pháp mà Phật hành đạo, phàm là chúng sinh thấy được, 
hoặc biết được, cũng đều nhiếp lấy hết, chắng khiến cho 
thừa sót. Và còn phát đại thệ nguyện, những chúng sinh 
được nhiếp lấy, tận tâm tận lực giáo hoá, khiến cho họ đều 
được giải thoát. Bồ Tát vì chúng sinh, mà phát tâm tu hành, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 109 


cam tâm thế chúng sinh thọ khô, tất cả chăng vì lợi lạc của 
mình mà nghĩ tưởng. Ngài chắng nguyện chúng sinh thọ 
khổ, hy vọng chúng sinh thọ được sự lợi ích của Ngài, mà 
lia khổ được vui, đều đại hoan hỉ, như thế sẽ đạt được mục 
đích phát tâm tu hành của Ngài. 


Tâm ý niệm niệm luôn an trụ 

Trí huệ rộng lớn chẳng ai bằng 

Lầa si chánh niệm thường vắng lặng 
Tất cả các nghiệp đều thanh tịnh. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm niệm của Ngài, 
luôn luôn đều an trụ dụng công nơi pháp môn hồi hướng. 
Đem công đức tu tập đều hồi hướng hết cho chúng sinh, 
hồi hướng về bồ đề, hồi hướng nơi thật tế. Vì Ngài thường 
vì chúng sinh tu hành đủ thứ căn lành, cho nên Ngài đắc 
được trí huệ rộng lớn, chẳng có ai có thể so sánh trí huệ 
rộng lớn với vị Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đó. Trí huệ 
rộng lớn của Bồ Tát, là Ngài đã phá trừ được tất cả vô 
minh, chẳng có sự chấp trước, lìa khỏi tất cả chướng ngại, 
cho nên chánh niệm của Ngài luôn luôn hiện tiền. Chánh 
niệm hiện tiền đó vắng lặng. Chánh niệm tức là vô niệm, 
vô niệm tức cũng là chánh niệm. Nếu có niệm, thì không 
thê thường vắng lặng được. Thường vắng lặng tức là vô 
niệm, tức là chánh niệm. Vì chắng có niệm, thì sao lại có 
nghiệp ? Tất cả nghiệp thiện nghiệp ác đều thanh tịnh, thì 
đều giống như chăng có. Ở đây nói "Các nghiệp thanh 
tịnh”, là chỉ thân, miệng, ý, ba nghiệp đều thanh tịnh. Làm 
thế nào được ba nghiệp thanh tịnh ? Là vì vô niệm. Cho 
nên nói: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 110 
"Vô tâm vô niệm phước vô biên, 
Tư dục tạp niệm thị tội khiên". 
Nghĩa là: 
Không tâm không niệm phước vô ngần 
Tư dục tạp niệm là tội nghiệp. 
"Niệm động bách sự hữu, 
Niệm chỉ vạn sự vô”. 
Nghĩa là: 
Niệm động trăm việc sinh 
Niệm bặc vạn sự không. 
“Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, 
Tư dục đoạn tận chân phước điên". 
Nghĩa là: 
Tâm ngừng niệm dứt giàu sang thật 
Tư dục trừ sạch ruộng phước điên. 
_— VÔ niệm” tức là thanh tịnh, nghĩa là ba nghiệp 
chăng nhiêm Ôô. 
Các Bồ Tát đó nơi thê gian 
Chăng châp tât cả pháp trong ngoài 
Như gió vô ngại trong hư không 
Đại Sĩ dụng tầm cũng như thê. 
"Các Bồ Tát đó", là nói những vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hôi hướng, các Ngài sông ở tại thê gian nây, chăng 
châp trước vào pháp trong và pháp ngoài. Pháp trong là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 J1 


trong tâm ý chăng chấp nơi tham sân si, vô minh phiền 
não, và tất cả tập khí. Pháp ngoài là bên ngoài chắng chấp 
nơi sắc thanh hương vị xúc năm trần, đều chăng nhiễm 
trước. Pháp trong tâm pháp, sắc pháp bên ngoài như ở trên 
đã nói, ở trong tâm mắt của Bồ Tát, giông như gió thôi 
trong không trung, chăng có dấu vết gì, cũng tìm chăng 
được con đường gió thổi qua. Đại Sĩ, là Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng, đem căn lành công đức tu tập đều hồi 
hướng cho chúng sinh, Ngài chăng chấp tướng, chăng chấp 
pháp trong và pháp ngoài. Tâm từ bị bình đăng của Ngài, 
giống như gió thôi ở trong không trung, chẳng có dấu vết. 
Chúng ta những người hướng đạo tu học Phật pháp, đều 
phải học sự dụng tâm của Bồ Tát, chăng có sự chấp trước. 


Hết thảy thân nghiệp ‹ đều thanh tịnh 
Tất cả lời nói chăng lỗi lầm 

Tâm thường hướng về nơi Như Lai 
Hay khiến chư Phật đều hoan hi. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, thân nghiệp của 
Ngài rất thanh tịnh, vì Ngài chẳng có tội ác giết hại, trộm 
cắp, tà dâm. Tất cả lời nói, cũng chăng có lỗi lầm, cho nên 
nghiệp miệng cũng thanh tịnh, sở dĩ nghiệp lời nói thanh 
tịnh, là vì Ngài tuyệt đối chăng nói thị phi, chăng nói đúng 
nói sai, chăng nói đông nói tây, truyền bá những lời vô vị, 
lời nói chẳng có lỗi lầm. Trong tâm Bồ Tát chỉ có Phật, 
một lòng hướng về, chỉ cầu Phật đạo, phát tâm đại thừa, lợi 
ích chúng sinh. Ý nghiệp cũng thanh tịnh. Ba nghiệp thanh 
tịnh, khẩn thiết chí thành hướng về Như Lai, cho nên khiến 
cho mười phương chư Phật đều hoan hi. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 112 


Mười phương vô lượng các cõi nước 
Hết thảy chỗ Phật đều đi đến 

Trong đó nhìn thấy đắng Đại Bi 
Thảy đều cung kính mà thờ phụng. 


Hết thảy mười phương thế giới, vô lượng vô biên các 
cõi nước, không màng các thế giới trong một phương, bất 
cứ một cõi nước nào, có Phật đang trụ thế, giáo hoá chúng 
sinh, thì vị Bồ Tát tu pháp môn hỗi hướng, Ngài nhất định 
đi đến đó. Các Đức Phật mà Ngài thấy được, chẳng có vị 
nảo mà Ngài chẳng gần gũi cúng dường, cung kính thừa 
sự. 


Tâm thường thanh tịnh lìa lỗi lầm 
Vào khắp thế gian chăng sợ hãi 
Đã trụ Như Lai vô thượng đạo 
Làm ao pháp lớn cho ba cối. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, tâm của Ngài thường 
thanh tịnh, vì tâm của Ngài đã lia khỏi đủ thứ lỗi lầm, cho 
nên có thể đến khắp bất cứ thế giới nào, đê giáo hoá chúng 
sinh. Bồ Tát chăng còn dục niệm tham cầu, càng chăng có 
tâm hư vinh danh văn lợi dưỡng, Ngài một lòng tín tâm 
trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, cho nên Ngài dũng 
mãnh tiến về trước, chăng có sợ hãi, chăng sợ khốn khô 
hoạn nạn. Sức tinh thần không sợ hãi đó, là từ khi Bồ Tát 
đã đạt được chánh đạo vô thượng của Phật, có thể an trụ 
nơi chánh pháp của chư Phật nói, chánh niệm bền vững. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 113 


Tâm của Bồ Tát đã an trụ nơi vô thượng đạo của Phật, thân 
của Ngài thường trụ trong đạo tràng của Phật, tu học Phật 
đạo, tu hạnh môn của Phật tu, cho nên tránh khỏi được mọi 
gian nan, đẹp trừ sự nhiễu loạn của tất cả ngoại đạo. Bồ Tát 
càng phải làm ao pháp lớn trong ba cõi, khiến cho chúng 
sinh trong ba cõi, tắm rửa sạch vô minh phiền não của thân 
tâm trong ao pháp lớn, học tập Phật pháp, đắc được pháp 
hỷ, đắc được an lạc chân chánh. 


Tinh cần quán sát tất cả pháp 
Tuỳ thuận tư duy hữu phi hữu 
Như vậy hướng về lý chân thật 
Vào được nơi vô tranh thầm sâu. 


"Sự dục cầu tỉnh, 
Tu dụng khổ công. 
Công phu tức đáo, 

Mặc thức tâm thông". 


Ý nghĩa của bốn câu này nói: Bất cứ bạn muốn làm 
VIỆC ØÌ, đều hy vọng thành công, viên mãn đạt được mục 
đích, mà còn kết quả đặc biệt tốt, được người khen ngợi 
bạn tính minh cường cán, siêu hơn mọi người. Muốn được 
vinh dự đó, thì phải chuyên tâm nhất chí mà làm, cho nên 
phải dụng khổ công. Đừng từ hạnh khổ, hạ tâm chẳng SỢ 
gian nan đi nghiên cứu. Công phu đến được rồi, thì chẳng 
cần ai đến giải nói, tự nhiên bạn sẽ hốt nhiên quán thông, 
trong sự trầm lặng bạn sẽ minh bạch. Nếu như bạn không 
hạ khổ công, mà muốn hiểu được, muốn minh bạch thì 
chăng dễ dàng chút nào. Giống như đi học, học cho nhiều, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 114 


nghiên cứu rộng rãi, thì lâu dần tự nhiên sẽ dễ dàng minh 
bạch. Nếu học ít, thì lý luận có lúc sẽ không thông. Cho 
nên phải tinh tấn chuyên cần, suy gầm quán sát, thì mới đạt 
được viên mãn mục đích sở học. Nếu muốn tu học Phật 
pháp, cũng thế phải dùng khổ công, phải tính cần. Tĩnh ở 
đây là chỉ chỗ tinh mật, tính tế, phải hạ công phu nơi chỗ 
rất tinh tế, quán sát tỉ mỉ, suy gẫm, đặc biệt chú ý, đừng lơ 
là chỗ vi tế nhất. Hạt bụi rất là vi tế rất nhỏ, nếu tích tập 
nhiều thì có thể thành núi, cho nên nghiên cứu Phật pháp 
phải nghiên cứu chỗ vi tế, quán sát chỗ vi tế đó, phải tỉnh 
tấn không giải đãi, trong diệu tìm diệu, quán sát các pháp 
thật tướng, tìm cầu đạo lý của các pháp. Tuy thuận bản thê 
của các pháp, suy gầm đại dụng của các pháp. "Hữu" tức là 
"điệu hữu", "phi hữu" tức là "chân không". Suy gẫm đạo lý 

"chân không diệu hữu", nghiên cứu nó diệu dụng chẳng 
ngại nhau, trong pháp giới những gì hiển hiện ra đều là 
viên dung vô ngại thật sự. Do đây minh bạch: 


"Chân không chẳng không 
Diệu hữu phi hữu 
Chân không chăng ngại diệu hữu 
Diệu hữu chắng ngại chân không". 


Trong đạo lý này, bao hàm diệu lý vô thượng, nếu 
minh bạch đạo lý này, thì có thể hướng về đạo lý chân thật. 
Minh bạch đạo lý chân không rồi, thì lúc đó bạn sẽ minh 
bạch bản thể thanh tịnh, là vắng lặng chẳng động, cảm mà 
toại thông. Pháp nây, tức là nơi vô tranh. Chẳng có pháp 
tranh luận, tại sao chăng có tranh luận, vì nó là tuyệt đối, 
chăng phải đối đãi, pháp này tức là bản thể của pháp. Bản 
thể của pháp, là lìa tướng lời nói, lìa tướng văn tự, lìa tâm 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 115 


duyên tướng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp, cho nên 
pháp nây là không tranh luận. Minh bạch diệu pháp thâm 
sâu vô thượng này, thì có thể vào được "nơi vô tranh thâm 
sâu”. 


Do đây tu thành đạo kiên cố 

Tất cả chúng sinh không thể hoại 
Khéo hay thấu đạt tảnh các pháp 
Khắp trong ba đời chẳng chấp trước. 


Cảnh giới tu hành của Bồ Tát, đã vào được nơi vô 
tranh thâm sâu, thấu rõ thông đạt tướng vắng lặng của các 
pháp, biết chăng lời nói, mà ngộ diệu lý này, tu thành đạo 
tâm kiên cố, thành tựu viên mãn đạo nghiệp. Công phu tu 
hành như thế, là do hằng ngày tu hành, thời khắc đều tu, 
luôn luôn không gián đoạn, mới có thể thành tựu đạo 
nghiệp kiên cố. Người bình thường nhìn lại các chúng đệ 
tử tu hành không ít, mà tại sao nhìn chẳng thấy một ai 
thành Phật ? Đừng nói là thành Phật, cho đến chứng quả, 
thậm chí người khai mở ngũ nhãn lục thông cũng ít thấy. 
Đây là vì trong những người đó, đa số là tu một ngày, mà 
nghỉ tới mười ngày; lại tu một ngày phải nghỉ tới mười 
ngày, sở tu so với sự mất đi còn nhiều hơn, như vậy thì làm 
sao thành Phật ? Làm sao chứng quả đắc đạo ? Ví như một 
tắm gương sáng, nếu luôn luôn thường lau chùi, thì vĩnh 
viễn giữ nó được trong sáng, có thê "Vật đến thì ứng, vật đi 
thì lặng", chiếu rõ tất cả, mà bản thể vô tâm. Nếu đem nó 
để ở kia, mà chăng lau chùi sạch sẽ, thì bụi bặm càng ngày 
đóng càng nhiều, càng ngày cảng dày, thời gian lâu dần 
thậm chí vật gì đến cũng chăng hiện ra. Đây tức là ví dụ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 116 


tập khí và phiền não vô minh của chúng ta, che lấp tự tánh 
của chúng ta, có một đời biết tu hành, khi đến kiếp sau lại 
bị năm dục mê hoặc, mà quên sự tu hành. Đây cũng giống 
như tấm gương bị bụi bặm đóng lên. Lại nghĩ muốn tu 
hành, thì phải quét cho sạch sẽ bụi bặm dính trên gương, 
khi chăng còn bụi bặm nữa, thì sẽ khôi phục lại ánh sáng, 
sẽ có thể chiếu tất cả sự vật. 

Trong bản tánh của chúng ta giống như trừ đi vô 
minh ám chướng, thì sẽ hiển hiện ra trí huệ quang minh. 
Muốn trừ sạch hết vô minh phiền não che đậy, chỉ có tu 
hành mới có thể diệt vô minh hiển pháp tánh. Hiện tại 
chúng ta được thấy Phật, nghe được Phật pháp, lại gặp 
được Tăng, thì phải mau dụng công tu hành, cầu chấm dứt 
sinh tử. Đừng cho răng ta đã già, kiếp sau sớm tu. Phải biết 
tu hành là phát tâm, đừng kể giả trẻ giàu nghèo sang hẻn. 
Hiện tại là thân người, dùng thân người tu hành là đắc lực 
nhất, nếu chẳng tu hành, thì đời sau có còn giữ được thân 
người chăng ? Cho nên phải dùng thân người nầy mau phát 
tâm tu hành. Đợi tới đợi lui, tu một đời, lại mười đời không 
tu, nên vô minh tập khí mới nặng. Nếu phát nguyện đời đời 
kiếp kiếp tu hành, hằng ngày dụng công không giải đãi, thì 
giống như tấm gương kia, luôn luôn giữ gìn nó không cho 
dính bụi bặm, trong sáng sạch sẽ. Trí huệ vốn có của con 
người cũng như thế, hay thời thời hiện tiền. Trí huệ quang 
minh hiện tiền đó, tức là đạo kiên cố, nó chỉ có ngày ngày 
tăng trưởng, quyết không thê thối lùi. Người tu hành, thành 
tựu đạo kiên có, thì trí huệ quang minh lãnh đạo hành Bồ 
Tát đạo, khiến cho người đó chăng có tâm sợ hãi. Đừng nói 
là tất cả chúng sinh không thể chướng ngại vị đó, mà dù 
thiên ma ngoại đạo cũng chẳng có cách chi phá hoại người 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 lỆ Vj 


đó hành sự. Bồ Tát đã chứng được trí huệ quang minh tối 
cao, đã thấu rõ thông đạt thể tính bổn lai của các pháp. 
Khắp vào sâu trong ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị 
lai, trong ba đời này, hết thảy những gì nghe thấy, chăng có 
sự vật nào, khiến cho Ngài sinh tâm chấp trước. Chăng có 
chấp trước, vì Bồ Tát lúc đó đã chứng được hai không, đó 
là người không và pháp không. 

Như vậy hôi hướng đên bờ kia 

Khắp khiên quân sinh lìa cầu bân 

Vĩnh lìa tât cả các chỗ nương 

Vào được nơi rôt ráo không nương. 

Bồ Tát tu đủ thứ căn lành công đức, vô lượng vô 
biên công đức, giống như pháp môn hồi "hướng mả Ngài tu, 
thảy đều hôi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, 
hồi hướng về thật tế. Công đức hồi hướng viên mãn, sẽ đạt 
đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Tát đã đạt đến bờ bên kia, 
Ngài vẫn chăng xả bỏ chúng sinh để tự mình chứng bồ đè, 
Ngài cũng khiến cho tất cả chúng sinh giống như mình, 
thoát khỏi hết thảy trần cấu, khiến cho họ cũng hiện ra trí 
huệ quang minh vốn có, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả chỗ nương 
nhờ, vào được cảnh giới giải thoát chân chánh, rốt ráo, tự 
do tự tại, chăng có nương tựa vào đâu. 


Ngôn ngữ của tất cả chúng sinh 

Tuy theo giống loài đều khác nhau 
Bồ Tát đều phân biệt nói được 

Mà tâm không chấp không chướng ngại. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 118 


Chúng sinh trong pháp giới, chẳng phải riêng loài 
người mới có lời nói, mà phi câm tấu thú côn trùng, noãn 
thai thấp hoá .v.v... chỉ cần có mạng sống, thì chúng đều có 
phương pháp truyền đạt ý nghĩ, giông như ngôn ngữ văn tự 
của loài người dùng để tác dụng truyền đạt. Bồ Tát đối với 
mỗi giống loài chúng sinh khác nhau, chúng có ngôn ngữ 
khác nhau. Bồ Tát đều phân biệt hiểu được, Ngài không 
cần học tập ngôn ngữ của chúng, nhưng Bồ Tát đều hiểu 
được, như ngôn ngữ của loài người, mỗi quốc gia, Ngài 
đều có thể không thầy mà tự thông. Thậm chí tiếng chim, 
tiếng cầm thú, không có ngôn ngữ của loài nào mà Ngài 
không hiểu biết. Tuỳ theo vào trong loài chúng sinh nảo, 
Ngài đều có thể nói tiếng của loài đó, mà có thể tự dung 
hợp được, vì Bồ Tát đã đắc được tam muội ngôn ngữ. Hơn 
nữa, tâm Bồ Tát chẳng có sự chấp trước, Ngài chăng nghĩ 
đến ta là người, bạn là súc sinh, thì sinh tâm khinh khi, bất 
cứ loại chúng sinh nào, đối với hết thảy chúng sinh, Ngài 
đều dùng Phật nhãn nhìn, vì phàảm phu chúng sinh đều có 
Phật tánh, đều có thể làm Phật. Nếu tâm chăng chấp trước, 
thì sẽ chẳng có sự chướng ngại. 


Bồ Tát tu hồi hướng như vậy 

Công đức phương tiện không thê nói 
Hay khiến trong thế giới mười phương 
Tất cả chư Phật đều khen ngợi. 

Đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng, căn lành công 


đức Ngài tu tập, bất luận là lớn nhỏ, tơ hào chẳng lưu lại, 
mà hôi hướng cho tât cả chúng sinh, hôi hướng vô thượng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 119 


bồ đề, hồi hướng về các pháp thật tế. Pháp môn phương 
tiện tu căn lành công đức đó, vi diệu không thể nghĩ bàn, 
bất khả thuyết bất khả thuyết. Bồ Tát thành tựu công đức 
như vậy rồi, ở trong mười phương thế giới, xứng đáng 
được mười phương chư Phật tán thán khen ngợi, mà nói: 
"Thiện nam tử ! Lành thay ! Lành thay ! Ông là một vị sứ 
giả của mười phương chư Phật, cũng là một vị đại Bồ Tát 
được mười phương chư Phật hộ niệm"! 





Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 120 


KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 


QUYÉN HAI MƯƠI BỒN 


PHẨM THẬP HÔI HƯỚNG 
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHÂN HAI 


Hồi hướng bắt hoại thứ hai. 

Phật tử ! Thế nào là hồi hướng bất 
hoại của đại Bồ Tát ? 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy, ở chỗ các 
Như Lai quá khứ hiện tại vị lai, được niềm 
tin bất hoại. Vì đều có thể thừa sự tất cả 
chư Phật. Nơi các Bồ Tát, cho đến ban đầu 
phát một tâm niệm, cầu nhất thiết trí, được 
niềm tin bất hoại. Vì thệ nguyện tu tất cả 
căn lành của Bồ Tát chẳng có nhàm mỏi. 
Nơi tất cả Phật pháp, được niềm tin bất 
hoại. Vì phát chí nguyện thâm sâu. Nơi tất 
cả Phật giáo, được niềm tin bất hoại, vì thủ 
hộ trụ trì. Nơi tất cả chúng sinh, được niềm 
tin bất hoại, vì dùng mắt từ bi bình đẳng, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 121 


quán sát căn lành hồi hướng lợi ích khắp 
tầt cả chúng sinh. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ 
nhất rồi, tiếp tục giảng hồi hướng thứ hai. Các vị đệ tử của 
Phật ! "Thế nào là hồi hướng bất hoại của đại Bồ Tát ?" 
"Thế nào" là từ hỏi han đối với đại chúng, dùng lời bình 
thường để nói, tức là "Gì gọi là hạnh môn hồi hướng không 
thê phá hoại của đại Bồ Tát tu hành ?" Ở trong Sở Sao giải 
thích hai chữ "Bất hoại", nói: "Quán tất cả pháp, chỉ có 
danh có dụng, đây là về sự. Niệm niệm chẳng trụ, sát na vô 
thường, cho nên gọi là bất hoại, đây là lý bất hoại. Biết căn 
lành hồi hướng, đều có thê thông sự sự vô ngại, mới là thật 
bắt hoại". 

Bồ Tát Kim Cang Tràng đề ra vần đề này rồi, lại gọi 
một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu hạnh 
môn hồi hướng bất hoại, Ngài ở chỗ Phật quá khứ, chỗ 
Phật vị lai, chỗ Phật hiện tại, chỗ đạo tràng của ba đời chư 
Phật, nghe được các pháp của chư Phật nói, như lý tu hành, 
đắc được tâm tin kiên có như kim cang, vĩnh viễn không 
thể bị bất cứ thiên ma ngoại đạo nào có thể phá hoại được 
tâm tin của Ngài. Khi Ngài ở chỗ đạo tràng của chư Phật 
mười phương ba đời, Ngài đối với mỗi vị Phật đều tận tâm 
hết mình, cung kính hầu hạ vui vẻ thừa sự cúng dường, cho 
nên Ngài có được căn lành sâu dày, đây cũng là tâm tin 
kiến cố của Ngài chăng bị sức lực bên ngoài phá hoại 
được. Hơn nữa, chăng những Ngài đối với chư Phật có 
thành tâm tin thọ như thế, mà dù đối với hết thảy Bồ Tát, 
thậm chí đối với những người mới phát một tâm niệm bồ 
đề, Ngài cũng đều sinh tâm cung kính như nhau. Bồ Tát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 122 


bao quát Thanh, Văn Duyên Giác, các bậc Thánh hàng nhị 
thừa, cùng với tất cả chúng sinh, đã phát tâm, đang phát 
tâm. Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng bất hoại, Ngài chỉ hy 
vọng đắc được nhất thiết trí, đắc được tâm tin kiên cố 
chăng bị bất cứ cảnh giới nào phá hoại. Cho nên Ngài phát 
thệ nguyện lớn, nhất định phải phải tu tập đủ thứ căn lành 
của tất cả Bồ Tát tu, Ngài vĩnh viên chăng mỏi mệt, chăng 
nhàm chán, ngày đêm chăng giải đãi, tỉnh tấn siêng tu căn 
lành, tích tập đầy đủ công đức, đây cũng là nguyên nhân 
Bồ Tát có thể đắc được niềm tin không thê hoại. 

Bồ Tát đối với tất cả Phật pháp, sở dĩ mà đắc được 
tâm tin kiên cố không thể phá hoại, là vì Bồ Tát phát tâm 
đại bồ đề, chí nguyện cầu tất cả pháp lạc. Bồ Tát đối với 
giáo lý của chư Phật, chân thật thông đạt, cũng bảo hộ, trụ 
trì chánh pháp của chư Phật, cho nên đắc được tâm tin kiên 
có không thể hoại. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh, Ngài 
cũng có tâm tin không thể hoại, không chán ghét, không xả 
bỏ, Ngài thương xót chúng sinh không có trí huệ, bị vô 
minh che đậy, cho nên Ngài dùng tâm từ bị, bình đẳng, 
quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, để vì chúng sinh 
hồi hướng, vì muốn lợi ích khắp hết thảy chúng sinh. 


Nơi tất cả pháp trắng tịnh, được niềm 
tin bất hoại, vì khắp tu tập vô biên các căn 
lành. Nơi tất cả đạo hồi hướng của Bồ Tát, 
được niềm tin bất hoại, vì đầy đủ các dục 
giải thù thăng. Nơi tất cả Bồ Tát pháp sư, 
được niềm tin bất hoại, vì nơi các Bồ Tát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 123 


khởi tưởng Phật. Nơi tất cả tự tại thần 
thông của Phật, được niềm tin bất hoại, vì 
tin sâu chư Phật khó nghĩ bàn. Nơi tất cả 
hạnh phương tiện thiện xảo của Bồ Tát, 
được niềm tin bất hoại, vì nhiếp lẫy đủ thứ 
vô lượng vô biên hạnh cảnh giới. 


Pháp bạch tịnh: Tức là pháp thanh tịnh. Bồ Tát đối 
với Phật pháp thanh tịnh chăng nhiễm ô, Ngài đã đắc được 
tín căn không có lực bên ngoài nào có thể phá hoại được, là 
vì Ngài khắp tích tụ đủ thứ vô biên vô số căn lành. Ngài lại 
đối với đạo lý pháp môn hồi hướng của Bồ Tát, đã tu thành 
tựu, cũng đắc được niềm tin không thê hoại, tin sâu không 
nghi. Đây là vì Ngài hiểu rõ pháp môn hồi hướng thù 
thắng, đầy đủ dục vọng mong cầu của Ngài. Ngài đối VỚI 
những Bồ Tát pháp sư hành Bồ Tát đạo, thì Ngài cũng rất 
tôn kính, tín ngưỡng, đắc được tín căn bất hoại. Vì đối với 
những Bồ Tát pháp sư đó, trong tâm của Ngài nghĩ họ đều 
là Phật quá khứ, Phật hiện tại, và Phật vị lai. Chư Phật đều 
có thần thông tự tại không thể nghĩ bàn, phảm phu bình 
thường căn lành cạn mỏng, không tin mà sinh ra nhiều sự 
hoài nghi. Song, vị Bồ Tát đó được tín căn kiên cố bất 
hoại, vì Ngài tin sâu chư Phật đều có thần thông tự tại 
không thể nghĩ bàn. Ngài tơ hào chắng hoài nghi, vì chăng 
phải là người bình phàm, có thể dùng tâm để tưởng tượng, 
hoặc dùng lời lẽ để diễn đạt. "Thần thông tự tại", là nói 
chăng những có thần thông, mà còn nhậm vận tự tại, chẳng 
bị hạn chế, vận dụng toại tâm như ý, mới gọi là tự tại. Thần 
thông là từ trong sự tu trì thanh tịnh mà đắc được, nó là vì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 124 


lợi ích chúng sinh, lúc cần thì mới phương tiện khéo léo để 
vận dụng, chứ chẳng phải đem ra huyễn hoặc người. Bồ 
Tát đối với các vị Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, sở hành pháp 
môn phương tiện thiện xảo của các Ngài, cùng với đủ thứ 
sự thị hiện, Ngài cũng tin sâu không thay đổi. Bồ Tát vì 
rộng độ chúng sinh, có lúc cũng thị hiện người ác, làm việc 
xâu để cảm hoá ngưỜI. Bồ Tát biết rõ phương tiện khéo léo 
nây, cho nên Ngài chăng bị bất cứ cảnh giới nào mà thay 
đổi niềm tin. Bồ Tát dùng tín căn bất hoại của Ngài, nhiếp 
lây đủ thứ vô lượng vô số hạnh môn và tất cả cảnh giới. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát an trụ vào niềm 
tin bất hoại như vậy, thì nơi chư Phật Bồ 
Tát, Thanh Văn, Độc Giác, hoặc các Phật 
giáo, hoặc các chúng sinh. Trong đủ thứ 
cảnh giới như vậy, gieo trồng các căn lành, 
vô lượng vô biên. Khiến cho tâm bồ đề, lại 
càng tắng trưởng. Từ bỉ rộng lớn, bình 
đẳng quán sát. Tuỳ thuận tu học chỗ làm 
của chư Phật. Nhiếp lấy tất cả căn lành 
thanh tịnh, vào nghĩa chân thật. Tu tập 
hạnh phước đức, hành bố thí lớn. Tu các 
công đức, bình đẳng quán sát ba đời. 

Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát an trụ ở trong 


tín căn bất hoại, thì Ngài đối với mười phương chư Phật, 
Bô Tát, hàng Thánh nhị thừa Thanh Văn, Duyên Giác, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 125 


cùng với các Phật giáo, và đủ thứ chúng sinh, đều có cảnh 
giới khác nhau, Bồ Tát ở trong những cảnh giới khác nhau 
như đã nói ở trên, hành Bồ Tát đạo, gieo trồng vô lượng vô 
biên đủ thứ căn lành. Là vì Ngài khiến cho tâm bồ đề của 
mình càng tăng trưởng, càng ngày càng hướng: về sự viên 
mãn, đồng thời cũng khiến cho tâm bồ đề của tất cả chúng 
sinh càng ngày càng tăng trưởng. Tâm từ bi của Bồ Tát 
rộng lớn như pháp giới, thường dùng tâm bình đẳng để 
quán sát chúng sinh trong pháp giới. Tuy thuận căn tính 
của chúng sinh, tu học tất cả pháp môn của chư Phật tu, 
làm công đức của chư Phật làm. Ngài cũng nhiếp lẫy hết 
thảy tất cả chúng sinh căn lành thanh tịnh, vì phải có căn 
lành thanh tịnh, thì mới vào được trong nghĩa lý chân thật. 
Tu tập hạnh môn phước đức, thì phải hành bố thí rộng lớn 
khắp, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát tu tập đủ 
thứ công đức như vậy, bình đẳng quán sát ba đời chư Phật, 
và mười phương ba đời các đại Bồ Tát cũng tu tập căn lành 
công đức như vậy, đầy đủ viên mãn, thành tựu Phật quả. 

Đại Bô Tát đem cắn lành công đức 
như vậy, hôi hướng nhật thiêt trí. Nguyện 
thường thây chư Phật, gân gũi bạn lành, 
cùng nhau ở chung với các Bồ Tát. 

Đại Bồ Tát đem căn lành gieo trồng trong mỗi cảnh 
giới, và đử thứ công đức tu tập được, thảy đều hồi hướng 
về nhất thiết trí huệ và thệ nguyện mà Ngài đã phát. Hy 
vọng thường thấy được mười phương chư Phật, hy vọng 
thường gặp được đại thiện tri thức, hy vọng thường cùng tu 
ở chung với các đại Bồ Tát. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 126 


Nhớ nhất thiết trí, tâm không tạm rời. 
Thọ trì Phật giáo. siêng năng thủ hộ. Giáo 
hoá thành thục tất cả chúng sinh. Tâm 
thường hồi hướng đạo xuất thế. Cúng 
dường hầu hạ tất cả pháp sư. Hiểu rõ các 
pháp, nhớ trì không quên. Tu đại hạnh 
nguyện, đều khiến cho đầy đủ. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, tâm nguyện 
hy vọng đắc được nhất thiết trí, bất cứ lúc nào cũng không 
tạm xả bỏ quên được. Đạo lý của chư Phật nói, Ngài đều 
lãnh ngộ nơi tâm, trì nơi thân, thời thời khắc khắc đều 
siêng năng dụng tâm thủ hộ. Ngài ở trước Phật được thọ sự 
giáo hoá, lãnh ngộ chân lý, lại dùng để giáo hoá tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đều lãnh thọ 
được, thấu hiểu các pháp, đạt đến giai đoạn thành thục. 
Tuy nhiên Bồ Tát một mặt nhập thế giáo hoá chúng sinh, 
nhưng Ngài chẳng bị pháp thế gian ràng buộc, một mặt 
trong tâm thường nhớ đến tu pháp môn thanh tịnh xuất thế, 
đem căn lành công đức tu tập được hồi hướng về Phật đạo 
xuất thế. Bồ Tát cung kính chư Phật, đồng thời cũng cung 
kính những Bồ Tát pháp sư thế Phật tuyên dương Phật 
pháp. Ngài cũng gần gũi hầu hạ những vị Bồ Tát pháp sư, 
chăng có chút tâm phân biệt và tâm kiêu mạn nảo. Bồ Tát 
đối với các pháp đều thấu rõ thông đạt vô ngại, chiếu rõ 
các pháp thật tướng. Đối với Kinh điển, cũng đều ghi nhớ 
không quên, thọ trì không giải đãi. Ngài tu hành đại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 127 


nguyện mà Ngài đã phát, hy vọng đều viên mãn đầy đủ. 
Đại nguyện của Bồ Tát đã phát, tức là bốn thệ nguyện lớn: 
1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 
2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 
3. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 
4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Bồn thệ nguyện lớn nây, bao quát tự lợi lợi tha, viên 
mãn Phật quả. Bồ Tát phát tâm bồ đề, hành Bồ Tát đạo, thì 
tôn chiếu theo bốn thệ nguyện lớn nầy, chăng tính thời gian 
kiếp số, chăng lựa xứ sở, chẳng chọn đối tượng, không hỏi 
thu hoạch, chỉ lo trồng trọt. Tu tập căn lành công đức 
không sợ gian nan khốn khổ như vậy, cuối cùng sẽ thành 
tựu bô đề. Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng bất hoại, cũng là 
thường tu hành nguyện lớn, đều khiến cho viên mãn. 


Bồ Tát tích tập căn lành như vậy, 
thành tựu căn lành, suy gẫm căn lành, hệ 
niệm căn lành, phần biệt căn lành, ưa thích 
căn lành, tu tập căn lành. an trụ căn lành. 


Phương pháp giống như ở trên đã nói, Bồ Tát tu tập 
Phật pháp, rộng trông. căn lành, khắp làm công đức giáo 
hoá độ sinh tế khổ, chăng tính việc lành lớn nhỏ, dùng tác 
pháp tích ít thành nhiều, tự thô thành tế, từ cạn đến sâu. 
Ngài chưa từng xả bỏ việc thiện mà không làm, giống như 
tích tụ nhiều hạt bụi mà thành quả núi cao, cho nên nói Bồ 
Tát là từ tích tập căn lành mà làm nên. Ý nghĩa tích tập là 
vốn chăng có, hiện tại từng chút từng chút tích tập thành 
nhiều. Vì tích tụ nhiều căn lành, cho nên thành tựu căn lành 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 128 


lớn, do đó trước hết phải "tích tập căn lành”, sau đó mới có 
thể "thành tựu căn lành". Thành tựu được căn lành lớn, thì 
sẽ tăng trưởng tất cả căn lành. Vì căn lành dần dần tăng 
trưởng, thì đương nhiên nó cảng ngày càng lớn lên. Tăng 
trưởng căn lành và tích tập căn lành, lại có nhiều lý khác 
nhau: Tích tập là vốn chăng có, về sau do tu hạnh lành, 
từng chút từng chút tích tập thành. Tăng trưởng là đã có rồi 
mà còn rất lớn, hiện tại vì siêng tu căn lành, thì căn lành lại 
càng sâu dày. Nghiệp lành tín căn vốn đã rất nhiều rất lớn, 
lại càng tăng thêm nhiều, cho nên hiển được càng to lớn. 
Muốn tăng trưởng căn lành, thì phải luôn luôn suy gẫm các 
pháp. Suy gẫm tức là công phu tu tập thiền định. Định hay 
sinh huệ, hành giả tu hạnh Bồ Tát, tu công đức lục độ, mỗi 
độ không thể không có trí huệ để chỉ dẫn. Cho nên Bồ Tát 
phát tâm tu hành, thời thời đừng quên cầu trí huệ vô 
thượng, tức là cần trí huệ đề hướng dẫn vạn hạnh. Do Bồ 
Tát phải tu thiền định, phải có căn lành suy gẫm. Suy gẫm 
các pháp của chư Phật nói, chân lý của các pháp, thật 
tướng, suy gầm hạnh môn của chư Phật tu, suy gâm công 
đức của chư Phật. Suy gẫm và hệ niệm có sự quan hệ mật 
thiết với nhau. Hệ niệm tức là đừng quên, đem tất cả chân 
lý chánh đạo có ý nghĩa đều ấn sâu vào trong biển não, tuỳ 
thời hệ niệm chăng quên, quên rồi cũng không thể suy 
gẫm. Hệ niệm căn lành, phải từ từ, giống như dùng sợi dây 
thừng buộc nó lại. Tụ tập hết thảy căn lành lại với nhau, 
vĩnh viễn chăng gián đoạn, suy gẫm hệ niệm đủ thứ căn 
lành. 

Phân biệt căn lành: Sự phân biệt này, chăng phải có 
tâm thành kiến phân biệt tốt xấu, mà là đắn đo nghiệp lành 
nặng nhẹ hoãn cấp mà nói. Bồ Tát dụng trí huệ của Ngài để 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 129 


phán đoán, sự việc gì nên làm trước, thì mau đi làm. Việc 
nào ít quan trọng hơn, thì từ từ đi làm, cho nên phải phân 
biệt căn lành nặng nhẹ. 

Ưa thích căn lành: Sự ưa thích của Bồ Tát, cũng 
chăng phải tâm Ngài ích kỷ ưa thích. Những gì Bồ Tát làm, 
mục đích đều vì chúng sinh. Bồ Tát ưa thích quán sát 
chúng sinh, tuỳ thuận chúng sinh mà tu tập căn lành, chúng 
sinh ưa thích tu trước, sau đó phải từ từ tu. Thành tựu căn 
lành công đức như vậy, tức là "ưa thích căn lành". Chúng 
sinh hoan hi, tức là Bồ Tát hoan hỉ. 

An trụ căn lành: Bồ Tát tu tu tập đủ thứ căn lành, 
tâm niệm của Ngài thường thường quán chiếu những căn 
lành đó, chăng khiến cho tán mất. Tư duy hệ niệm, siêng tu 
chăng giải đãi. 

Đại Bồ Tát tích tập căn lành như vậy 
rôi. Nhờ căn lành đó, mà đắc được y báo, 
tu hạnh Bồ Tát. Ơ trong niệm niệm thây vô 
lượng Phật, thừa sự cúng dường. 


Đại Bồ Tát, giỗng như Kinh văn ở trước đã nói, tu 
tập từng chút, từng chút, hết thảy đủ thứ căn lành rồi, do 
những căn lành công đức đó, mà đắc được thắng báo hồi 
hướng, sau đó nương thắng báo mà tu hạnh Bồ Tát. Ở 
trong mỗi niệm, niệm niệm đều có thể thấy được tận hư 
không khắp pháp giới vô lượng chư Phật trong mười 
phương. Như chỗ Ngài nghĩ muốn, phải thừa sự cúng 
dường chư Phật, đều như nguyện gần gũi cúng dường. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 130 


Dùng A tăng kỳ châu báu. A tăng kỳ 
hoa. A tắng kỳ tràng hoa. A tắng kỳ y 
phục. AÁ tăng kỳ lọng. AÁ tắng kỳ tràng. A 
tăng kỳ phan. A tăng kỳ đồ trang nghiêm. 
A tăng kỳ kẻ hầu hạ. A tăng kỳ đồ thoa 
nghiêm sức. A tăng kỳ hương thoa. A tăng 
kỳ hương bột. A tăng kỳ hoà hương. A tăng 
kỳ hương đốt. A tăng kỳ tin sâu. A tăng kỳ 
ưa thích. A tăng kỳ tịnh tâm. A tăng kỳ tôn 
trọng. A tăng kỳ hoan hỉ. A tăng kỳ lễ kính. 
A tăng kỳ toa báu. A tăng kỳ toà hoa. A 
tăng kỳ toà hương. A tắng kỳ toà tràng 
hoa. A tăng kỳ toà chiên đàn. A tăng kỳ toà 
y phục. A tăng kỳ toà kim cang. A tăng kỳ 
toà ma nỉ. Á tăng kỳ báu thêu. A tăng kỳ 
toà báu sắc. A tăng kỳ nơi kinh hành trải 
báu. A tăng kỳ nơi kinh hành rải hoa. A 
tăng kỳ nơi kinh hành rải hương. AÁ tăng 
kỳ nơi kinh hành trải man. AÁ tăng kỳ nơi 
kinh hành rải vy. A tăng kỳ nơi kinh hành 
báu xen lẫn. A tăng kỳ nơi kinh hành rải 
tất cả báu lụa. A tăng kỳ nơi kinh hành tất 
cả cây báu đa la. A tăng kỳ nơi kinh hành 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 131 


tất cả lan can báu. A tăng kỳ nơi kinh hành 
tất cả lưới linh báu che phủ. A tăng kỳ tất 
cả cung điện báu. A tăng kỳ tất cả cung 
điện hoa. A tăng kỳ tất cả cung điện hương. 
A tăng kỳ tất cả cung điện tràng hoa. A 
tăng kỳ tất cả cung điện chiên đàn. A tăng 
kỳ tất cả cung điện kiên cố diệu hương 
tạng. A tăng kỳ tất cả cung điện kim cang. 
A tăng kỳ tất cả cung điện ma ni. Thảy đều 
thù thắng vi diệu, vượt hơn chư Thiên. 


"A tăng kỳ" là danh từ số mục ở Ấn Độ, là số lớn 
nhất, ý nghĩa là vô lượng số. Vị Bồ Tát tu hồi hướng bất 
hoại trong thập hồi hướng, Ngài ở trong niệm niệm thấy 
được vô lượng số chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường 
chư Phật. Ngài đem vô lương số báu vật cúng dường chư 
Phật. Đem vô lượng số hoa quý, cúng dường chư Phật. 
Đem vô lượng sô tràng hoa, củng dường chư Phật. Đem vô 
lượng sô y báu, cúng dường chư Phật. Đem vô lượng sỐ 
lọng hoa trân báu, cúng dường chư Phật. Đem vô lượng số 
tràng báu, cúng dường chư Phật. Đem vô lượng số phan 
báu, cúng dường chư Phật. Đem vô lượng số đủ thứ đồ 
trang nghiêm, cúng dường chư Phật. Đem vô lượng số 
người hầu hạ, cúng dường chư Phật, để làm thị giả. Lại 
đem vô lượng số đồ thoa nghiêm sức tốt đẹp, cũng dường 
chư Phật, dùng đồ thoa nghiêm sức mặt đất đạo tràng, 
khiến cho mặt đất phát ra ánh sáng, hương thơm. Lại đem 
vô lượng số hương thoa danh quý, cúng dường chư Phật, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 132 


thoa nơi chân tay của Phật. Lại đem vô lượng SỐ hương 
bột, mỗi thứ hương trộn lại với nhau, đốt lên trong lư 
hương, cúng dường chư Phật. Bồ Tát đem vật chất tốt nhất 
trên thế gian cúng dường chư Phật, dùng số lượng nhiều 
nhất, một chút cũng chăng keo kiệt, thành tâm cúng dường, 
nhưng Ngài vẫn cảm thấy dùng vật chất cúng dường, 
không đủ viên mãn. 

Lại đem vô lượng vô biên tâm tin thâm sâu, không 
thể tả ví dụ, sung mãn sự ưa thích, tâm ý thanh tịnh không 
nhiễm, sự thành ý tôn trọng vô thượng, tâm hoan hỉ thành 
phục, lễ kính năm vóc sát đất, tuỳ thời đều thừa sự chư 
Phật, cúng dường chư Phật. Lại đem vô lượng số toà báu 
làm bằng bảy báu, cúng dường chư Phật. Như toà hoa, toà 
hương, toà tràng hoa, toà chiên đàn, toà y, toà kim cang, 
toà ma nI, toà báu lụa, toà báu sắc .v.v... Nơi kinh hành là 
chỗ người tu hành dùng cơm xong đi bộ. Chạy hương cũng 
gọi là kinh hành, đạo tràng tu hành, cũng gọi là nơi kinh 
hành. Lại thiết kế kiến trúc đủ thức đủ dạng, chỗ đi kinh 
hành trong nhà ngoài nhà. Đủ thứ nơi kinh hành đó, như 
dùng mỗi thứ bảo thạch để trang trí, hoa quý la liệt, đầy 
dẫy hương thơm, man báu trang sức, y phục bày la liệt, vô 
lượng mỗi thứ đá báu xen lẫn, tất cả lụa báu, đủ màu sắc 
chói sáng nghiêm sức loà mắt, mỗi thứ cây báu đa la che 
rợp, lan can bằng bảy báu. Còn dùng các loại trân báu thêu 
thành lưới linh, che phủ ở trong không trung. Như vậy thiết 
kế kiến tạo vô lượng nơi kinh hành, để cúng dường chư 
Phật đi kinh hành. Còn có vô lượng vô số cung điện tốt 
đẹp, như cung điện báu, cung điện hoa, cung điện hương, 
cung điện tràng hoa, cung điện chiên đàn, cung điện vừa 
kiên cố, lại có hương tạng thượng diệu ở trong, cung điện 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 133 


kim cang, cung điện châu báu ma n1 .v.v... Đủ thứ vật cúng 
dường vô thượng thù thắng như thế, cúng dường chư Phật, 
tất cả hết thảy sự trang nghiêm đều vượt hơn cung điện của 
chư Thiên. 


A tăng kỳ cây các tạp báu. A tăng kỳ 
cây đủ thứ hương. A tăng kỳ cây các y báu. 
A tăng kỳ cây các ầm nhạc. A tăng kỳ cây 
đồ trang nghiêm báu. A tăng kỳ cây diệu 
âm thanh. A tăng kỳ cây tơ lụa báu. A tăng 
kỳ cây ngọc báu. A tăng kỳ cây tất cả hoa, 
hương, tràng, phan, lọng, nghiêm sức. Các 
thứ cây như vậy che mát, trang nghiêm 
cung điện. 


Bồ Tát lại dùng vô lượng số các thứ cây tạp báu, đủ 
thứ cây hương, cây y phục khác nhau, cây âm nhạc, các thứ 
cây trân báu trang nghiêm, còn có cây có thể vang ra âm 
thanh vi diệu. Lại có vô lượng số cây dùng châu báu đủ các 
màu sắc để nghiêm sức, khiến cho người thấy liền sinh tâm 
hoan hi. Vô lượng số cây tơ lục báu trang nghiêm. Còn có 
vô lượng số cây dùng đá ngọc làm vòng trang nghiêm trên 
cây, gió thối lay động, vang ra âm thanh vi diệu. Còn có vô 
lượng số cây trên thân nghiêm sức hương hoa vi diệu, tràng 
báu, phan báu, lọng báu .v.v... những thứ đồ trang nghiêm 
đẹp lạ. Vô lượng sô cây nghiêm sức rất nhiều các thứ báu 
như vậy, mỗi cây đều toả ra ánh sáng, chiếu soi lẫn nhau. 
Cành lá cây sum sê che mát, trang nghiêm cung điện, dùng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 134 
để cúng dường Phật. 


Các cung điện đó, lại có A tăng kỳ mái 
hiền trang nghiêm. A tăng kỳ cửa sô trang 
nghiêm. A tăng kỳ cửa chính trang nghiêm. 
A tăng kỳ lâu các trang nghiêm. A tăng kỳ 
hình bán nguyệt trang nghiềm. A tăng kỳ 
trướng trang nghiêm. A tăng kỳ lưới vàng 
che phủ ở trên. A tăng kỳ hương thơm 
xông khắp mọi nơi. Á tăng kỳ y phục bày 
khắp mặt đât. 

Các cung điện nguy nga hùng vĩ đó, có vô lượng sỐ 
mái hiên. Có vô lượng sô cửa sô, cửa lớn thông với nhau. 
Có vô sô lâu các trang nghiêm tôt đẹp. Lại có vô sô cửa 
nẻo, lan can, ao nước, vườn hoa .V.V...hình bán nguyệt 
khắp các nơi. Lại có vô lượng sô các thứ man trướng treo 
giáng tứ phía. Lại có vô lượng sô lưới vàng giăng phủ ở 
trên không, đê trang nghiêm. Và dùng hương thơm quý 
xông ở khắp mọi nơi, khiến cho tâm thanh tịnh. Lại dùng 


vô lượng sô y phục cõi trời bày khắp trên mặt đất, giỗng 
như hiện tại trải thảm tốt đẹp ở trong cung vua. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng các thứ đồ 
cúng dường như thế, trong vô lượng vô số 
kiếp bất khả thuyết bất khả thuyết, tâm 
thanh tịnh tôn trọng, cung kính cúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 135 


dường tất cả chư Phật, luôn luôn không 
thôi chuyên, chăng có ngừng nghỉ. Sau khi 
môi môi Như Lai diệt độ rôi, hêt thảy xá 
lợi, cũng đêu cung kính cúng dường như 
thê. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, Ngài dùng đủ thứ 
vô lượng sô các châu báu trân kỳ, hương hoa tràng phan 
man lọng, cung điện lâu các như thê .v.v...đê cúng dường 
mười phương chư Phật. Chăng những Ngài cúng dường 
như thế, mà còn ở trong bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn luôn 
luôn dùng tâm thanh tịnh chí thành tôn trọng cung kính 
như vậy, cúng dường mười phương chư Phật. Niệm niệm 
liên tục luôn luôn không thay đôi của Bô Tát như vậy, 
chăng có thối chuyển. Tỉnh tấn tu học, cũng chưa từng cảm 
thấy mệt mỏi, mà thường tinh tấn chăng muốn nghỉ ngơi. 
Bồ Tát kiền thành cúng dường chư Phật như thế, khi mỗi 
mỗi vị Phật vào Niết Bàn rồi, hết thảy xá lợi của Phật, Bồ 
Tát cũng cung kính cúng dường giông như chư Phật. 


Vì khiến cho tất cả chúng sinh, sinh 
niềm tin thanh tịnh. Vì tất cả chúng sinh 
nhiếp căn lành. Vì tất cả chúng sinh lìa các 
khổ. Vì tất cả chúng sinh hiểu biết rộng 
lớn. Vì tất cả chúng sinh dùng đại trang 
nghiêm mà trang nghiêm. Vì vô lượng 
trang nghiêm mà trang nghiêm. Vì chỗ làm 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 136 


các cõi được rốt ráo. Vì biết chư Phật ra 
đời, rất khó được gặp. Vì đầy đủ vô lượng 
lực của Như Lai. Vì trang nghiêm cúng 
dường chùa tháp Phật. Vì trụ trì pháp của 
tất cả chư Phật. Cúng dường chư Phật hiện 
tại như vậy, và hết thảy xá lợi sau khi chư 
Phật diệt độ. Cúng dường như vậy trong A 
tăng kỳ kiếp, nói không thể hết được. 


Khi Bồ Tát tu pháp môn bất hoại hồi hướng, ở trong 
vô lượng kiếp, luôn luôn dùng vô lượng đồ cúng dường 
thượng diệu cúng dường chư Phật, đem căn lành tu tập, 
thảy đều hồi hướng cho chúng sinh. Vì hy vọng chúng sinh 
đắc được pháp ích, sinh ra tâm tin thanh tịnh, có thể nhiếp 
thọ căn lành. Chăng những hết thảy căn lành của mình tu 
tập, cũng có thể nhiếp thọ những chúng sinh ít căn lành, mà 
với những chúng sinh giữa thiện và ác, cũng khiến cho họ 
đều tiếp thọ được sự giáo hoá, chuyên biến thành chúng 
sinh thuần thiện nghiệp. Tất cả chúng sinh lãnh thọ được 
sự lợi ích hồi hướng của Bồ Tát, chăng quên tu căn lành, 
ngày càng tăng thêm, vĩnh viễn lìa các khổ, đắc được pháp 
lạc chân thật. Lại có thể khiến cho tất cả chúng sinh đắc 
được trí huệ rộng lớn, thấu hiểu được tất cả cá pháp, vĩnh 
viễn nhớ được chánh đạo, siêng tu căn lành. Lại hy vọng 
tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề rộng lớn, tu tập căn lành, 
đem công đức đó, để trang nghiêm đạo tràng và chư Phật. 
Dùng căn lành công đức tu tập, vô lượng trang nghiêm, để 
trang nghiêm căn lành của mình, cũng trang nghiêm Phật 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 137 


đạo. Những gì tất cả chúng sinh làm được, cũng hy vọng 
họ có thể như lý như pháp, đắc được viên mãn rốt ráo. Bồ 
Tát Ngài biết chư Phật xuất hiện ra đời, rất khó gặp được, 
cho nên Ngài phải siêng tu căn lành, hy vọng sẽ viên mãn 
đầy đủ thần lực giống như Phật. Vì vậy, cho nên Bồ Tát 
Ngài phải dùng căn lành công đức tu tập, để trang nghiêm 
đạo tràng của chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư 
Phật, và chùa tháp của chư Phật, mà tu hồi hướng bất hoại, 
chăng phải vì mình, mà là vì tất cả chúng sinh và hộ trì 
Phật pháp. Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật hiện 
tại như thế, và hết thảy xá lợi của chư Phật, sau khi chư 
Phật diệt độ. Vị đại Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, công 
đức mà Ngài cúng dường chư Phật hết kiếp thuở vị lai 
cũng nói không hết được. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng 
bất hoại, là đại Bồ Tát mới có thể tu tập. Cũng phải có 
công đức tương đương với vị Bồ Tát nầy, mới có thể phát 
tâm như vậy, mới có thê dùng vô lượng vô biên sự cúng 
dường thủ thắng như thế, để cúng dường chư Phật. Giống 
như bốn chúng đệ tử chúng ta ban đầu phát tâm bồ đề, tuy 
nhiên không thể có sự cúng dường như thế, để cúng đường 
chư Phật, chúng ta cũng phải phát tâm đại bồ đề, tâm bồ đề 
rộng lớn, để cũng dường mười phương chư Phật. 


Tu tập vô lượng công đức như vậy, 
đều vì thành thục tất cả chúng sinh, chẳng 
có thối chuyền, chẳng có ngừng nghỉ, chăng 
có nhàm mi, chẳng có chấp trước, lìa các 
tâm tưởng. Chẳng có y chỉ, vĩnh viễn đoạn 
trừ chỗ nương tựa. Xa lìa cái ta, và của ta. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 138 


Pháp ấn như thật, ấn các nghiệp môn. Đắc 
được pháp vô sinh, trụ chỗ Phật trụ. Quán 
sát tánh vô sanh, ấn các cảnh giới. Chư 
Phật hộ niệm, phát tâm hôi hướng. 


Bồ Tát giống như ở trên đã nói, tu tập tất cả căn lành 
công đức hồi hướng bắt hoại. Cứu kính tại sao Bồ Tát tu 
hồi hướng bất hoại ? Mục đích của Ngài là gì ? Vì Bồ Tát 
muốn thành thục tất cả chúng sinh, mục đích của Ngài là 
muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát. 
Do đó trong sự tiến trình tu hành, Ngài phát thệ nguyện 
lớn, dũng mãnh tính tấn, chăng sợ gian khổ, chăng ngại 
gian nan, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyền, vĩnh viên 
chăng giải đãi, vĩnh viễn chắng nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng 
cảm thấy mệt mỏi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm kiêu ngạo tự 
mãn. Bồ Tát luôn luôn không nghỉ ngơi như thế, đem công 
đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
cũng sớm chóng thành thục căn lành công đức. Khi Bồ Tát 
hồi hướng thì Ngài dùng tâm bình đẳng hồi hướng khắp, 
chăng chấp vào sự thương ghét, chẳng phân biệt người thân 
kẻ sơ. Ngài đã lìa tướng, lìa chấp trước, lìa tâm tư ý niệm, 
hồi hướng về cho hết thảy chúng sinh. Ngài chăng y chỉ, 
chăng cần nương tựa. Vì Bồ Tát đã thấu đạt cái ta là không, 
cho nên Ngài vĩnh viễn đoạn tuyệt ÿ niệm nương tựa. 
Chăng còn quan niệm về cái ta, cũng chăng còn tâm ích kỷ 
thuộc về của ta. Nguyện thứ chín trong mười nguyện lớn 
của Bồ Tát Phô Hiền có nói là: Hằng thuận chúng sinh. Tại 
sao phải hằng thuận chúng sinh ? Vì tu hạnh Bồ Tát, đại Bồ 
Tát hành Bồ Tát đạo, Ngài muốn viên mãn công đức của 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 139 


Ngài, thành tựu bồ đề giác đạo của Ngài, thì phải ở tại nơi 
thân chúng sinh, sinh tâm đại bi, dùng sự an vui của chúng 
sinh, làm an vui của chính mình, dùng sự thống khổ của 
chúng sinh, làm sự thống khổ của mình, phát nguyện muốn 
cứu bạt tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ, được an vui 
rốt ráo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh, luôn luôn chẳng 
tiếc thân vào trong biển khổ, muốn chúng sinh nghe sự 
giáo hoá của Ngài. Ví như có chúng sinh điêu ngoa nói với 
Ngài: "Ngươi muốn độ ta ư ! Vậy thì trước hết ngươi phải 
theo ta xuống địa ngục thọ khổ, sau đó ta sẽ theo ngươi 
xuất gia". Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh điêu ngoa đó, 
Ngài tơ hào chẳng do dự tuỳ thuận họ xuống địa ngục, 
thậm chí thọ khổ. Cuối cùng cảm hoá được chúng sinh điêu 
ngoa đó, dẫn kẻ đó ra khỏi địa ngục, khiến cho họ phát tâm 
bồ đề, xuất gia tu đạo. Đây tức là Bồ Tát chắng có cái ta, 
tuy thuận chúng sinh, xa la sự tác pháp của mình. Chăng 
riêng gì Ngài chăng có quan niệm về chủ tế cái ta, mà cho 
đến sự chấp trước cũng đã diệt trừ. Bồ Tát đã thông đạt 
hiểu rõ đạo lý các pháp chân thật. Đạo lý chân thật đó, tức 
là diệu pháp, chăng động, chắng thay đồi. Giống như cái ấn 
tỉ của hoàng đế, bất cứ ở đâu, việc gì, cũng đều thông hành 
chăng có sự trở ngại. Đó có thể chứng minh là chánh pháp 
của Phật, chư Phật cùng nhau â ấn khả, tâm tâm truyền với 
nhau, mới có thể gọi là pháp ấn. Dùng pháp ân nây, ấn 
chứng đủ thứ nghiệp sinh khởi những nhân tố khác nhau, 
nghiệp báo đắc được có biệt loại khác nhau. Khi Bồ Tát đạt 
đến cảnh giới này, thì Ngài liền biết đạo lý của pháp vô 
sinh, tức gọi là vô sinh pháp nhẫn. Phẩm vị của Ngài, đã có 
thể trụ chỗ Phật trụ. Nghĩa là Ngài có thể bình đắng với 
Phật, liệt vào Phật số. Bồ Tát quán sát các pháp, biết: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 140 
"Các pháp chăng tự sinh 
Cũng chăng từ nó sinh. 
Chăng cùng chăng không nhân 
Thê nên biêt không sinh". 

Kết quả đắc được, tin sâu các pháp là không sinh. 
Dùng kết luận quản sát của Ngài, ân chứng tính chân thật 
của các pháp, đông thời dùng đạo lý vô sinh của các pháp, 
ân chứng đủ thứ cảnh giới khác nhau. Bô Tát thâu rõ các 
pháp như huyện như hoá, thân tâm thái nhiên, lai vãng 
trong ba cõi, chăng có khô tham dục ràng buộc. Phương 
tiện khéo léo, độ chúng sinh thoát khỏi khổ ách. Giai đoạn 
tu hành này của Bồ Tát, đều có thể đắc được chư Phật hộ 
niệm, bảo hộ và Phật lực gia trì. Bồ Tát càng thêm phát 
tâm, dùng căn lành công đức tu tập hôi hướng cho chúng 
sinh, hôi hướng bô đê, hôi hướng thật tê. 

Hồi hướng tương ưng với các pháp 
tảnh. Phương tiện hôi hướng nhập vào 
pháp không làm, thành tựu chỗ làm. 
Phương tiện hôi hướng xả lìa châp trước 
tât cả các sự tướng. Thiện xảo hôi hướng 
trụ nơi vô lượng. Hôi hướng vĩnh viên 
thoát khỏi tât cả các cối. Thiện xảo hôi 
hướng tu hành các hạnh, chăng trụ nơi 
tướng. Hồi hướng nhiêp khắp tât cả căn 
lành. Hồi hướng thanh tịnh khắp tât cả các 
hạnh rộng lớn của Bô Tát. Hôi hướng phát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 141 


tâm vô thượng bồ đề. Hồi hướng với tất cả 
căn lành đồng trụ. Hồi hướng đây đủ tầm 
tin hiêu tôi thượng. 


Nội dung phát tâm tu hồi hướng của Bồ Tát, đại khái 
có thê phân ra làm hai phương diện: 

Thứ nhất: Lìa tướng hồi hướng, giống như: 

1. Tương ưng với lý tính chân thật của các pháp, tức 
là có thể khế hợp với hồi hướng lý sự. 

2. Có thể vào nơi không chỗ tác pháp, mà có thê 
thành tựu sở tác phương diện hồi hướng. 

3. Đối với tưởng hợp của tất cả sự tình, đều lìa bỏ, 
dùng đủ thứ phương tiện tuỳ duyên hồi hướng. 

4. An trụ ở trong vô lượng thiện xảo hồi hướng để 
hồi hướng, tức là hồi hướng có định lực, có trí huệ, không 
bị cảnh giới lay chuyển, mà có thê rất căn trí chuyển dịch 
cảnh giới. 

5. Hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, tức 
là khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi. 

6. Dùng thiện xảo phương tiện hồi hướng, giáo hoá 
chúng sinh tu hành các thứ pháp môn, và khiến cho chúng 
sinh biết chân lý không chấp trước vào tướng. 

Thứ hai: Tuỳ tướng hồi hướng, giống như hồi hướng 
căn lành khắp nhiếp, thọ tất cả chúng sinh. Lại hồi hướng 
phát tâm đại bồ đề tối cao vô thượng. Nguyện cùng với tất 
cả đồng tu tập căn lành, vĩnh viên chăng thối chuyên, đem 
căn lành nầy hồi hướng cho chúng sinh. Hồi hướng hy 
vọng viên mãn đầy đủ tâm tin kiên cố tối thượng, tâm hiểu 
lý vào sâu tạng Kinh. Bồ Tát đem căn lành công đức tu học 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 142 


của hai phương diện này, hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hôi hướng về vô thượng bồ đề giác đạo, hồi hướng về thật 
tế chân lý. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành, hồi hướng như vậy. Tuy tuỳ sinh tử, 
mà chẳng thay đối. Cầu nhất thiết trí, chưa 
từng thối chuyển. Ở nơi các cõi, tâm chẳng 
động loạn, đều độ thoát tất cả chúng sỉnh. 
Không nhiễm pháp hữu vi, chắng mất trí 
vô ngại. Bồ Tát hạnh vị, nhân duyên vô 
tận, các pháp thế gian không thể biến động. 
Đầy đủ thanh tịnh các Ba La Mật, đều 
thành tựu nhất thiết trí lực. Bồ Tát lìa các 
sỉ tối như vậy, thành tựu tâm bồ đề, khai 
thị quang mỉnh, tăng trưởng pháp thanh 
tịnh, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các 
hạnh. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng quả trình tu hành 
pháp môn hồi hướng bắt hoại, giảng đến đây thì, Ngài vì đề 
cao sự chú ý của thính chúng trong pháp hội, bèn gọi một 
tiếng các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ 
căn lành tu tập, hồi hướng như ở trong Kinh đã nói ở trên, 
tuy nhiên thân thê của Ngài tuỳ thuận sinh tử mà sinh tử, 
lưu chuyển ở trong sinh tử, lưu chuyên tới lui, nhưng tâm 
tin của Ngài kiên cố, có thể tuỳ duyên mà không thay đổi, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 143 


không thay đổi mà tuỳ duyên. Thuỷ chung không thay đổi 
chí nguyện tâm bồ đề đã phát ra. Bồ Tát cứu độ chúng 
sinh, thì thân phải nhập vào trong chúng sinh, cho nên Ngài 
phải tuỳ sinh tử của chúng sinh mà sinh tử, bất quá Bồ Tát 
Ngài trôi theo sự sinh tử, nhưng khác với sự sinh tử của 
chúng sinh. Chúng sinh thì tuỳ nghiệp lực mà trôi nổi ở 
trong sinh tử, Bồ Tát thì nương nguyện lực mà vào dòng 
sinh tử cứu độ chúng sinh. Cho nên tuy Ngài ở trong sự 
khổ mà chẳng cho răng khổ; tuy lưu ¡chuyên ở trong sinh 
tử, mà không thay đổi lúc ban đầu, vẫn ở trong sự tu hành 
độ chúng sinh, cầu nhất thiết trí không dứt. Tuy nhiên vì độ 
chúng sinh mà thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn, thuỷ chung 
Ngài chắng khiếp sợ, quyết không sinh tâm thối chuyên, lại 
trở lại trong cảnh giới của tất cả các cõi. Sức lực trác tuyệt 
đó, là tâm niệm của Ngài thường vắng lặng chắng động, vì 
cảm mà toại thông. Cho nên Ngài không bị sinh tử năm 
dục làm lay động, cũng chăng bị sinh tử năm dục làm 
nhiễu loạn. Tuy Bồ Tát lưu chuyên ở trong sinh tử, vẫn cứu 
vớt chúng sinh ở trong biển khổ đến bờ bên kia, cũng 
chăng nhiễm pháp hữu vi của thế tục, cũng chẳng mất đi trí 
huệ viên dung vô ngại. Cho nên Bồ Tát có nguyên nhân 
thành tựu nầy, là Ngài đã đạt được pháp tánh, ngữ mặc 
động tĩnh, không thể không tương ưng với pháp tánh, cho 
nên có thể tuỳ sinh tử mà không thay đổi. Vì dùng nhập 
vào vô tác, mà thành tựu sở tác. Cầu nhất thiết trí huệ thì 
không thê thối chuyên. Xả lìa được các tưởng, tức không vì 
các cõi lay động. Hay độ chúng sinh, nên biết vận dụng 
nhiều phương tiện khéo léo. Đã vĩnh viễn lìa các cõi, cho 
nên không nhiễm vào pháp hữu vi thế tục. Tu hành chẳng 
trụ vào tướng, thì không thể mất trí huệ vô ngại. Quả vị tu 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 144 


hành của Bồ Tát có thứ lớp nhất định, nhân duyên của Ngài 
là vô tận, vì Ngài nhiếp khắp tất cả căn lành. Hết thảy đủ 
thứ việc đời năm dục trên thế gian, đều không thể biến đổi 
lay động được tâm ý của Bồ Tát, vì Ngài đã thanh tịnh 
khắp đại nguyện của Ngài. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ tất 
cả pháp thanh tịnh đến bờ kia, vì Ngài đã từng phát tâm đại 
bồ đề, siêng tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát do nơi căn lành 
đồng trụ, đầy đủ mười lực, cho nên Ngài thành tựu nhất 
thiết trí huệ lực. Bồ Tát Ngài giống như tu tập căn lành 
công đức đó, nên có thể lìa khỏi, tiêu trừ sạch tất cả ngu sỉ 
ám độn. Thành tựu tâm bồ đề rồi, mở bày tất cả quang 
minh trí huệ, tăng trưởng tất cả pháp trắng thanh tịnh, hồi 
hướng về thắng đạo. Thắng đạo tức là Bồ Tát đạo, tức cũng 
là Phật đạo, là chánh đạo thù thắng nhất, cũng là Thánh đạo 
thù thắng nhất của người tu hành. Đầy đủ các hạnh, tức là 
vạn hạnh, nghĩa là vạn hạnh đều tu được viên mãn, chăng 
có chút nào thiếu khuyết, như thế mới gọi là "đầy đủ các 
hạnh". 


Dùng ý thanh tịnh, khéo phân biệt 
được. Thấu rõ tất cả các pháp, đều tuỳ tâm 
hiện. Biết nghiệp như huyễn, nghiệp báo 
như tượng, các hạnh như biến hoá. Nhân 
duyên sinh ra pháp, thảy đều như tiếng 
vang. Các hạnh Bồ Tát, tất cả như hình 
bóng. Sinh ra pháp nhãn thanh tịnh không 
chấp trước, thấy nơi cảnh giới rộng lớn vô 
tác. Chứng được tánh tịch diệt, biết rõ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 145 


pháp không hai. Đắc được pháp thật 
tướng, đầy đủ hạnh Bồ Tát. Nơi tất cả 
tướng, đều chăng chấp trước. Khéo tu 
hành đồng sự các nghiệp. Nơi pháp trắng 
tịnh, luôn chăng xả bỏ. Lìa tất cả sự chấp 
trước, trụ hạnh vô trước. 


Ý thanh tịnh: Tức là tâm ý của bậc Thánh nhân, tư 
tưởng của bậc Thánh nhân. Bồ Tát tức đồng với bậc Thánh 
nhân. Bồ Tát Ngài dùng tâm ý, tư tưởng của Thánh nhân, 
đối với các pháp thấu rõ triệt đề, rõ ràng, khéo phân biệt 
các pháp thật tướng. Minh bạch tất cả các pháp, đều từ tâm 
sinh ra, cho nên nói: 


“Tâm sinh đủ thứ pháp sinh 
Tâm diệt đủ thứ pháp diệt". 

Tại sao Phật nói tất cả pháp, là vì chúng sinh có tất 
cả tâm. Nếu như chắng có đủ thứ tâm như thế, thì nói ra tất 
cả pháp để làm gì ? Do đó có thê biết pháp là tuỳ tâm hiển 
hiện. Trong Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Giác Lâm có nói: 

"Nếu ai muốn biết rõ 
Tất cả Phật ba đời 
Hãy quán tánh pháp giới 
Hết thảy do tâm tạo". 

Bồ Tát biết tâm của con người, hay sinh ra tất cả 
pháp, nếu chẳng có tâm, thì làm đạo nhân không tâm, tất cả 
pháp sẽ tịch diệt. Cái tâm nây, lúc nào nó đi ra, bạn cũng 
chăng biết, lúc nào trở về, bạn cũng chẳng hay. Nó đến 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 146 


đầu, bạn cũng chẳng biết. Cổ nhân hình dung cái tâm nây, 
có nói ra mấy câu nây rất là thấu triệt: 


"Ba chấm bày như sao 
Uống cong tợ trăng non 
Đoaạ lạc từ đây ra 
Thành Phật cũng do nó". 


Tại sao con người luôn luôn hay sinh phiền não ? 
Phiền não tức là những thứ dục vọng và tư tưởng không 
chánh đáng, chúng ta gọi nó là "vô minh”. Ma lực của nó 
rất lớn, một khi phát tác, thì tâm thanh tịnh, trí huệ quang 
minh vốn có bị che lấp. Chắng có trí huệ quang minh, thì bị 
phiền não đầy dẫy thân tâm, chăng biết, chăng hay, bèn 
khởi hoặc, tạo nghiệp, làm ra đủ thứ tội nghiệp ngu sI. Nếu 
bạn có thể phát tâm bổ đề, thì sẽ phá tan vô minh, phiền 
não liền chuyên thành bồ đề. Lúc đó, tâm được thanh tịnh. 
Ý thanh tịnh cũng là tâm bồ đề. Chúng ta thường thường 
nói: Trong tâm bạn đừng chấp trước, vì chấp trước tức là 
phiền não. Chăng có chấp trước, tức là bồ đề. Phải làm thế 
nào mới không có sự chấp trước ? Buông xả chẳng đặng, 
nhìn chăng xuyên thủng, đó đều là chấp trước. Một khi 
buông xả đặng, nhìn xuyên thủng, mà còn rất tự tại, như 
thế mới không có sự chấp trước, sẽ đắc được giải thoát. 
Chúng ta hiện tại biết tất cả pháp đều tuỳ tâm hiện, chẳng 
riêng gì tất cả pháp từ tâm hiện ra, mà tất cả sơn hà đại địa, 
nhà cửa phòng xá, hết thảy hữu tình thế gian, và khí thế 
gian, chẳng có một vật nào mà chăng phải là do tâm hiện 
ra. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài giác ngộ 
được tất cả nghiệp chướng như huyễển, nhưng Ngài vẫn 
phát tâm sám hối. Ngài nói: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 147 


“Thuở xưa tạo ra các nghiệp ác 
Đều do vô thuỷ tham sân sỉ 
Từ thân miệng ý mà sinh ra 
Tất cả con nay xin sám hồi". 
Lại nói: 
"Tội từ tâm khởi đem tâm sám 
Nếu tâm mắt thì tội cũng không". 
Nếu tâm chẳng chấp trước, thì tội gì cũng chăng có. 
Đáng tiếc phảm phu không thể nào làm cho tâm vong mắt, 
sẽ không thê nhìn xuyên thủng buông xả đặng, cho nên 
nghiệp chướng như bóng theo hình, chạy theo con người. 
"Tâm mất tội diệt hai đều không", tâm và tội đều vong mắt, 
thì còn có tội nghiệp tạo ra chăng ! Cho nên hai đều không, 
cả hai đều chăng có. "Đó mới gọi là thật sám hồi". Đây tức 
là "nghiệp như huyễn". Nghiệp báo giống như chữ "hình 
bóng", chăng phải nói người giông như "hình bóng”, mà là 
một thứ hình bóng mà thôi. Tất cả sự việc khởi hoặc, tạo 
nghiệp, thọ quả báo, giống như một thứ hình bóng. Cảnh 
giới đó là nói theo lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát đã ngộ 
các pháp thật tướng, trí huệ của Ngài đã đạt đến cảnh giới 
này. Nói theo phàm phu chúng ta, thì chắt chắn chăng có tư 
tưởng này. Về hai phương diện lý sự, chúng ta đều chẳng 
đạt đến trình độ thấu hiểu các pháp, đừng nói đến hết thảy 
tất cả hành vi biểu hiện, thiện ác thiện quả, cũng giống như 
ma thuật, biến hoá ra, chăng phải chân thật, là nhân duyên 
sinh ra. Đức Phật nói: 
"Pháp do nhân duyên sinh 
Ta nói tức là không 
Tên cũng là giả danh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 148 
Cũng gọi nghĩa trung đạo”. 


Nhân duyên sinh ra pháp nây, giống như một thứ đồ 
vật phát ra tiếng vang, tức chăng có hình, lại chẳng có 
tượng, chốc lát tan mất. Các hạnh của Bồ Tát tu cũng 
không thể xem nó quá chân thật, đồng dạng tất cả như 
huyễn, như bóng, như hoá, như vang, đừng chấp trước có 
chỗ đắc. Trong tâm cảnh tự tại chăng chấp trước đó, lâu 
dần thì sẽ sinh ra một thứ pháp nhãn (mắt pháp) thanh tịnh, 
chăng chấp trước, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, tức là tên 
khác của trí huệ thanh tịnh. Nó có thể chiếu rõ thật tướng 
của tất cả các pháp, nó có thể thấy được hết thảy tất cả, đều 
không cần phải giả tạo tác, vì tất cả hết thảy, nó vốn là như 
thế, cảnh giới tận cùng hư không khắp pháp giới cũng như 
vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh thường vắng lặng. Pháp tánh 
vốn là một, chăng khác biệt, chăng hai, cho nên nói pháp 
môn không hai. Bồ Tát thông đạt đạo lý thật tướng, chứng 
được lý thê. Lại đầy đủ tất cả hạnh môn, lục độ vạn hạnh tu 
hành của Bồ Tát. Công đức viên mãn, đối với tất cả pháp 
hữu vi trên thế gian, đều chẳng có sự chấp trước. 

Các vị thiện sĩ ! Bạn không ngại hãy nghĩ xem, nếu 
bạn có thê đối với tất cả tướng đều chăng chấp trước, thì 
còn có phiền não gì chớ ! Không chấp tướng, buông xả 
đặng, tức là không chấp trước, việc gì cũng không thể dẫn 
khởi bạn phiền não. Bạn thường ở trong cảnh giới tự tại tự 
như, tự mình mát mẻ an vui, thì kẻ khác sẽ thấy được, cũng 
hoan hỉ gần gũi bạn. Những người nhiều phiền não, suốt 
ngày ở trong thành sâu muộn, thì việc gì cũng trách oán 
người, là vì họ nhìn chắng phá được tất cả tướng, tất cả đều 
xem quá chân thật, chấp trước thấy cái ta, nhận giặc làm 
con, nhiễm khổ làm vui, chăng nhận thức được tất cả trên 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 149 


thế gian đều là hư vọng. Bồ Tát Ngài đã phá trừ được tất cả 
sự chấp trước, cho nên khéo hay tu hành. Nếu phàm phu có 
thể phá trừ được chấp cái ta, thì sẽ đồng với Bồ Tát, tu 
hành đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát tu hành, thì Ngài tu pháp 
thanh tịnh, siêng tu chẳng giải đãi, quyết chăng lãng phí 
thời gian, tu tu ngừng ngừng, thì sẽ quên đi việc tu hạnh 
lành. Ngài xả lìa tất cả sự chấp trước, cho nên Ngài thường 
trụ ở trong hạnh môn không chấp, không nương tựa. 

Bồ Tát suy gẫm khéo léo như vậy, chăng có mê 
hoặc, chẳng trái với các pháp, chẳng hoại nghiệp nhân. 
Thấy rõ chân thật, khéo léo hồi hướng, biết pháp tự tánh. 
Dùng sức phương tiện, thành tựu nghiệp báo, đến được bờ 
kia. Trí huệ quán sát tất cả các pháp, được thần thông trí 
huệ. Các nghiệp căn lành không làm mà làm, tuỳ tâm tự 
tạ1. 

Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện khéo léo của Ngài 
như vậy, để suy gầm pháp thâm sâu vô thượng của chư 
Phật nói, thấu rõ các pháp thật tướng, mọi việc đều thông 
đạt vô ngại. Ngài đối Với mọi việc gì cũng chăng có nghi 
hoặc. Phàm là xử sự tiếp vật, trong tâm của Ngài, giông 
như một tâm gương, chiếu rõ tất cả cảnh giới, do đó: 


"Việc đến thì sáng, 
Việc đi thì tịnh". 
Tắm gướng nó cũng: 
"Vật đến thì ứng, 
Vật đi thì không". 
Bồ Tát chăng mê hoặc về sự lý, cũng chẳng trái 
ngược với tât cả các pháp thật tướng. Ngữ mặc động tĩnh, 
cũng chăng bị nhân của nghiệp phá hoại. Nghiệp vân là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 150 


nghiệp, nhân vẫn là nhân, đó là do Bồ Tát đã thấy rõ đạo lý 
chân thật. Đồng thời Ngài cũng biết vận dụng trí huệ như 
thế nào, khéo léo hồi hướng tất cả những căn lành tu hành. 
Bồ Tát minh bạch tự tánh của các pháp, là thanh tịnh, vắng 
lặng, là cảm mà toại thông. Tất cả nhân duyên nghiệp báo, 
nương trí huệ sinh ra sức phương tiện, khéo léo vận dụng, 
mới thành tựu nghiệp báo, mới có thể đạt đến giai đoạn 
viên mãn rốt ráo, tức là đạt đến Niết Bàn bờ kia. Suy gẫm 
quán sát các pháp, chẳng phải dùng ý thức của phàm phu, 
có thể thấu rõ được thật tướng các pháp. Mà là phải dùng 
sức trí huệ không chấp, không nương, để quán sát tất cả các 
pháp. Cho nên hoạch được thần thông trí huệ. Căn lành của 
tất cả nghiệp thiện, đừng trước ý tạo tác; tóm lại, tức là 
chăng có mục đích, chẳng có xí đồ mà làm, thì tự nhiên tu 
hành pháp môn này. Bồ Tát Ngài tuỳ tâm tự tại tu hành, 
đắc được cảnh giới tự tại như ý. 


Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi 
hướng như vậy. Vì muốn độ thoát tất cả 
chúng sinh, chắng dứt giống Phật, vĩnh 
viễn lìa khỏi ma nghiệp. Thấy nhất thiết trí 
chăng có bờ mé, tin ưa không bỏ. Lìa cảnh 
giới thế gian, dứt các tạp nhiễm. Cũng 
nguyện chúng sinh đắc được trí huệ thanh 
tịnh, vào phương tiện sâu xa. Ra khỏi pháp 
sinh tử, được căn lành của Phật. Vĩnh viễn 
đoạn trừ tất cả các sự nghiệp ma. Dùng ấn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 151 


bình đẳng, ấn khắp các nghiệp, phát tâm 
hướng về nhât thiệt chúng trí, thành tựu 
tât cả pháp xuât thê gian. 


Đại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập lục độ 
vạn hạnh, như Kinh văn đã nói ở trước, dùng đủ thứ pháp 
môn phương tiện, khéo léo hồi hướng như vây: Hồi hướng 
cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng nơi thật tế. 
Tại sao Bồ Tát phải hồi hướng như vậy ? Là vì Ngài muốn 
độ thoát tất cả chúng sinh, là hy vọng chúng sinh phát tâm 
bồ đề, hành Bồ Tát đạo, chứ chăng phải vì mình có lợi ích 
gì. Hơn nữa cũng là vì không dứt hạt giống Phật, hy vọng 
mỌI người có thể thành Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự ràng 
buộc ma nghiệp thiên ma ngoại đạo. Thấy được bản thê trí 
huệ, tức là chứng được trí huệ chân thật, bản thể trí huệ thì 
rộng lớn chẳng có bờ mé, bạn phải tin sâu chăng nghỉ có trí 
huệ thắng diệu như vậy, thì có thê ưa thích hưởng dùng thứ 
trí huệ đó, đạt được cảnh giới sự sự vô ngại, không thể 
khinh về phóng bỏ lại xả lìa năm dục dụ hoặc của thế gian 
và đoạn tuyệt cảnh giới sáu căn sáu trần, chăng có đủ thứ 
thế pháp nhiễm ô, thành tựu tất cả pháp trắng thanh lương. 

Bồ Tát tự mình đắc được trí huệ thanh tịnh như vậy, 
đây chăng phải là bốn hoài tu hành của Ngài, Ngài lại 
nguyện ý tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ thanh 
tịnh đó. Bồ Tát đi đứng năm ngồi, ở trong tự tâm của Ngài, 
chưa từng có thời khắc nào xả bỏ chúng sinh, tuỳ thời đều 
cùng ở với tất cả chúng sinh, cho nên nói "vào sâu phương 
tiện". Bồ Tát vào phương tiện sâu xa rộng lớn, nhậm vận tự 
như. Dùng pháp phương tiện này, tự mình đã thoát khỏi ba 
cõi, cũng khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Pháp ra 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 152 


khỏi sinh tử, tức là vượt qua lưới ái tình của chúng sinh, 
vượt qua lưới ngu s1 của chúng sinh, vượt qua lưới vô minh 
của chúng sinh, vượt qua lưới lớn sinh tử của chúng sinh. 
Đó gọi là pháp ra khỏi sinh tử. Phải thực hành như thế nảo, 
mới có thể ra khỏi sinh tử, chứng được bồ đề ? Chỉ có một 
phương pháp, đó là phải phá trừ vô minh, phá trừ phiền 
não. Vô minh phiền não là gốc rễ của sinh tử, gốc rễ này 
tức là ái dục. Đoạn diệt được ái dục rồi, thì thân tâm tự 
nhiên sẽ đắc được thanh tịnh. Mọi sự đều không thê động 
tâm, đối với thất tình không thê động niệm, bất cứ cảnh 
giới gì, cũng không thể lay động bạn được. Đến được cảnh 
giới nầy, gọi là "Tám gió thôi không lay". Lúc đó, sẽ vượt 
qua khỏi cửa ải lớn của sinh tử, đắc được căn lành của 
Phật, sẽ có thể thành tựu quả vị Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt 
tất cả sự nghiệp của các ma, và không còn làm bạn với ma 
nữa. 

Các vị ! Chúng ma sống ở trong thế gian này, đa số 
mọi người đều làm quyến thuộc của ma, những hành động 
việc làm, đều là việc ma. Đủ thứ việc ma, tức là nghiệp ma, 
bện vào với nhau thành một tắm lưới lớn, trói chặt chúng ta 
ở trong đó, trôi nổi ở trong sáu nẻo, mà không tự giác. Ma 
nghiệp đều do một niệm vọng tưởng. Như bạn có một niệm 
chân tâm, thì sẽ thành đạo quả bồ đề. Như nay chúng ta đã 
quy y Tam Bảo, đã xuất gia rồi, thì đã vượt qua lưới ma 
nghiệp, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả sự nghiệp của các ma. Giả 
như bạn không thể vượt qua ba cõi, vẫn lưu chuyên ở trong 
trời người, thì đó vẫn chưa tránh khỏi làm quyến thuộc của 
ma vương, tới lui với nhau, dứt chăng được sự nghiệp ma. 
Nếu đã đoạn tuyệt các sự nghiệp ma, thì sẽ đắc được đại trí 
bình đẳng, thông đạt các pháp bình đẳng không hai. Dùng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 153 


bảo ấn đại trí bình đăng này, ấn chứng tất cả nghiệp, khắp 
ấn chứng đủ thứ nghiệp thiện đã tạo ra. 

Phát tâm, tức là phát tâm đại bồ đề. Hướng về, tức là 
muốn người tu hành, y giáo phụng hành, cước đạp thật địa 
mà thực hành, mới hướng vào được nhất thiết chủng trí. 
Nếu bạn biết mà chắng thực hành, thì không thể hướng vào 
được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí, hay chiếu rõ 
vô minh, chiếu phá vô minh. Vô minh đến thì hiện tượng gì 
? Phàm là người quan niệm nặng về cái ta của mình, thấy 
cái ta thâm sâu, có chuyện gì phật ý, thì trong tâm chẳng 
vui vẻ, oán nộ người, khắp thân máu nóng đẳng đăng, nổi 
nóng giận, tâm đầy phiền não, đó tức là vô minh phát động 
công hiệu ở trong thân tâm của bạn, giống như là lửa dữ, 
thiêu huỷ hết rừng công đức. Lúc đó chỉ có dùng công phu 
tu hành, dùng trí huệ kiếm báu, mới có thê chém được quân 
vô minh, tiêu diệt lửa đữ phiền não. 

Các vị có thể đã từng thấy trong tay của Bồ Tát Văn 
Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm báu, đó là kiếm trí huệ, tượng 
trưng cho dùng kiếm trí huệ chém quân vô minh. Chém trừ 
quân vô minh rồi, thì hướng về nhất thiết chủng trí, sau đó 
mới có thể thành tựu tất cả pháp xuất thế _Đian. Bằng 
không, thì quần vô minh sẽ vĩnh viên xâm chiếm thân tâm 
của bạn, chăng có an vui, chỉ có phiền não, đừng nói đến 
đắc được pháp thanh lương xuất thể gian. 

Ví như tôi từng nói qua người đều là quyến thuộc 
của ma vương, tôi nghĩ có người nhất. định phản đối lối nói 
nầy của tôi. Mọi người có thể suy gẫm kỹ càng thử xem, 
nếu hiện tại bạn nghĩ đi lạy Phật, hoặc ngừng một chút, 
trong tâm bèn sinh ra một ý niệm khác: "Hãy khoang đã ! 
Hiện tại không đi lạy Phật. Hoặc nghĩ tụng Kinh, trong tâm 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 154 


lại chuyển tâm niệm, ý nghĩa không tốt, sợ người nói giả 
dụng công. Lại nghĩ ngồi thiền, tu tập chánh định, hốt 
nhiên lại khởi một niệm, tu hành cứu kính có gì tốt ? Bạn 
thấy những người xuất gia ở Chùa Kim Sơn, ngày chỉ ăn 
một bữa, tôi ngủ ngồi, tinh tấn như thế, cũng chắng thấy có 
ai thành Phật ?" Những hiện tượng như thế, rất nhiều người 
đã từng kinh nghiệm qua. Hiện tượng như thế tức là ma. 
Ma thì thường thường nói đạo lý với bạn, dùng chủ nghĩa 
thuyết phục để chuyên lùi tâm bạn, dùng những thủ đoạn 
mềm cứng, dạy bạn đừng chịu thiệt thòi, mà chuyên môn 
chiếm tiện nghi của người khác. Kêu bạn hưởng thụ cho 
nhiều, đừng chịu khổ, đó đều là pháp ma dẫn dụ người. Khi 
bạn thật chiếu theo lời của nó nói đi làm, thì đó gọi là làm 
việc ma, tạo nghiệp ma, đoạ lạc thọ khổ, thì nó vui mừng 
vỗ tay cười ha ha ! Đó tức là kết quả làm quyên thuộc của 
ma vương. Các bạn đã từng thể nghiệm được, trong tâm 
thường thường giống như có hai người đang ở đó tranh 
luận ? 

- Một người nói: "Bạn xuất gia đi ! Tu hành biện đạo 
mới là con đường chân chánh của đời người”. 

- Một kẻ khác liền nói: "Có tiền có thế lực, kết hôn 
sinh con, mới là hạnh phúc của đời người, tốt hơn so với 
xuất gia tu đạo". 

Đó tức là một vị Phật, một con ma, ở trong tâm niệm 
của bạn tranh luận với nhau. Còn có, giống như người giàu 
có, vốn muốn làm nhiều một chút công đức bố thí, nhưng 
có một ý niệm nói: "Ngươi thật là ngu, đem tiền đi bố thí, 
mình muốn ăn ngon một chút cũng chẳng có tiền, muốn 
mặc đẹp một chút tiên cũng chẳng đủ, tại sao không để lại 
nhiều thêm chút tiền, mua một căn nhà tốt, mua một chiếc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 155 


xe mới, cả nhà đều được thoải mái, chẳng phải là tốt hơn 
chăng ? không cần bố thí làm gì". Đó đều là ma đang tác 
quái, chăng để cho bạn tỉnh tấn tu đạo, hy vọng bạn lười 
biếng chắng tỉnh tấn, thì vĩnh viễn làm quyên thuộc của 
ma. Hiện tượng nầy ân tàng thâm sâu ở trong tâm, mà tâm 
lý của một số người, lại hướng về vật dục ích kỷ nhiều hơn, 
cho nên chăng dễ gì cảm giác được nó là điên đảo. Cái tâm 
nầy, tức là một trường chiến tranh lý dục. Lý, tức là chân 
lý; dục, tức là ái dục. Khi tư tưởng của bạn hướng tới chân 
lý, thì ái dục giống như một đám mây đen, lập tức che lấp 
ánh sáng chân lý của bạn. Lý dục sẽ giao chiến ở trong nội 
tâm của con người, tạo thành mâu thuẫn, làm cho tâm con 
người đứng ngôi không yên, tinh thần hoảng hốt, điên đảo 
phát cuồng, cho nên nói tâm này tức là "chiến trường của 
lý dục". Tâm nầy còn là một "nơi giao hệ âm dương". Âm, 
là đêm tối, tức là ma. Dương, là ảnh sáng, tức là Phật. Xuất 
gia tu đạo vốn là con đường tốt nhất, là việc vô thượng 
nhất, nhưng bao nhiêu người đều bị thân tình kiềm chế, 
không thể nào thực hiện được, đến lúc thật đã buông xả hết 
tất cả, thì chẳng phải tuôi già đến, thì cũng đã sắp chết ! 
Tuy nhiên như thế, cũng chỉ là một niệm khác nhau, 
một niệm thiện tức là Phật, một niệm ác tức là ma, nói 
người là quyến thuộc của ma vương, sao lại không thê nói 
người là quyến thuộc của Phật, bạn lữ của Bồ Tát ? Chỉ cần 
trong tâm của bạn thường niệm thiện, tích tụ đủ thứ căn 
lành công đức, thì thường ở một chỗ với Phật Bồ Tát. Đạo 
lý nầy rất hiển rõ, nhưng nhiều người không để ý đến. 
Chúng ta có thể thường tự cảnh sách tỉ mỉ, gần gũi nhiều 
với thiện tri thức và nghe pháp, xử thế tiếp vật, chăng trái 
với chân lý chánh đạo, trong niệm niệm không quên chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 156 


sinh, thì tự nhiên vĩnh viễn đoạn trừ các ma nghiệp, thành 
tựu tất cả pháp xuất thế gian. 


Phật tử ! Đó là hồi hướng bất hoại thứ 
hai của đại Bồ Tát. Khi đại Bồ Tát trụ ở 
hồi hướng nây, thì thấy được tất cả vô số 
chư Phật. Thành tựu vô lượng diệu pháp 
thanh tịnh. Khắp các chúng sinh được tâm 
bình đắng. Nơi tất cả pháp chẳng có nghỉ 
hoặc. Được thân lực tất cả chư Phật gia hộ, 
hàng phục các ma, vĩnh viễn lìa khỏi 
nghiệp ma. Thành tựu sinh quý, mãn tầm 
bồ đề. Được trí vô ngại, chắng do người 
khác mà hiểu được. Khéo hay khai xiến 
nghĩa tất cả các pháp. Hay tuỳ theo sức 
tưởng, vào tất cả cõi. Chiếu khắp chúng 
sinh, đều khiến cho thanh tịnh. Đại Bồ Tát 
dùng sức hồi hướng bất hoại nầy, nhiếp các 
căn lành, hồi hướng như vậy. 

Tại sao tôi phải giảng về việc ma, nghiệp ma vả con 
người là quyến thuộc của ma ? Vì hiện tại tôi đang giảng 
về hồi hướng bất hoại. Hồi hướng bắt hoại là căn lành bất 
hoại, song phải hoại tất cả ma vương và quyến thuộc của 


chúng. Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Những gì vừa nói ở trên là hôi hướng bât hoại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 157 


tín tâm, bất hoại căn lành thứ hai của đại Bồ Tát hành lục 
độ vạn hạnh tu tập. Đại Bồ Tát, khi Ngài tu hành pháp môn 
hồi hướng này, thì thân tâm của Ngài đều an trụ vào hồi 
hướng. Ngài chuyên tâm siêng tu căn lành, tích tụ căn lành, 
cho nên thường thấy được mười phương ba đời vô số vô 
lượng các Đức Phật. 

Đối với vô lượng diệu pháp thanh tịnh của chư Phật 
nói, đều thông đạt được, đều tu hành viên mãn thành tựu. 
Đối với chúng sinh dùng tâm từ bi, dùng sự đối đãi bình 
đăng, chăng có tâm phân biệt, chăng có tâm thương ghét, 
chăng có thành kiến thân sơ, gọi là đồng thể đại bị, vô 
duyên đại từ. Thiện ác tốt xấu, nam nữ già trẻ, đều xem 
như nhau. Đối với nhân duyên nghiệp quả, tất cả pháp sắc, 
pháp tâm, pháp không tương ưng, pháp hữu vị, pháp vô vi 
.v.v...Ngài đã chẳng còn nghi hoặc, vì Ngài đã đắc được 
tin bất hoại, cho nên tin mà không nghi. Do đó cho nên 
Ngài đắc được sức thần thông của mười phương chư Phật, 
luôn luôn gia bị hộ trì. Đối với các ma ngoại đạo, Ngài vốn 
đã tự mình tu trì định lực, hồi hướng công đức lợi ích, và 
nương oal lực của chư Phật, hàng phục được các ma ngoại 
đạo, vĩnh viễn lìa khỏi việc ma nghiệp ma, thành tựu sinh 
quý trụ. Sinh vào nhà Pháp Vương, viên mãn đầy đủ đạo 
nghiệp bồ đề, đắc được đại trí huệ viên dung vô ngại. Tất 
cả hết thảy, đều tự mình minh bạch thấu hiểu, không thầy 
mà tự thông, vì Bồ Tát đã đắc được trí huệ vô ngại. Nếu 
không thì làm sao tự hiểu hết tất cả, không cần ai dạy ? Có 
những người biết một hiểu nửa, được sự hiểu biết ngoài da 
ngoài lông, thì đã tự mãn, kiêu ngạo cống cao, tự cho rằng 
mình cái gì cũng hiểu, không cần theo một vị thiện tri thức 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 158 


nảo, cũng chăng gần gũi ai, ta là tổ sư trời sinh, tự mình 
thành tựu Phật Bồ Tát. 

Trước kia, có người Mỹ đến Chùa, tự nói là đã khai 
ngộ, và giống như Lục Tổ ở Trung Quốc. Do đó tôi nói: 
"Vậy thì tốt ! Lục Tổ đã viên tịch, người khác còn muốn 
trộm cái đầu của Ngài để cúng dường, hiện tại ông là tổ sư 
sông, tôi mượn cái đầu của ông để cúng dường chăng phải 
là tốt hơn chăng ?" Ông ta nghe nói muốn mượn cái đầu 
của ông ta cúng dường, bèn sợ hãi đứng dậy bỏ chạy. Vọng 
tưởng của kẻ cuông như thế, trên thế giới nầy có không 
biết là bao nhiêu, thật là đáng thương xót ! 

Chắng do người khác dạy mà tự hiểu được, là phải 
chứng được trí vô ngại. Chăng tu hành đến trình độ nào đó, 
chăng chứng được trí vô ngại, mà cứ nói mình là ông trời, 
chúa trời, đó lại có ích gì ! Chỉ lạc vào danh hiệu điên 
cuồng mà thôi. Hành giả đắc được trí vô ngại, dù Ngài 
không biết chữ, không xem quyên Kinh, cũng giảng Kinh 
được. Có vấn đề quan hệ đến Phật pháp, Ngài đều giải đáp 
như nước chảy, khiến cho người mãn nguyện. Dù chưa 
từng học qua ngôn ngữ văn tự khác, Ngài cũng nghe được 
nói được, đây mới gọi là không do kẻ khác dạy mà hiểu 
được. 

Năm trước có một người Gia Nã Đại, đến Chùa Kim 
Sơn. Ông ta muốn tôi ấn chứng cho ông ta, ông ta là Ban 
Thiền Lạt Ma. Lúc đó, ông ta cũng chăng biết Ban Thiền 
còn sống hay đã chết, nhưng ông ta chiêu hoán như thế, đi 
khắp nơi nói với mọi người mình là Ban Thiền Phật sống. 
Mà vẫn có người tin ông ta, phụ hoà ông ta, lâu dần thì 
cảm thấy chính ô ông ta cũng có những sự mê hoặc, cho nên 
đặc biệt chạy đến cầu tôi ấn chứng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 159 


- Tôi nói: "Tốt ! Ban Thiền là người Tây Tạng. Nếu 
ông không học tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, mà có thê 
thông đạt được tiếng Tây Tạng, văn Tây Tạng, thì tôi sẽ vì 
ông ân chứng”. 

Ông ta nghe tôi nói như thế, thì cũng không giám ở 
lại lâu, sau đó bèn bỏ đi, về sau cũng chăng nghe thấy vị 
Phật sống đó ở đầu. Ban Thiền Lạt Ma là người Tây Tạng 
cử làm Phật sông, trong giáo lý của họ có truyền thuyết 
chuyền thế, thế hệ đều dùng quy định này. Khi một đời 
Phật sống viên tịch, thì họ lưu lại một vật làm tin nhất định. 
Đến lúc sẽ đi tìm Phật sống tái sinh như thế nảo, ngoại giáo 
không thể biết được bí mật. Đó có chuyện đơn giản như 
thế, tuỳ tiện có thể tự xưng là Phật sống, mạo xưng là Ban 
Thiền Lạt Ma, hà huống phỏng tìm đức bé chẳng phải 
thành người. 

Trên thế gian này, những người đặc biệt lạ lùng, mở 
mắt đều thấy. Tôi đến nước Mỹ rôi, đã gặp qua rất nhiều 
lần. Giả thiết có thể khai xiêng chánh nghĩa tất cả các pháp, 
đối với Phật pháp quyết đầy đủ mắt sáng, làm người khí 
chất, nơi nơi hiển được khai lãng khoát đạt, bình dị gần gũi 
người, đối với mọi người bình đăng từ bi, không kể ngày 
tháng, luôn thường như thế, có biểu hiện như vậy, mới có 
thể cho rằng người khai ngộ. Ngược lại, tự cho là thế, mà 
tất cả sự biểu hiện hành vi lại đều đi ngược lại, như thế thì 
khai ngộ gì 2 

Bồ Tát lại có thể tuỳ sức nghĩ tưởng, sức quán tưởng 
của mình, muốn đến mười phương cõi nước, ở đó hiện 
thân, hành Bồ Tát đạo, giáo hoá chúng sinh. Khắp chiếu cứ 
chúng sinh, khiến cho họ lìa hoàn cảnh nhiễm ô, đắc được 
nhất thiết trí huệ thanh tịnh. Đại Bồ Tát, dùng sức lực nầy 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 160 


tu pháp môn hồi hướng bất hoại, nhiếp thọ hết thảy căn 
lành của mình, cũng nhiếp thọ căn lành của tất cả chúng 
sinh, dùng những căn lành này, hồi hướng như ở trên đã 
nói, mà hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi 
hướng về thật tế. 


Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thân lực của đức Phật, quán sát 
mười phương, liên nói kệ răng. 


Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng, nương đại oai thần 
lực của mười phương chư Phật, Phật Thích Ca Mâu NI, và 
Phật Tỳ Lô Giá Na, quán sát khắp nhân duyên của tất cả 
chúng sinh trong mười phương, và đại chúng pháp hội, 
dùng phương thức kệ tụng, tường thuật lại Kinh trường 
hàng ở trên, khiến cho tất cả chúng sinh dễ dàng minh 
bạch. 


Bồ Tát đã được ý bất hoại 

Tu hành tất cả các nghiệp thiện 
Cho nên hay khiến Phật hoan hỉ 
Bậc trí dùng đây mà hồi hướng. 


Bồ Tát, là chỉ vị Bồ Tát đó tu hành hồi hướng bất 
hoại. Vị Bồ Tát đó "đã" được. Chữ "đã" của "đã" được, 
trong chữ Trung Quốc có ba chữ gần giống nhau. Như chữ 
"kỷ, đĩ, ty", ba chữ nầy có rất ít sự khác nhau, nhưng ý 
nghĩa khác nhau rất lớn. 

Thứ nhất là chữ "kỷ", ý nghĩa chữ kỷ là chính mình, 
và còn là vị thứ sáu trong thiên can (giáp, ất, bính, đỉnh, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 lóI 


mậu, "kỷ", canh, tân, nhâm, quý). Thiên cang là trời xưa 
Trung Quốc dùng chữ để tính thời, phối hợp với mười hai 
địa chi (tý, sửu, dần, mẹo, thìn, "ty", ngọ, mùi, thân, dậu, 
tuất, hợï), dùng tính niên hiệu. 

Thứ hai là chữ "đĩ", tức là "đã" đắc được, ý nghĩa đã 
quá khứ. 

Thứ ba là chữ "ty", ở trước giờ ngọ từ chín giờ đến 
mười một giờ, thì gọi là "giờ ty”, là vị thứ sáu của địa chi. 

Câu kệ này là nói Bồ Tát đã được, nói Ngài đã đắc 
được trí huệ bất hoại. Ỹ nghĩa bất hoại, một là căn lành hồi 
hướng đều thông sự sự vô ngại. Hai là không thể bị thiên 
ma ngoại đạo phá hoại. Bồ Tát đã đắc được trí huệ này. 
"Tu hành tất cả các nghiệp thiện”, cầu nầy là giải thích câu 
kệ thứ nhất. Câu kệ thứ nhất là gia của sự tu hồi hướng bất 
hoại, câu kệ nầy là nhân. Do tu hành tất cả các nghiệp 
thiện, cho nên đắc được trí huệ bất hoại. Nếu chăng tu các 
nghiệp thiện, thì chẳng đắc được trí huệ này. Bồ Tát thành 
ựu "ý bất hoại", thật tại là quan hệ tu các nghiệp thiện 
công đức. Chữ "cho nên" của câu "Cho nên hay khiến Phật 
hoan hỉ", là nương câu kệ ở trước, nói: Tức là do nguyên 
nhân đó, cho nên Bồ Tát có thể khiến cho mười phương ba 
đời chư Phật, sinh tâm đại hoan hi, chư Phật hoan hi, Bồ 
Tát hoan hỉ, đều đại hoan hi. Nếu bạn, tôi, và họ ai nấy đều 
phát tâm tu hồi hướng bất hoại, làm các nghiệp thiện, đắc 
được ý bất hoại, thì mười phương chư Phật cũng đều hoan 
hỉ như nhau. Bậc trí, tức là người có trí huệ. Ngài dùng 
nghiệp thiện căn lành bất hoại thành tựu trí huệ bắt hoại, đê 
hôi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về bồ đề, hồi hướng 
về thật tế. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 162 


Cúng dường vô lượng vô biên Phật 
Bồ thí trì giới phục các căn 

Vì muốn lợi ích các chúng sinh 
Khắp khiến tất cả đều thanh tịnh. 


Vị Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, nghiệp thiện của 
Ngài tu, là từ sự cúng dường vô lượng vô biên các Đức 
Phật, trông các căn lành ở trước Tam Bảo. Ngài lại đối với 
chúng sinh rộng hành bó, thí, gọi là nội tài: Đầu, mắt, tuỷ, 
não, da, thịt, gần, cốt, nếu có chúng sinh hướng về Ngài 
cầu xin, thì Ngài chắng có gì mà không bố thí được. Ngoại 
tài: Đất nước, vợ con, bảy báu, phàm là vật ngoài thân, 
Ngài đều đem bố thí. Còn có pháp thí: Pháp thí tức là giáo 
hoá chúng sinh, vì chúng sinh tuyên dương Phật pháp, 
giảng giải nghĩa của pháp, dẫn dắt chúng sinh quy y vào 
cửa Phật, khiến cho họ hành bát chánh đạo, khiến khắp 
chúng sinh thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. Vô uý thí: 
Như có chúng sinh lo lắng hoạn nạn, gặp lúc nguy hiểm 
khiếp sợ, thì Bồ Tát chẳng tiếc hy sinh chính mình, về mặt 
tinh thần, về hành vi thật tế, đều ban cho chúng sinh cảm 
giác an toàn, khiến cho họ như được một người nương tựa 
bảo hộ. 

Bồ Tát lại nghiêm trì giới thanh tịnh, giới là ngừa ác 
phòng quấy. Giới luật phân làm nhiều thứ, người tại gia thì 
thọ năm giới: Giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống 
rượu. Thọ giới rồi, thì có thần giới bảo hộ, mỗi một ĐIỚI CÓ 
năm vị thần giới, nếu bạn phạm một giới, thì bớt đi năm vị 
thần giới. Nếu trong nội tâm, và hành vi bên ngoài đều giữ 
gìn giới thanh tịnh, thì những vị thần giới đó vĩnh viễn bảo 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 163 


hộ bạn, cho nên chúng ta giữ giới phải thanh tịnh như trăng 
rằm, giống như trăng tròn ngày răm, tròn đầy không 
khuyết. Bồ thí, trì giới đều làm được, quan trọng nhất là 
phải "phục các căn", mới có thể thành tựu vô thượng đạo. 
Phục các căn, căn là chỉ sáu căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý. Phải điều phục sáu căn, khiến cho nó không 
tán loạn. Như mắt hoan hỉ sắc đẹp, bạn phải khiến cho nó 
đừng thọ sắc trần lay chuyên, thì đó tức là điều phục căn 
mắt. Tai thích nghe tiếng hay, thì khiến cho nó đừng thọ 
thanh trần lay chuyển, đó tức là điều phục căn tai. Mũi 
chăng bị hương trần chuyên, lưỡi chăng bị vị trần chuyền, 
thân chẳng bị xúc trần chuyển, ý chăng bị pháp trần 
chuyên, thì đó là điều phục các căn. Bồ Tát nhẫn nại khổ 
cực tu khô hạnh, Ngài chẳng phải vì mình, mà là vì muốn 
lợi ích các chúng sinh, hy vọng khiến cho chúng sinh đều 
đắc được trí huệ thanh tịnh, khôi phục nguồn sốc thanh 
tịnh, tánh diệu chân như. 


Tất cả các hương hoa thượng diệu 
Vô lượng y phục tốt khác nhau 
Lọng báu cùng với đồ trang nghiêm 
Cúng dường tất cả các Như Lai. 


Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến mười phương chư 
Phật, thức ăn, đồ dùng, trang sức đạo tràng, chăng có một 
phẩm vật nào chẳng phải là thượng hạng. Ví như cúng 
dường hương hoa, thì nhất định phải lựa hoa danh quý, ít 
có, đẹp đẽ tươi tốt, hương thơm thanh u. Y phục thì vô 
lượng vô số loại, đều là phẩm chất thượng hạng. Bồ Tát 
cúng dường ngoài hương hoa y phục, còn cúng dường lọng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 164 


báu, lọng hoa, man lọng .v.v... Cùng với các phẩm vật 
nghiêm sức trân báu trang nghiêm đạo tràng. Bô Tát đem 
những phâm vật ở trên cúng dường mười phương ba đời tât 
cả chư Phật. 

Cúng dường các đức Phật như vậy 

Vô lượng vô sô kiêp khó nghĩ 

Cung kính tôn trọng thường hoan hỉ 

Chưa từng một niệm sinh nhàm mỗi. 

Bồ Tát cúng dường mười phương ba đời chư Phật 
như ở trên đã nói, chăng phải vui mới cúng dường, còn 
chăng vui thì thôi. Bô Tát vôn ngày nào cũng như thê, năm 
nào cũng cúng dường như vậy. Trải qua vô lượng vô biên 
đại kiêp, Ngài cũng chưa từng sinh ra một tâm niệm mệt 
mỏi nhàm chán. 

Chuyên tâm tưởng niệm các đức Phật 

Đèn sáng lớn tât cả thê gian 

Mười phương hệt thảy các Như Lai 

Đâu chăng hiện trước như mắt thầy. 

Vị Bộ Tát nầy tu pháp môn hôi hướng bất hoại, luôn 
luôn chuyên tâm suy gâm ngoài các pháp, đó là quán tưởng 
nghĩ niệm đến mười phương chư Phật. Vì mười phương 
chư Phật chiếu sáng tắt cả thế gian, khiến cho tất cả thế 


gian đều sáng lạng, giống như ngọn đèn lớn sáng. Bồ Tát 
tu hành đạt đến cảnh giới nầy, không động nơi thân, mười 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 165 


phương ba đời chư Phật, tuỳ thời đều có thê hiện ra ở trước 
Ngài, chẳng khác gì thấy ở trước mắt. 


Vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn 
Bồ thí đủ thứ tâm chẳng nhàm 
Ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp 
Tu các pháp lành đều như vậy. 


Bồ Tát ở trong vô lượng đại kiếp không thể nghĩ 
bàn, Ngài tu bố thí đủ thứ chẳng có gián đoạn. Bất cứ là 
nội tài, ngoại tài, pháp thí, vô uý thí, Ngài chưa từng sinh 
tâm bỏn sẻn và nhàm chán. Ngài đều bố thí cho người, 
tuyệt đối chăng nghĩ đến người khác bố thí cho Ngài, hoặc 
hy vọng đắc được báo ân như thế nào. Chúng ta người xuất 
gia tiếp thọ người khác bố thí cho mình, thì mình cũng nên 
bồ thí cho người ít nhiều. Người xuất gia ngàn vạn đừng 
tham đồ lợi dưỡng, phải học tính thần bố thí khó xả mà xả 
được của Bồ Tát, dù bố thí nhiều, cũng đừng có tư tưởng là 
đủ. Đừng học lòng tham của quỷ ma, muôn người khác bố 
thí càng nhiều càng tốt. Bồ Tát ở trong trắm ngàn ức kiếp 
thời gian, Ngài tu đủ thứ pháp lành, đều chẳng có nhàm đủ. 
Pháp lành là bao quát làm các việc lành, bố thí đương 
nhiên là một trong các pháp lành. 


Các Như Lai đó diệt độ rồi 

Cúng dường xá lợi chắng nhàm đủ 
Đều dùng đủ thứ diệu trang nghiêm 
Kiến lập chùa tháp không nghĩ bàn. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 ló6 


Bồ Tát cúng dường chư Phật, công đức viên mãn đầy 
đủ rồi, nhân duyên hành hoá đã mãn liền diệt độ, tức là vào 
Niết Bàn. Nhưng thành ý của Bồ Tát cúng dường chư Phật 
vẫn không thay đổi, cúng dường xá lợi của chư Phật cũng 
như Phật sống, chẳng có lúc nào nhàm đủ, vẫn như xưa, 
dùng đủ thứ phẩm vật tốt đẹp thượng hạng nhất, tôn trọng 
cung kính cúng dường và trang nghiêm tháp xá lợi của chư 
Phật. "Khó nghĩ bàn", là không thê tính được tài lực khốn 
khó, cũng không thể khảo lự sức lực của mình có đạt được 
mục đích hay không, chắng mảng tất cả, kiến lập chùa tháp 
là trách nhiệm của mình, lấy việc hoằng dường Phật pháp 
làm nghĩa vụ của mình. Cho nên nói kiến lập chùa tháp 
không nghĩ bàn. 


Tạo lập hình tối thắng vô đắng 

Tạng báu vàng tịnh làm trang nghiêm 
Cao lớn nguy nøa như núi chúa 

Số đó vô lượng trăm ngàn ức. 


Bồ Tát phát tâm kiến tạo chùa tháp, số lượng đó 
nhiều hình dạng thù thắng, chăng có chùa tháp nảo so sánh 
được với Ngài. Ngài dùng đủ thứ tạng báu, thuần vàng 
ròng có giá trị nhất, trang nghiêm tô điểm trong ngoài chùa 
tháp. Chùa tháp cao rộng nguy nga giống như núi chúa Tu 
Di. Chùa tháp như thế chăng phải chỉ có tạo một hai ngôi, 
mà là tạo vô lượng số trăm ngàn ức. Ngài thấy chỗ nào 
chăng có tháp, thì tạo một ngôi tháp, chỗ nào chẳng có 
chùa, thì lập một ngôi chùa. 


Tịnh tâm tôn trọng cúng dường rồi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 lớ7 


Lại sinh tâm hoan hỉ lợi ích” 
Kiệp không nghĩ bàn nơi thê gian 
Cứu hộ chúng sinh khiên giải thoát. 


Bồ Tát dùng tâm chí thành thanh tịnh, tôn trọng cúng 
dường chư Phật rồi, sau đó lại sinh tâm hoan hi, và tâm lợi 
ích chúng sinh. Bồ Tát trên cung kính chư Phật, dưới độ tất 
cả chúng sinh, trừ hai thứ tâm này ra, chăng có bất cứ tâm 
niệm nào khác, cho nên chiếm hết tâm tư của Ngài. Bồ Tát 
tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, trong kiếp số không thể 
nghĩ bàn, Ngài đều ở với chúng sinh tại thế gian nầy. 
Chẳng. phải Ngài tham hưởng vui năm dục của thế gian, mà 
là muốn cứu độ tất cả chúng sinh thọ khổ nạn, hy vọng 
những chúng sinh đó, đều thoát khỏi sự ràng buộc của khô 
đau, mà đắc được an lạc chân chánh tự do tự tại. Nhưng 
chúng sinh đối với khổ tâm của Bồ Tát đó, một chút cũng 
chăng biết, chắng minh bạch, chẳng thấu hiểu, chăng biết 
lấy ân báo đức, cho nên làm cho Bồ Tát khổ nhọc bôn ba ở 
trong sáu nẻo. Nhìn lại Bồ Tát chăng có tri âm đồng đạo, 
giống như chăng hoà hợp, nhưng tâm cứu hộ chúng sinh 
của Bồ Tát vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, vĩnh viên chăng 
thối chuyển. Có rất nhiều người nhận rằng làm Bồ Tát quá 
khổ cực, chẳng bằng quỷ còn tốt hơn một chút. Các bạn có 
thể suy nghĩ lại xem, cứu kính thì làm gì tốt ! 


Biết rõ chúng sinh đều vọng tưởng 
Nơi đó tất cả không phân biệt 
Mà khéo phân biệt căn chúng sinh 
Khắp vì quân sinh làm lợi ích. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 168 


Nếu bạn có tư tưởng làm quỷ tốt hơn làm Bồ Tát, đó 
tức là vọng tưởng ngu sĩ của chúng sinh. Làm Bồ Tát khiến 
cho chăng có ai thâu hiểu được, biết được về mình, Ngài 
vẫn muốn làm Bồ Tát. Còn làm quỷ, thì sẽ có rất nhiều 
người nhận thức được họ, lại có bao nhiêu quỷ biết mình 
đồng bạn, họ vẫn là quỷ. Bồ Tát minh bạch trên thế gian đủ 
thứ chúng sinh đều là vọng tưởng sinh ra. Ý thức của 
chúng sinh, tức là từ các vọng mà thành. Chúng sinh từ hư 
vọng mà sinh, lại từ hư vọng mà chết. Bạn thấy CÓ người, 
muôn học bác sĩ, thành chuyên gia, nỗ lực hết mình muốn 
thành công, đột nhiên lại chết đi. Những sở học lúc còn 
sống, tất cả những øì hiểu biết, chết rồi thì chắng còn nữa. 
Nếu được chuyền lại làm thân người, lại phải học lại từ 
đầu. Giống như một thanh sắt, bỏ vào trong lò lửa rèn 
luyện, luyện tới luyện lui, đang lúc luyện tốt thì lại chết đi. 
Đó tức là so sánh như chúng sinh ở trong vọng tưởng lăn 
xăn, mà vọng tưởng cuối cùng thì huyễn diệt. Tuy nhiên 
như thế, Bồ Tát đối với chúng sinh đều chẳng xả bỏ, Ngài 
minh bạch những chúng sinh đó, đều do vọng tưởng mà 
thành, cho nên Ngài đối với chúng sinh chẳng sinh tâm 
phân biệt. Mà Ngài còn biết căn tánh của chúng sinh rất rõ 
ràng, đối với căn tánh của chúng sinh, mà dùng đủ thứ 
phương pháp phương tiện khéo léo, để giáo hoá, tiếp dẫn 
họ. Người căn tánh đã thành thục, thì độ họ trước. Người 
cơ duyên chưa thành thục, thì đợi sẽ độ sau. Bồ Tát đối với 
chúng sinh chăng sinh tâm phân biệt thân sơ thương ghét, 
khắp vì những chúng sinh đó làm việc có ích cho họ. 


Bồ Tát tu tập các công đức 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 1ó9 


Rộng lớn tối ¡ thắng chẳng : ai bằng 
Thấu đạt thể tánh đều chẳng có 
Như vậy quyết định đều hồi hướng. 


Vị Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, Ngài đối với 
nghiệp thiện, chăng màng lớn nhỏ đều làm hết. Tích tụ 
công đức lớn nhỏ, lâu dần sẽ vô lượng vô số, rộng lớn thù 
thắng, chăng có Bồ Tát nào có thể so sánh với Ngài. Bồ Tát 
thấu rõ thông đạt hết thảy tất cả, đều là hư vọng, chẳng có 
thê tánh, đều là không. Tuy nhiên như vậy, Ngài vân quyết 
định đem căn lành công đức tu tập, hồi hướng hết cho pháp 
giới chúng sinh, vô thượng bồ đề, và hồi hướng về thật tế 
chân thật. 


Dùng trí tối thắng quán các pháp 
Trong đó chắng có một pháp sinh 
Như vậy phương tiện tu hồi hướng 
Công đức vô lượng không cùng tận. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, Ngài dùng 
trí huệ kim cang kiên cố nhất, thù thắng nhất, để quán sát 
tất cả các pháp: Pháp sắc, pháp tâm, pháp tâm sở, pháp bất 
tương ưng, pháp hữu vi, pháp vô vi. Bồ Tát quán sát tỏ ngộ 
đủ thứ pháp, đều là không sinh, vì "Các pháp tùng bổn lai, 
thường tự tịch diệt tướng". Tức nhiên là tướng tịch diệt 
(văng lặng), cho nên chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng 
chăng thấy có chút pháp diệt. Vậy tại sao còn phải tu pháp 
hồi hướng ? Vì giáo hoá chúng sinh, tiếp dẫn họ vào sâu 
cửa Phật, tin sâu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, phát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 170 


tâm bô đề, hướng về thánh đạo tối thượng, mà dùng đủ thứ 
phương pháp phương tiện, tu pháp môn hồi hướng nầy. 
Tuy nhiên các pháp là không sinh không diệt, nhưng công 
đức tu hành vẫn không tổn giảm. Nói tóm lại, công đức 
chăng lãng phí. Đem công đức của mình hồi hướng cho 
pháp giới chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được lợi 
ích, thành tựu công đức bô đề, thì lợi ích đó không thê 
cùng tận. 


Dùng phương tiện nầy khiến tâm tịnh 
Đều đồng với tất cả Như Lai 

Sức phương tiện nầy không cùng tận 
Cho nên phước báu rất vô tận. 


Bồ Tát tu hồi hướng, ở trên đã nói qua, đây là pháp 
phương tiện, là vì dẫn dắt chúng sinh tu học Phật pháp, 
khiến cho chúng sinh đều có thê xả lia được tâm ô nhiễm, 
đắc được tâm thanh tịnh, có thể trở về nguồn cội, hiển pháp 
tánh chân thật, thành tựu trí huệ vô thượng. Nếu cảnh giới 
tu hành có thể đạt đến trình độ này, thì sự chứng đắc thần 
thông trí huệ, đều có thể bình đăng với chư Phật, đồng với 
chư Phật cùng ngôi một Phật toà. Sức lực pháp môn 
phương tiện, chăng cách chi độ lượng được, chăng có bờ 
mé không thê cùng tận. Do đó, đắc được phước báu, cũng 
chăng có khi nào cùng tận. Pháp phương tiện là nhờ đủ thứ 
nhân duyên, lợi dụng đủ thứ ngôn từ, cử ra đủ thứ ví dụ để 
vì chúng sinh diễn nói các pháp. 


Phát khởi tâm bồ đề vô thượng 
Tât cả thê gian chăng chỗ nương 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 171 


Đến khắp mười phương các thế giới 
Mà nơi tât cả chăng chồ ngại. 


Bồ Tát tu hồi hướng bắt hoại, Ngài phát đạo tâm bồ 
đề vô thượng, chẳng có ai phát đạo tâm cao hơn Ngài. 
Trong tất cả thế gian, chúng sinh tìm chẳng được nơi nảo, 
hoặc người nào có thể nương tựa được, chỉ có vị Bồ Tát 
này phát tâm đại bồ đề, mới là chỗ chân chánh nương tựa 
của chúng sinh. Khi Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì Ngài 
chẳng giới hạn một nơi nảo. Ngài phát tâm bồ đề, là muốn 
đến mười phương thế giới, cứu độ khắp tất cả chúng sinh 
thọ khổ. Bồ Tát đã đắc được trí huệ viên dung. Lại có đủ 
thứ pháp môn phương tiện, cho nên Ngài có thê đến bất cứ 
thế giới nào, cũng chẳng bị chút chướng ngại nào, cũng 
chăng bị bất cứ cảnh giới nào lay chuyên, Bồ Tát vẫn phải 
chuyền biến tất cả cảnh giới. 

Tât cả Như Lai hiện ra đời 

Vì muôn khai đạo tầm chúng sinh 

Như tâm tánh họ mà quán sát 

Rôt ráo tìm câu không thê được. 

Nhân duyên chư Phật xuất hiện thế gian, ở trong 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã 
từng nói với đại chúng trong pháp hội rất rõ ràng, Ngài nói 
tại sao chư Phật phải xuất hiện ra đời ? 

I. Vì muốn khai phát Phật tánh của chúng sinh bị 
năm dục che đậy, khiến cho chúng sinh đều đắc được trí 
huệ thanh tịnh. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 172 


2. Muốn chỉ bày cho chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh biết cũng có tri kiến như Phật. 

3. Muốn giáo hoá chúng sinh, khiến cho chúng sinh 
đều mình bạch tri kiến của Phật, và giác ngộ tri kiến của 
Phật. Minh bạch rồi, thì sẽ sinh tâm tin, giác ngộ rồi thì sẽ 
thực tiễn tu trì. 

4. Muốn khiến cho chúng sinh vào sâu trong Phật 
giáo, y giáo phụng hành, đắc đại trí huệ, nhập vào đạo vô 
thượng, vĩnh viễn chắng thối chuyền. 


Vì những nhân duyên đó, chư Phật mới xuất hiện ra 
đời. Bốn điều khai, thị, ngộ, nhập, là tổng hợp mà nói, tức 
là vì khai phát tâm trí của chúng sinh, khiến cho thanh tịnh, 
mà phát tâm bồ đề. Hướng dẫn hành vi của chúng sinh, 
khiến cho chúng sinh xả lìa năm dục, hành thập thiện, cuối 
cùng thành tựu Phật quả. Đó là mục đích và hy vọng của 
chư Phật xuất hiện ra đời. Bồ Tát căn cứ vào tâm tánh của 
chúng sinh, mà quán sát tâm tánh của họ, Ngài biết rõ tâm 
của chúng sinh không thê được. Tại sao ? Vì tâm quá khứ, 
quá khứ đã diệt. Tâm vị lai, vị lai chưa đến. Tâm hiện tại, 
hiện tại không tịch. Tam tế cầu tâm, rốt ráo không thể cầu 
được. 


Tất cả các pháp chẳng dư thừa 
Đầu vào nơi như không thể tánh 
Dùng mắt tịnh nầy mà hồi hướng 
Mở ngục sinh tử của thế gian. 


Bô Tát tam tê câu tâm, tâm chăng có. Tâm tức chăng 
có, thì pháp lại từ đâu mà sinh ? Cho nên nói: “”Iât cả các 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 173 


pháp chẳng dư thừa", vốn chẳng có dư thừa. Tất cả các 
pháp, đều quy về nơi "như". Chữ "như" này, có thể giải 
thích như vầy: Dùng "trí như như, khởi lý như như. Một 
như không hai như. Sự cũng như lý cũng như. Pháp hữu vi 
cũng là như. Pháp vô vi cũng là như. Bất cứ pháp gì cũng 
đều nhập vào như". 

Ngoài ra có chút giải thích nữa: "Như" tức là vắng 
lặng. Văng lặng thì chẳng có thể tánh. Cho nên các pháp 
chăng có dư thừa, là vì nó chăng có thê tánh. Bồ Tát minh 
bạch thâm sâu đạo lý nầy, dùng tâm thanh tịnh, mắt thanh 
tịnh của Ngài, chăng chấp trước, chẳng nương tựa tu pháp 
hồi hướng nầy. Dùng sức lực tinh thần vô hình này, phá tất 
cả lao ngục sinh tử trên thế gian. Năm dục hoạn nạn đều có 
thể coi là lao ngục sinh tử. Bồ Tát tu đạo thành tựu, xả lìa 
năm dục, cho nên bản thân Ngài thoát khỏi lao ngục sinh tử 
thế gian. Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh thoát khỏi lao ngục sinh tử thế 
gian. Hồi hướng về bồ đề giác đạo, hồi hướng về chân như 
thật tế, là khai mở lao ngục sinh tử của thế gian. 


Tuy khiến các cõi đều thanh tịnh 
Cũng chăng phân biệt nơi các cối 
Biết tánh các cõi chắng chỗ có 
Mà khiến tâm hoan hỉ thanh tịnh. 
__ Các cõi, là chỉ tất cả sự nhiễm ô. Tuy nhiên chư Phật 
đêu đã chuyên biên tât cả nhiễm ô thành thanh tịnh, nhưng 


Bồ Tát đối với sự nhiễm ô và thanh tịnh, Ngài cũng chắng 
sinh tâm phân biệt, cũng chăng có sự châp trước và biên 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 174 


kiến. Bồ Tát là tâm tịnh cõi nước tịnh, Ngài cũng biết tất cả 
các cõi đêu là hư vọng. Do đó: 


"Phàm hết thảy tướng, 
Đều là hư vọng. 
Nếu thấy các tướng chăng phải tướng, 
Tức thấy Như Lai". 


Đây nghĩa là nói Ngài biết các cõi, giống như chẳng 
chỗ có. Mục đích của chư Phật khiến cho các cõi đều thanh 
tịnh, là vì khiến cho chúng sinh sinh tâm hoan hi, đều đại 
hoan hỉ, đông thời cũng khiên cho tâm ý của chúng sinh 
thường thường đắc được thanh tịnh. 

Nơi một cõi Phật chẳng chỗ nương 

Tât cả cõi Phật đều như vậy 

Cũng chăng nhiễm trước pháp hữu vi 

Biêt pháp tánh đó chăng chô nương. 

Bồ Tát chẳng chấp trước vào một cõi Phật nào, cũng 
chăng nương nhờ vào một cõi Phật nào. Ngài đôi với tât cả 
cõi Phật đều quan niệm như vậy, đối với tất cả cõi Phật, 
cũng ôm ấp nguyên tắc nầy. Bồ Tát nhận thức đối với các 
pháp, tức chăng nhiễm trước pháp hữu vi thế gian, cũng 


chăng chấp trước pháp vô vi xuất thế gian. Vì Bồ Tát đã 
biết các pháp là không thể tánh, là không chẳng chỗ nương. 


Nhờ đó tu thành nhất thiết trí 
Nhờ đó trang nghiêm trí vô thượng 
Nhờ đó chư Phật đêu hoan hỉ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 175 

Đó là nghiệp Bồ Tát hôi hướng. 

Bồ Tát vốn chẳng chấp, chăng nương tựa, tu trì công 
phu hành sở vô sự, tu được nhât thiệt trí huệ. Dùng trí huệ 
thù thăng vô thượng đó, trang nghiêm cõi nước chư Phật. 
Do đó chư Phật đều đại hoan hỉ, vì Ngài ân chứng. Đó tức 
là Bô Tát tu pháp môn hôi hướng bât hoại, tu tât cả thiện 
nghiệp, đắc được phước báo. 


Bồ Tát chuyên tâm niệm chư Phật 
Trí huệ vô thượng phương tiện khéo 
Như Phật tất cả chắng chỗ nương 
Nguyện tôi tu thành công đức nây. 


Chuyên tâm, là chuyên tâm nhất chí, chẳng có tư 
tưởng và vọng niệm nào khác. Trong tâm của Bồ Tát chỉ có 
hai thứ niệm: Một là trên cầu Phật đạo, luôn nghĩ nhớ chư 
Phật. Hai là dưới độ chúng sinh, chẳng bỏ chúng sinh. 
Chúng sinh cũng có chuyên tâm nhất chí của chúng sinh, 
bất quá sự chuyên nhất chăng giống với Bồ Tát. Bồ Tát 
chuyên tâm tưởng niệm chư Phật, chúng sinh thì chuyên 
tâm ở trong đường sinh tử. Lúc thiếu niên là giai đoạn bắt 
đầu học, nhưng phần đông chắng biết việc học thế nào, Tại 
sao mà học. Lớn lên sự học chưa thành, lại bị sắc dục cám 
dỗ, truy đuổi khác tính, đi vào đủ thứ sự ràng buộc vợ 
chồng con cái, trói buộc suốt đời, chăng biết thoát khỏi, 
đây tức là luôn luôn chuyên tâm của chúng sinh. Chỗ khác 
nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh là tại chỗ nầy. Bồ Tát thì 
chuyên tâm nhất chí nghĩ nhớ chư Phật, đắc được trí huệ 
vô thượng, và trí vô ngại phương tiện khéo léo, trí vô ngại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 176 


biện tải, cùng với thần thông oai lực giống như hết thảy tất 
cả chư Phật chăng nương tựa chăng chấp trước, độc lập tự 
chủ, tự tại diệu dụng chăng thọ bất cứ chướng ngại gì. Bồ 
Tát tu hồi hướng bắt hoại nói: Hy vọng tôi cũng có thể tu 
thành công đức phước báu giống như Phật. 


Chuyên tâm cứu hộ hết tất cả 
Khiến họ xa lìa các nghiệp ác 
Như vậy lợi ích các quần sinh 
Luôn nghĩ tư duy chưa từng bỏ. 


Bồ Tát siêng tu Phật đạo, tức là vì cứu hộ tất cả 
chúng sinh, cho nên Ngài chăng có lúc nào mà không trên 
cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Cứu bạt chúng sinh, 
khiên cho họ đêu xa lia các nghiệp ác. Bô Tát giông như 
đạo lý Kinh văn ở trên nói, tu hành Bô Tát đạo, đem hêt 
thảy công đức đêu hôi hướng cho chúng sinh, làm đủ thứ 
sự việc có lợi ích cho chúng sinh. Luôn nghĩ nhớ chúng 
sinh và chư Phật, tư duy các pháp, chăng có ngừng nghỉ. 
Bô Tát xem đôi đãi chúng sinh như chư Phật, vì Phật là 
Phật đã thành, chúng sinh là Phật vị lai. Bô Tát trên câu 
pháp của chư Phật, dưới xin thức ăn nơi chúng sinh. Cho 
nên Bồ Tát đôi với chúng sinh luôn nghĩ nhớ, chưa từng 
lúc nào xả bỏ. 

Trụ nơi trí địa thủ hộ pháp 

Chăng dùng thừa khác thủ Niêt Bàn 

Chỉ nguyện thành Phật đạo vô thượng 

Bô Tát khéo hôi hướng như vậy. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 177 


Bồ Tát thường thường trụ nơi mảnh đất trí huệ, thủ 
hộ tất cả Phật pháp. Bồ Tát tu thượng thừa Phật đạo, tức là 
Phật pháp đại thừa. Phật pháp đại thừa khác với Phật pháp 
nhị thừa, dùng tâm đại bị làm thể. Tâm đại bi là vì chúng 
sinh mà sinh khởi. Vì có tâm bi, nên phát tâm đại bồ đề 
cứu hộ chúng sinh, hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn 
đầy đủ rồi, thì sẽ thành quả Phật Chánh Đăng Chánh Giác. 
Hàng nhị thừa thì sợ lưu chuyên sinh tử, xả bỏ cứu hộ 
chúng sinh, chăng dám hành Bồ Tát đạo, chỉ cầu cho mình. 
Bồ Tát đại thừa Ngài chăng sợ sinh tử, Ngài chăng xả bỏ 
đại nguyện cứu hộ chúng sinh, cho nên Ngài quyết chẳng 
thay đối tông chỉ, thối lùi tu nhị thừa mà thủ Niết Bản. 
Ngài chỉ có một nguyện vọng, là đắc được đạo vô thượng 
của Phật tu, trí huệ giông như Phật, sức oai thần giống như 
Phật. Vị Bồ Tát này tu hồi hướng bất hoại, tu hành Phật 
thừa như thế, chẳng tu pháp nhị thừa của Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bích Chi Phật. Và còn khéo hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đê, hôi hướng về 
thật tê. 


Chẳng lẫy lời nói của chúng sinh 
Tất cả việc hữu vi hư vọng 
Tuy lại chắng nương đường lời nói 
Cũng lại chăng chấp không lời nói. 
Bồ Tát chẳng thủ lấy lời nói của chúng sinh, tức là 
chăng thủ lây tri kiên của chúng sinh, chăng tuỳ tiêng phù 


hợp, vọng thêm tán đồng. Vì tư tưởng lời nói hành động 
của chúng sinh, thảy đêu trái với chánh pháp, tà kiên điên 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 178 


đảo, dùng cái ta của mình làm trung tâm, cho nên Bồ Tát 
chăng thủ lấy lời nói của chúng sinh. Nhưng Bồ Tát Ngài 
hay dùng trí huệ để giáo hoá chúng sinh, Ngài chẳng xả bỏ 
lời nói của chúng sinh, cũng chẳng GHấo trước vào lời nói 
của chúng sinh. Tất cả những gì có hình có tướng đều 
thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi đều là hư vọng. Chúng 
sinh vì chấp trước vào pháp hữu vi, cho nên tất cả những gì 
làm được đều là việc hư vọng. Bồ Tát thấu rõ tất cả việc 
hữu vi hư vọng, Ngài cũng chẳng chấp lấy những việc hư 
vọng đó. Tuy nhiên Ngài chẳng nương tựa vào phương 
pháp đường lời nói, nhưng cũng chẳng chấp trước tướng 
không lời nói. Bồ Tát chăng chấp vào có, chẳng rơi vào 
không; có, không chẳng hai. Ngài luôn giữ trung đạo, tu 
trung đạo liễu nghĩa, tu hạnh môn của chư Phật. 


Mười phương hết thảy các Như Lai 
Thông đạt các pháp chắng sót thừa 
Tuy biết tất cả đều vắng lặng 

Chẳng ở nơi không khởi tâm niệm. 


Mười phương chư Phật, trong bản thể của Phật, thì 
Phật Phật tự như, chẳng nói chẳng truyền. Chúng ta nên 
quán niệm như thế, chư Phật nơi các pháp thảy đều thông 
đạt thấu rõ đạo lý một pháp chẳng sinh, một pháp chăng 
lập, cho nên nói các pháp chẳng sót thừa. Chẳng chứng 
được vô sinh pháp nhẫn, thì làm sao viên mãn đầy đủ được 
quả vị Phật. Chư Phật đều đã biết bản thể của tất cả các 
pháp vắng lặng, quyết chắng ở nơi không lại sinh khởi tâm 
niệm. Vì chư Phật đã thấu đạt ba không: Cái ta không, 
pháp không, không không. Song, các Ngài cũng chắng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 179 


chấp trước vào không, không thể sinh diệu hữu. Trong 
chân không hay sinh diệu hữu, trong diệu hữu lại có chân 
không. Diệu lý của có, không, này chăng hai, thân làm đệ 
tử Phật, thì phải nên siêng năng suy gẫm. 


Dùng một trang nghiêm nghiêm tất cả 
Cũng chắng nơi pháp sinh phân biệt 
Như vậy khai ngộ các quân sinh 

Tất cả không tánh không chỗ quán. 


Bồ Tát dùng một thứ trang nghiêm, để trang nghiêm 
tất cả cõi Phật. Tóm lại, cũng có thể nói dùng tất cả sự 
trang nghiêm, đề đrang nghiêm một cõi Phật. Một tức là tất 
cả, tất cả cũng đồng với một. Vì một là số cơ bản, số mục 
thêm nhiều đều từ một mà ra. Cho nên đối với dùng một 
thứ trang nghiêm mà trang nghiêm tất cả, không cần cảm 
thấy kỳ lạ. Bồ Tát đối với các pháp, cũng chẳng ở trong 
bản thê của pháp, trong tánh không, sinh ra phân biệt như 
thế nảo. Mười phương chư Phật dùng đạo lý "lìa tất cả 
tướng, tức tất cả pháp", để giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
hết thảy chúng sinh đều thấu hiểu thật tướng của các pháp, 
thì có thể sẽ được khai ngộ. Tức biết tất cả pháp đều không 
tự tánh, thì không cần phải quán sát nó. Bộ Tát nói đạo lý 
cảnh giới nây, là đã đạt đến giai đoạn rốt ráo, . đừng nói là 
một số phàm phu mới học, cũng có thể như vây. Dù phàm 
phu Tăng mới phát tâm, cũng không thể làm như vầy được. 
Chưa đạt đến sự rốt ráo, thì vân phải dùng trí huệ quản sát, 
nghiên cứu thật tướng của tất cả các pháp, mới có thê minh 
bạch chân đề của Phật pháp. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 180 


Hồi hướng đắng tất cả Phật thứ ba. 

Phật tử ! Thê nào là hôi hướng đăng 
tât cả Phật của đại Bô Tát ? 

Bồ Tát Kim Cang Trảng nói xong bài kệ ở trước rồi, 
lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ! Thê nào là đại Bồ 
Tát tu đăng tât cả chư Phật tu pháp môn hôi hướng 2 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy tuỳ thuận tu 
học đạo hồi hướng của chư Phật Thê Tôn 
quá khứ, vị lai và hiện tại. Khi tu học đạo 
hồi hướng như vậy, thì thấy tất cả sắc, cho 
đến xúc pháp. hoặc tốt, hoặc xấu, chẳng 
sinh thương ghét, tầm được tự tại. Chẳng 
có các lôi lầm. Rộng lớn thanh tịnh. Hoan 
hỉ vui thích, la các ưu phiên. Tâm ý nhu 
nhuyên, các căn mát mẻ. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng đưa ra câu hỏi ở trên rồi, 
lập tức giải thích như sau, Ngài nói: Các vị đệ tử của Phật ! 
Các vị có thê biết vị đại Bồ Tát này, vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng đăng tất cả Phật, Ngài tuỳ thuận sự chỉ dạy 
của chư Phật, tu học đạo hồi hướng của ba đời chư Phật tu. 
Tức là đạo hôi hướng quá khứ chư Phật đã tu, đạo hôi 
hướng chư Phật hiện tại đang tu, và đạo hôi hướng chư 
Phật vị lai sẽ tu. Khi Ngài tu học quá trình đạo hôi hướng 
nây, thì Ngài đôi với tât cả sắc, cho đên xúc pháp, bât luận 
là sắc tôt, hoặc sắc xâu, tiêng hay, tiêng dở, mùi thơm, mùi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 181 


hôi, vị ngon, vị dở, xúc tốt, xúc đở, pháp lành, pháp ác, đều 
chăng làm cho Ngài sinh ra tâm thương ghét và thích chán. 
Bồ Tát an trụ vào tu học đạo hồi hướng, chẳng bị cảnh giới 
sáu trần lay chuyền, đó tức là ý nghĩa: 


"Người chuyên được cảnh giới, 
Cảnh giới không chuyên được người”. 


Phải làm thế nào để đến được trình độ này ? Phải 
điều phục sáu căn, khiến cho sáu căn chắng chuyển theo 
sáu trần, sáu căn sáu trần không thể hợp tác với nhau, thì sẽ 
chăng sinh ra tác dụng. Như thế thì thấy mà không thấy, 
nghe mà không nghe, như như chẳng động, thì làm sao mà 
lay động được vị đại Bồ Tát đó tu đạo hồi hướng đăng. tất 
cả Phật ! Cho nên lúc đó Ngài "Hoặc tốt hoặc xâu, chẳng 
sinh thương ghét, tâm được tự tại". Nhưng nếu như chẳng 
điều phục sáu căn, khiến cho sáu căn sáu trần hợp tác với 
nhau, liền sinh ra sáu thức. Lúc đó nó sẽ làm chủ nhân ông 
trong tâm của bạn, tất cả đều do nó theo đuổi chỉ phối. 
Thấy sắc mê sắc, nghe tiếng mê tiếng, như thế thì cứ bôn 
ba vãng lai ở trong sáu trần, tâm thương ghét không thê tự 
giác, vô minh phiền não, thường ở bên cạnh, suốt cả đời bị 
cảnh giới chuyển. Có tâm thương ghét rồi, thì làm sao mà 
đắc được tự tại ? 

Hiện tại chúng ta biết được nguyên nhân tại sao Bồ 
Tát tâm được tự tại? Là vì Ngài chăng động tâm. Chẳng 
. tâm, thì chẳng sinh thương ghét, thì tâm sẽ được tự 

¡. "Tự tại", hai chữ nầy hàm ý bao quát nhìn xuyên thủng, 
Biện: xả đặng, chăng chấp, chăng động tâm niệm, chăng 
bị thất tỉnh lay chuyên, chăng bị năm dục mê hoặc. Nếu sáu 
căn an ồn, thì tâm luôn thanh tịnh, ý thường hoan hi, vui 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 182 


thích, thân thê nhu nhuyễn thái nhiên, cử chỉ an tường hoà 
duyệt. Đối người tiếp vật, khiến cho người ưa gần gũi, 
chăng có tơ hảo ưu sầu phiền não. 

Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng đăng tất cả Phật, vì 
tâm được tự tại, cho nên Ngài đã lìa các lỗi lầm, chăng có 
lỗi gì có thê nói. Tâm ý của Ngài thanh tịnh rộng lớn như 
hư không. Niềm hoan hỉ vui thích tràn đầy thân tâm của 
Ngài. Tất cả sự ưu sầu khổ não, đều tiêu mất chăng còn 
nữa. Vì Ngài tâm ý nhu nhuyến, các căn rất mát mẻ, chẳng 
có hiện tượng nhiệt não sinh khởi. Bồ Tát luôn luôn ở trong 
cảnh giới nầy, vĩnh viễn chắng biến đổi. Tất cả dục niệm 
cũng vĩnh viễn chẳng sinh ra nữa. Chẳng giống như một số 
phảm phu, khi tình chắng tự tại, thì phát điên phát cuồng, 
thậm chí có thể làm ra việc xấu. Bình thường thấy chẳng 
được bộ mặt thật, cùng nhau hiện ra, khiến cho nĐƯỜI SỢ 
hãi mà bỏ chạy. 

Bồ Tát tu đạo, xa lìa lỗi lầm và ưu phiền, luôn ở 
trong tam muội thường, lạc, ngã, tịnh. Ngài chăng nhập 
vào cảnh giới sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chăng 
những chăng bị cảnh giới sáu trần lay chuyên, mà còn 
chuyên được cảnh giới sáu trần, đặc được sáu căn dụng tự 
tại với nhau. Giống như căn mắt vốn chỉ có thể nhìn sự vật, 
hiện tại lại có thể thấy, nghe, ngửi, nếm, giác, tri, căn mắt 
nầy tác dụng được năm căn khác kia. Căn tai cũng như thê, 
mũi, lưỡi, thân, ý, các căn, cũng đều như vậy, mỗi căn đầy 
đủ công năng của sáu căn. Nguồn gốc sáu căn chỉ có sáu 
tác dụng, hiện tại một căn mà tác dụng với nhau hết sáu 
căn, tăng lên đến ba mươi sáu thứ công dụng, đây chẳng 
phải là việc mà phàm phu tưởng tượng đến được. Cảnh 
giới này, gọi là thu nhiếp bình đăng không hai, đối với sáu 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 183 


trần chắng sinh phân biệt, chắng có tốt xấu, thơm thối, hay 
dở, đủ thứ phân biệt, đây tức là chẳng nhập vảo sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp, tức cũng là "Nhập vào dòng Thánh 
nhân pháp tánh, ngược lại dòng phàm phu sáu trần", đã đắc 
được tự tại vô ngại của pháp tánh. Sự diệu dụng không thê 
nghĩ bàn này, đáng tiếc chúng ta phàảm phu chẳng có đắc 
được. Ở trong sự hồ đồ, thấy được tâm ý sáu trần của mình, 
lập tức sinh ra tâm thương yêu, luyến ái chăng xả bỏ. Thây 
được sáu trần chẳng hợp ý mình, thì sinh chán ghét, phiền 
não, hoàn toản bị sáu trần lay chuyên. Ví dụ giống như 
nhiều người tụ lại ở đây với nhau, ăn vật ăn cũng vậy, sở 
thích mùi vị của mỗi người đều khác nhau. Cùng nhìn một 
sự vật, mà chỗ ưa thích của mỗi người đều khác nhau. 
Cùng nghe một âm thanh, mà cảm giác của mỗi người 
cũng khác nhau. Xem hoa thưởng trăng, tâm tình của mỗi 
người cũng khác nhau. Đủ thứ loại cảnh giới đều có sự 
phản ứng chăng giống nhau, mà chỉ chấp vào một mặt. Đó 
chăng phải là sáu trần có mỗi sự biến hoá, mà là chủ quan 
tác dụng của mỗi người, tức cũng là do có tâm thương 
ghét, chăng đắc được tự tại, vì không thể đi ngược lại dòng 
sáu trần. 

Các vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đẳng tất cả 
Phật, các Ngài chăng bị cảnh ĐIỚI sáu căn, sáu trần, sáu 
thức, lay chuyển, vì các Ngài chẳng sinh thương ghét, nên 
tâm được tự tại. Nếu chúng ta cũng muốn đắc được cảnh 
giới tự tại này, thì phải thường tu phạm hạnh, giữ giới 
thanh tịnh, do giới sinh định, do định sinh huệ, sau đó sẽ 
đạt đến cảnh giới: 

"Mắt thấy hình sắc bên trong chắng có. 
Tai nghe chuyện đời tâm chắng hay". 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 184 


Do đó: Thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, 
ngửi mà không ngửi, nêm mà không nêm, xúc là không 
xúc, pháp mà không pháp, tất cả hết thảy, đều sống ở trong 
cảnh giới không thê nghĩ bàn. 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đắc được an 
lạc như thê, lại càng phát tâm hôi hướng 
chư Phật. Nghĩ như vây: Nguyện đem căn 
lành nay tôi øieo trông được, khiên cho sự 
vui của chư Phật càng thêm tăng trưởng 
thù thăng. Đó là: Sự vui của Phật trụ 
không thê nghĩ bàn. Sự vui tam muội của 
Phật chăng có ai sánh băng. Sự vui đại từ 
bi không thê hạn lượng. Sự vui giải thoát 
của tât cả chư Phật. Sự vui đại thần thông 
chăng có bò mé. Sự vui đại tự tại tôi cực 
tôn trọng. Sự vui vô lượng lực rộng lớn rôt 
ráo. Sự vui lìa các tri giác văng lặng. Sự vui 
luôn chánh định trụ nơi trụ vô ngại. Sự vui 
hành không hai hạnh chăng biên đôi. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, tức là vị đại Bồ 
Tát tu pháp hôi hướng đăng tât cả chư Phật, khi Ngài đặc 
được thanh tịnh tự tại như đã nói ở trên, sự vui chân thật 
chăng có thương ghét, chăng có ưu phiên, Ngài cảm giác 
được sự an vui của chư Phật ban cho. Vì Ngài cung kính 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 185 


tôn trọng chư Phật, cảm kích ân đức chư Phật, cho nên 
nguyện ý đem căn lành công đức của mình tu tập được, hồi 
hướng cho mười phương chư Phật, tăng thêm sự vui của 
Phật. Kỳ thật, chư Phật chẳng có vị nào mà chẳng đầy đủ 
phước đức, công hạnh viên mãn, đây là biểu thị tâm chí 
thành khẩn thiết chân thật của Bồ Tát mà thôi. Chư Phật 
vốn có đủ sự vui thù thắng, như nay Bồ Tát đem căn lành 
trồng được hồi hướng về chư Phật, khiến cho sự vui của 
chư Phật lại càng tăng thêm thù thắng. Do đó, Ngài phát 
tâm hồi hướng cho Phật mười thứ vui đắc được dưới đây: 

1. Sự vui của Phật tu, chỗ Phật trụ không thể nghĩ 
bàn. 

2. Sự vui tam muội vô thượng của chư Phật chứng 
được chăng có ai có thê sánh bằng. 

3. Sự vui đại từ bi của Phật chăng có hạn lượng. 

4. Sự vui giải thoát tự do an tường, vô câu vô thúc 
của mười phương ba đời chư Phật tu chứng được. 

5. Sự vui đại thần thông nhậm vận tự tại, rộng lớn vô 
biên của chư Phật do có trí huệ thanh tịnh. 

6. Sự vui đại tự tại của chư Phật đã đạt đến tột đỉnh 
cùng cực, mà lại thọ người tôn trọng kính ngưỡng bậc nhất. 

7. Sự vui thập lực của chư Phật, một thứ thần lực đại 
oai đức rộng lớn rốt ráo. 

S. Sự vui của chư Phật vắng lặng lìa khỏi các tri giác, 
vượt qua thấy nghe giác tri, chăng nhập vào thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. 

9, Sự vui thiền duyệt luôn ở trong chánh định, trụ ở 
chỗ trụ chẳng có chướng ngại. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giái tập 12 186 
19. Sự vui của chư Phật tu hành công đức viên mãn, 

dút hăn hai hạnh, đó là hạnh thây và hạnh ái, đắc được kim 

cang bát nhã, trụ nơi pháp môn không hai chẳng biến đôi. 

Ở trên là mười thứ an vui của Phật, Bồ Tát đều hồi 
hướng, nguyện đem đủ thứ sự vui nầy, đều làm cho tăng 
thêm thù thăng vô lượng vô cùng. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hồi hướng cho Phật rồi. Lại đem căn lành 
nây hồi hướng cho Bồ Tát. Đó là: Nguyện 
người chưa viên mãn, thì khiến cho viên 
mãn. Người nào tâm chưa thanh tịnh, thì 
khiến cho được thanh tịnh. Người nào 
chưa đầy đủ các Ba La Mật, thì khiến cho 
được đây đủ. Tâm an trụ vào kim cang bồ 
đề. Nơi nhất thiết trí, được không thối 
chuyển. Chắng xả bỏ đại tỉnh tấn. Thủ hộ 
môn bồ đề tất cả căn lành. Hay khiến cho 
chúng sinh xả lìa ngã mạn, phát tâm bồ đề, 
sở nguyện thành tựu viên mãn. An trụ vào 
chỗ trụ của tất cả Bồ Tát. Đắc được căn 
lành minh lợi của Bồ Tát, tu tập căn lành, 
chứng nhất thiết trí. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bô Tát đem căn lành của Ngài tu hôi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 187 


hướng cho chư Phật rồi, sau đó lại đem căn lành của Ngài 
tu, hồi hướng cho các Bồ Tát khác. Nội dụng của Ngài hồi 
hướng là bao quát tự lợi lợi tha. Ví như đối tượng đầu tiên 
Ngài hồi hướng, tức là những Bồ Tát đã phát nguyện lớn, 
đến hiện tại vẫn chưa viên mãn đầy đủ. Vị Bồ Tát này tu 
pháp môn hồi hướng đắng tất cả Phật, nguyện đem căn 
lành của mình tu, hồi hướng cho Bồ Tát nguyện lớn chưa 
đầy đủ, hy vọng các Ngài đắc được lợi ích, sớm được toại 
tâm mãn nguyện. Sau đó tức là những vị Bồ Tát, tuy nhiên 
nỗ lực chắng giải đãi, nhưng tâm của Ngài chưa đắc được 
cảnh giới thanh tịnh thật sự. Vậy vị Bồ Tát này tu hồi 
hướng đăng tất cả Phật, là đem căn lành công đức của mình 
tu tập, hồi hướng cho vị đó, hy vọng vị đó sớm đạt được 
cảnh giới tâm thanh tịnh. Hơn nữa có Bồ Tát tu mười Ba 
La Mật, vẫn chưa rốt ráo viên mãn, Bồ Tát tu hồi hướng 
đăng tất cả Phật, là đem căn lành của mình tu tập hồi 
hướng về vị đó, khiến cho vị đó sớm được viên mãn, lên 
được bờ bồ đề bên kia. Và nữa, Bồ Tát sơ phát tâm, do tâm 
chưa được hoàn toản kiên cố, Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất 
cả Phật, sẽ đem căn lành công đức của mình tu tập hồi 
hướng cho vị đó, trợ giúp Ngài an trụ nơi tâm, giống như 
tâm bồ đề kim cang, vĩnh viễn chẳng thối chuyên tâm bồ 
đề giác đạo. Nơi nhất thiết trí huệ, nhất thiết chủng trí, 
cũng sẽ chắng thối chuyển. Vì Bồ Tát đắc được lợi ích hồi 
tự hướng tha, không chỉ mình an trụ tâm bồ đề kim cang, 
chứng được bắt thối chuyền. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng 
đăng tất cả Phật, cảnh giới của Ngài tu hành đã đạt đến bát 
địa vô công dụng hạnh, còn gọi là đại tỉnh tấn. Tinh thần 
diệu dụng, nhậm vận tự như, thấu đạt tất cả các pháp, gọi là 
thủ hộ bồ đề môn tất cả căn lành. Bồ Tát hồi hướng như 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 188 
vậy, hay khiến cho chúng sinh xả lìa ngã mạn, phát tâm đại 
bồ đẻ, viên mãn thành tựu nguyện lớn đã phát. An trụ chỗ 
trụ của tắt cả Bồ Tát. Hoạch được hết thảy căn lành minh 
lợi của Bồ Tát: Tín, tân, niệm, định, huệ. Tu tập đủ thứ căn 
lành, khiên cho chúng sinh đêu chứng nhật thiệt trí, cuôi 
cùng thành quả vị Phật. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành 
hôi hướng cho Bồ Tát như vậy rồi. Lại đem 
hôi hướng cho tât cả chúng sinh. Nguyện 
hệt thảy căn lành của tât cả chúng sinh, 
cho đên rât nhỏ, chừng một khảy móng 
tay, được thầy Phật nghe pháp. cung kính 
Thánh Tăng. Các căn lành đó, đêu lìa 
chướng ngại. Niệm Phật viên mãn. Niệm 
Pháp phương tiện. Niệm Tăng tôn trọng. 
Chăng lìa thầy Phật, tâm được thanh tỉnh, 
đắc được các Phật pháp. Tích tập vô lượng 
đức, thanh tịnh các thân thông, xả bỏ pháp 
nghỉ niệm, nương giáo lý mà trụ. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, nội dung giống 
như Kinh văn đã nói ở trên, hôi hướng cho tât cả Bê Tát 
rôi, sau đó lại đem căn lành tu tập hôi hướng cho tât cả 
chúng sinh. Ngài âm thầm cầu nguyện nói: Tôi nguyện cho 


tất cả chúng sinh, nhờ căn lành của họ, và căn lành tôi hồi 
hướng cho họ, dù rất cực nhỏ, cũng có thể khiến cho họ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 189 


đắc được lợi ích. Thời gian khảy móng tay, liền được thấy 
Phật, nghe được Phật nói pháp, đồng thời cũng thấy được 
nhiều đại đức hiền Thánh Tăng, cung kính lễ bái Tam Bảo. 
Những căn lành đó, đều khiến cho chúng sinh lìa khỏi tất 
cả sự chướng ngại, cho đến chúng sinh có ít căn lành, cũng 
lia khỏi tất cả chướng ngại như nhau, sinh khởi tâm niệm 
Phật. Dùng thâm tâm niệm Phật, chăng có giờ phút nào 
không niệm Phật. 

Niệm Phật niệm đến cảnh giới: "Niệm mà không 
niệm, không niệm mà niệm, niệm đến viên mãn rốt ráo, thì 
không niệm mà tự niệm”, đó gọi là niệm Phật tam muội, sẽ 
đạt đến giai đoạn "niệm Phật viên mãn". Phương tiện niệm 
pháp: Bồ Tát tại phương diện niệm Phật, đã được tam 
muội. Tại phương diện niệm pháp, thì tự nhiên cũng được 
vô lượng pháp hý, vì nó đã vào sâu tạng Kinh, trí huệ như 
biển, biết rõ tám vạn bốn ngàn pháp môn, chẳng có môn 
nào chăng phải là pháp môn phương tiện, chẳng có môn 
nảo chẳng phải là pháp môn không hai. Ngài dùng đủ thứ 
tất cả pháp phương tiện, chẳng có pháp nào chăng toại tâm 
mãn nguyện. Niệm Tăng tôn trọng: Hiền Thánh Tăng trong 
mười phương, ngưỡng mộ nghĩ nhớ, cung kính tôn trọng. 
Ngài đầy đủ ba niệm, thành tựu công đức niệm Tam Bảo, 
cho nên chẳng lìa thấy Phật. Thường thường thấy được chư 
Phật, do đó trong tâm chăng sinh tất cả vọng niệm. Chẳng 
có vọng niệm, thì tâm sẽ đắc được thanh tịnh. Do đó đắc 
được pháp nói, pháp hành, pháp tu, của chư Phật, đó đều là 
vì tâm được thanh tịnh, mới đắc được các Phật pháp. Nếu 
tâm chăng thanh tịnh, thì chẳng đắc được tắt cả pháp. Tích 
tập vô lượng đức, tịnh các thần thông: đắc được pháp vô 
thượng của chư Phật rồi, thì nhất định phải tu, phải trì, phải 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 190 
hành, mới đắc được lợi ích. Y theo pháp mà hành, thì sẽ 
tích tập vô lượng căn lành công đức. Tu phạm hạnh thanh 
tịnh, sẽ đắc được trí huệ vô thượng, cũng có thê thành tựu 
vô lượng thân thông. Trí huệ và thân thông, đêu do sự tu 
thanh tịnh và niệm Phật tam muội mà chứng được. Chúng 
sinh thọ được lợi ích lớn của Bồ Tát hồi hướng, thì đối với 
sự hoài nghĩ về Phật pháp trong quá khứ chắng minh bạch, 
hiện tại đều quét sạch, an trụ nƠI lời dạy của chư Phật nói, 
y pháp phụng hành, vĩnh viên chăng thôi chuyên. 

Như vì chúng sinh hồi hướng như vậy. 
Vì Thanh Văn Bích Chỉ Phật hôi hướng, 
cũng lại như thê. 

Đại Bồ Tát tu hồi hướng đẳng tất cả Phật, vì tất cả 
chúng sinh hồi hướng, như Kinh văn đã nói ở trên. Đối với 
bậc Thánh hàng nhị thừa: Thanh Văn Bích Chi Phật, Ngài 
cũng vì các bậc ây mà hôi hướng như thê. 

Lại nguyện tất cả chúng sinh, vĩnh 
viên lìa khói địa ngục, nøa quỷ, súc sinh, 
vua Diêm La, tât cả nơi ác. Tăng trưởng 
tầm vô thượng bô đê. Chuyên tâm siêng 
cầu nhật thiêt chủng trí. Vĩnh viên chăng 
huỷ báng chánh pháp của chư Phật. Được 
an lạc của Phật. Thân tầm thanh tịnh. 
Chứng được nhât thiệt trí. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 191 


Đại Bồ Tát tu hồi hướng đắng tất cả Phật, trước hết 
Ngài đem căn lành hồi hướng về chư Phật, để biểu thị báo 
ân Phật, sau đó hồi hướng cho các Bồ Tát phát tâm khác, 
lại hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lại hồi hướng cho hàng 
nhị thừa. Hiện tại Ngài lại đem căn lành tu hành, hồi hướng 
cho chúng sinh thọ khổ trong ba đường ác. Bồ Tát tâm bi 
tha thiết, bình đăng nghĩ đến chúng sinh thiện ác. Ngài nói: 
Nguyện đem căn lành của tôi tu, hồi hướng cho chúng sinh 
trong ba đường ác, hy vọng họ được lợi ích này, vĩnh viễn 
xa lìa địa ngục, ngạ quý, súc sinh và vua Diêm Vương, tất 
cả nơi ác, nơi thọ tội. Được sinh về chốn lành, thấy Phật 
nghe pháp, tăng trưởng đạo tâm vô thượng bồ đề. Chuyên 
tâm nhất chí siêng năng tỉnh tấn, cầu nhất thiết chủng trí, 
nhất thiết đạo chủng trí. Vĩnh viễn chẳng huỷ báng chánh 
pháp của chư Phật, đắc được an lạc giống như Phật. Thân 
tâm thanh tịnh, chứng được nhất thiết trí huệ. 

Phật tử ! Hêệt thảy căn lành của đại Bồ 
Tát, đêu nhờ nguyện lớn phát khởi, chánh 
phát khởi. Tích tập, chánh tích tập. Tăng 
trưởng, chánh tăng trưởng. Đêu khiên cho 
rộng lớn, đây đủ sung mãn. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, hết thảy căn lành 
của Ngài đều do Ngài phát khởi nguyện lớn mà sinh ra. 
Nếu vốn chắng có căn lành, sau lại phát khởi nguyện lớn, 
mà trợ lực hạnh. Do lực hạnh, căn lành chưa sinh sẽ khiến 
sinh ra. Phát khởi tức là lực hạnh. Chánh phát khởi, là lia 
khỏi tất cả lỗi lầm, lực hạnh chánh đạo. Tích tập, do nơi lực 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 192 


hạnh chánh đạo, sẽ tích tập rất nhiều căn lành. Chánh tích 
tập, là nói ở trong sự hành tất cả chánh đạo, bao quát hết 
thảy nghiệp thiện, thành tựu giúp thành bồ đề đạo hạnh. 
Cũng có thể nói do nguyện lực, nhiếp căn lành nầy thành 
các thăng hạnh, khiến cho nó chẳng tán mất, cho nên nói 
tích tập, chánh tích tập. Lại vì nguyện lực, nhiếp hoá căn 
lành tích tập các thắng hạnh, lại sinh các thắng hạnh, thì 
gọi là tăng trưởng. Ở trong mỗi mỗi các thắng hạnh, bèn 
sinh ra tất cả các thăng hạnh, gọi là chánh tăng trưởng. Bồ 
Tát khiến cho những căn lành nầy đều rộng lớn, đầy đủ, 
sung mãn. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát ở tại gia, cùng với 
vợ con, chưa từng tạm xả bỏ tâm bồ đề. 
Chánh niệm suy gầm cảnh nhất thiết trí. 
Tự độ độ tha, khiến cho được rốt ráo. 
Dùng phương tiện khéo léo, giáo hoá quyến 
thuộc của mình. Khiến cho nhập vào trí Bồ 
Tát. Khiến cho thành thục giải thoát. Tuy 
cùng ở chung với nhau, mà tầm chăng 
chấp trước. Dùng gốc đại bi mà hiện ở nhà. 
Vì dùng tâm từ, mà tuy thuận vợ con. Nơi 
đạo thanh tịnh của Bồ Tát chắng có 
chướng ngại. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, Ngài ở tại gia 
sống chung với vợ con, cũng chăng quên đi tâm bồ đề. Bồ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 193 


Tát đại thừa thường thường thị hiện người bình thường, có 
thê thiếp con cái tôi tớ .v.v... Như Bồ Tát Đăng Địa, hay thị 
hiện Vua Chuyển Luân Thánh Vương và ông vua, trưởng 
giả giàu có. Có Bồ Tát thị hiện phàm phu, thậm chí thị hiện 
người ác, mục đích đều là vì giáo hoá chúng sinh, tuỳ 
duyên thị hiện, tuỳ nguyện thị hiện. Cho nên Bồ Tát có Bồ 
Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Có thể phân biệt từ cách 
phục sức. Bồ Tát tại gia đều là thân mặc đồ hoa, đầu đội 
mũ, thân mang chuỗi. Bồ Tát xuất gia thì đầu tròn mặc áo 
Cà Sa. Cà Sa con gọi là y phước điền, chúng sinh thấy 
người xuất gia thì đảnh lễ, tức là thấy y phước điền, mà 
hướng đến cầu phước, cho nên người xuất gia phải luôn 
luôn đắp y. Đắp y là hiện tướng Bồ Tát xuất gia. Trước kia 
Quốc Sư Thanh Lương từng nói hai câu rằng: 


"Thê chăng tốn Sa Môn chi biểu, 
Tâm chăng vI Như Lai chị chê”. 


Nghĩa là "Thân chẳng làm tốn đi biểu hiện của bậc 
Sa Môn, và tâm chẳng trái với giới điều Như Lai chế ra. Vì 
thân mặc y Cà Sa, là lúc Phật còn tại thế quy định đối với 
người xuất gia. Khi tôi đến nước Mỹ hoằng pháp thì phát 
tâm nhất định muốn khôi phục lại điều Như Lai chế ra, cho 
nên người xuất ra ở Chùa Kim Sơn, bất luận là trời nóng 
đến mức độ nào, cũng nhất định là y không lìa thân, trừ lúc 
vào phòng rửa tay, hoặc đi tắm mới cởi y ra. 

Bồ Tát ở tại gia, là chỉ Bồ Tát tại gia, tuy nhiên Ngài 
thị hiện một vị Bồ Tát tại g1a, có vợ con tôi tớ vây quanh, 
nhưng Ngài chăng bị năm dục làm ô nhiễm, cũng chưa 
từng tạm xả bỏ tâm bồ đề giác đạo. Chánh niệm suy gẫm: 
Bồ Tát có tâm đại từ bi, cho nên có thể tuỳ nhiễm mà 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 194 


không nhiễm. Có đại trí huệ, thì hay sống nơi con đường 
thanh tịnh. Suy gẫm các pháp, một lòng cầu cảnh giới nhất 
thiết chủng trí. Lại tu tất cả nghĩa lý, thảy đều thông đạt 
thành tựu trí huệ vô thượng, mà chư Phật rốt ráo viên mãn. 
Bồ Tát tu học bồ đề giác đạo, cầu quả Phật vô thượng, mục 
đích của Ngài là mình chấm dứt sinh tử, cũng độ cho kẻ 
khác đắc được giải thoát, đạt được cảnh giới rốt ráo. Dùng 
các pháp môn phương tiện khác nhau, khéo léo hoá độ lục 
thân quyến thuộc của mình, khiến cho họ đắc được trí huệ 
giống như Bồ Tát, thấu rõ lý tánh chân thật của các pháp, 
tín niệm thành thục, chân thật giải thoát. Tuy Bồ Tát hằng 
ngày cùng ở chung một nơi với vợ con lục thân quyến 
thuộc, nhưng tâm của Ngài chẳng chấp vào năm dục, chắng 
bị thân tình ràng buộc. Ngài vẫn ôm ấp nguyện lớn đã phát 
trong quá khứ, tâm bị cứu độ chúng sinh, với gia tộc hoà 
mục với nhau. Dùng tâm đại từ tuỳ thuận vợ con, giữa đó 
đây cung kính lẫn nhau. Bồ Tát dùng tâm nhu nhuyến, và 
thái độ hài hoà, cư gia xử thế, đối với đạo nghiệp Bồ Tát 
thanh tịnh mà Ngài tu, chẳng có chút gì chướng ngại. 


Đại Bồ Tát tuy ở tại gia, làm các sự 
nghiệp, chưa từng tạm xả tâm nhất thiết 
trí. Đó là: Hoặc mặc y phục. Hoặc ăn thực 
phẩm. Hoặc uống thuốc thang, tắm rửa, 
quay nhìn, đi đứng nằm ngồi, thân lời ý 
nghiệp. Hoặc ngủ, hoặc thức .v.v... Tất cả 
các việc làm như vậy, tâm thường hồi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 195 


hướng về đạo nhất thiết chủng trí, chuyên 
niệm suy gẫm, chăng có lúc nào xả lìa. 


Đại Bồ Tát tuy sinh sống ở trong gia tộc như những 
người bình thường, tất cả biểu hiện làm việc hành động, 
đâu chăng phải là dùng trí hoá tình, dùng trí Bát Nhã lãnh 
đạo vạn hạnh. Ngài chưa từng xả lìa tâm nhất thiết trí. Trên 
biểu hiện nhìn lại, Bồ Tát là một người phàm trên thế giới 
này. Thân thể của Ngài ở nơi phàm trần, nhưng tâm của 
Ngài vượt khỏi phảm trần, đây giống như trồng hoa đrong 
giêng chẳng nhiễm bụi trần, hoa sen vươn khỏi bùn lầy mà 
chăng nhiễm. Sinh hoạt thường ngày của Bồ Tát, giống 
như lúc mặc quần áo, lúc ăn cơm, hoặc lúc uống thuốc 
thang, tắm rửa, lúc vận động, ăn cơm xong đi kinh hành, đi 
bộ dưới trăng, lúc đi nhiễu Phật ở Phật đường, cho đến 
quay đầu nhìn ngó, bất luận là đi, đứng, ngồi, hoặc nằm, 
chăng có lúc nào mà Ngài chắng chú ý kiểm điểm ba 
nghiệp thanh tịnh và oal nghi. Và nữa lúc ngủ, hoặc lúc 
nghỉ, mỗi ngày sinh hoạt giống như vậy, ra vào lai vãng, 
nói năng động tĩnh, hết thảy tất cả biểu hiện hành vị, trong 
tâm của Ngài đều quán chiếu Phật đạo, hồi hướng về đạo 
nhất thiết chủng trí. Ngài chuyên tâm hệ niệm suy gầm đạo 
lý chân thật của các pháp, vĩnh viễn chắng có lúc nào xả lìa 
trí tâm. 


Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, an 
trụ bồ đề vô lượng đại nguyện. Nhiếp lấy 
vô số căn lành rộng lớn. Siêng tu các việc 
lành, khắp cứu tất cả. Vĩnh viễn lìa tất cả 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 196 


kiêu mạn phóng dật. Quyết định hướng về 
nhất thiết trí địa. Quyết không phát ý 
hướng về đạo khác, thường quán tất cả chư 
Phật bồ đề. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp 
tạp nhiễm, tu hành tất cả sở học của Bồ 
Tát. Nơi đạo nhất thiết trí, chắng có 
chướng ngại. Trụ nơi trí địa, ưa thích tụng 
tập. Dùng vô lượng trí, tập các căn lành. 


©° 
rƑ 


Tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian, 
cũng chắng nhiễm trước hạnh mà mình 
thực hành, chuyên tầm thọ trì giáo pháp 
của chư Phật. 


Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, nên luôn 
luôn tỉnh tấn tu học bồ đề giác đạo, để hoàn thành nguyện 
lớn mà Ngài đã phát. An trụ, tức là chăng thối chuyển hoặc 
giải đãi. Nguyện lớn Bồ Tát phát ra lấy sự lợi ích chúng 
sinh làm đầu, chưa từng nghĩ đến mình. Bồ Tát muốn 
nhiếp lấy vô số căn lành rộng lớn, cho nên Ngài siêng tu 
các việc lành. Các việc lành là bao quát việc lành lớn nhỏ 
mà nói, chăng lựa chọn việc lành lớn nhỏ, chăng đề ý đến 
đối tượng của việc lành, là thân sơ chăng, mà khắp cứu tất 
cả chúng sinh, ôm hoài bảo tỉnh thần vô duyên đại từ, đồng 
thê đại bi, bình đẳng cứu bạt tất cả chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tâm kiêu ngạo tự mãn, và thái 
độ cống cao ngã mạn, cùng với tà hạnh phóng dật. Phóng 
dật là gốc rễ của các hoặc. Kiêu là nhiễm pháp sở y. Mạn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 197 


hay trầm luân lâu dài sinh tử. Nếu lìa khỏi được ba hoặc 
này, thì những nghiệp hoặc khác đều có thể lìa khỏi. Bồ 
Tát được tâm thanh tịnh, quyết định hướng về con đường 
nhất thiết trí. Không bao giờ thay đổi tâm ý, đi trên tà đạo. 
Ngài luôn luôn quán sát các pháp thật tướng, chánh niệm 
sUY. gẫm bồ đề giác đạo. Vĩnh viễn xả bỏ tất cả pháp tạp 
nhiễm chẳng thanh tịnh, pháp hữu lậu thế gian. Chuyên 
tâm tu hành đạo của tất cả Bồ Tát tu hành. Siêng cầu nơi tất 
cả trợ đạo tăng trưởng trí huệ, khai đại trí huệ, chứng được 
trí huệ viên dung vô ngại. Bồ Tát đã đoạn sạch tất cả phiền 
não, xả bỏ lý sự hai chướng ngại, mà trụ nơi trí huệ địa, 
pháp môn Bát Nhã. Ngài thân tâm an lạc, pháp hỷ sung 
mãn. Chuyên tâm ưa thích đọc tụng Kinh điển đại thừa, tu 
học Phật pháp thượng thừa. Dùng vô lượng trí huệ như thế, 
tích tập vô lượng căn lành. Trong tâm chăng tham ái năm 
dục thế gian, cũng chắng tham trước khoái lạc hư vọng của 
thế gian, càng không nhiễm ô hạnh của phảm phu, cũng 
chăng chấp trước vào hạnh môn của mình tu. Chuyên tâm 
nhất chí, vào sâu tất cả giáo lý Phật pháp của chư Phật, y 
pháp tu hành, y giáo hành trì. 


Bồ Tát ở tại gia như vậy, khắp nhiếp 
căn lành khiên cho tăng trưởng, hôi hướng 
chư Phật vô thượng bô đê. 

Tuy nhiên Bồ Tát ở chúng với gia tộc quyến thuộc, 
nhưng Ngài vẫn thủ hộ căn lành của mình, chăng khiên cho 


tán mất. Khắp nhiếp thọ tất cả căn lành, khiến cho nó tăng 
trưởng, khiên cho nó dân dân thành tựu. Bô Tát đem vô 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 198 


lượng căn lành tích tụ, hồi hướng về mười phương ba đời 
chư Phật vô thượng bồ đề giác quả. 


Phật tử ! Bấy giờ, Bồ Tát cho đến thí 
cho súc sinh thức ăn một năm. một hột, đêu 
nguyện răng: Sẽ khiên cho những súc sinh 
nây, xả bỏ đường súc sinh, được lợi ích an 
lạc, rôt ráo giải thoát. Vĩnh viên vượt khỏi 
biên khô. Vĩnh viên tiêu diệt thọ khô. Vĩnh 
viên tiêu trừ khô uân. Vĩnh viên dứt khô 
giác, khô tụ, khô hành, khô nhân, khô bôn 
và các khô xứ. Nguyện cho những chúng 
sinh đó, đêu được xả ha. Bồ Tát chuyên 
tâm hệ niệm tât cả chúng sinh như thê, 
dùng các căn lành đó làm thượng thủ, đề vì 
họ hôi hướng nhật thiêt chúng trí. 

_ Các vị đệ tử của Phật ! Vị Bồ Tát đó tu pháp môn 
hôi hướng đăng tât cả Phật, Ngài hành công đức bô thí, 
chăng hoàn toàn dùng người làm đôi tượng, khi Ngài bô thí 
thức ăn cho SÚC sinh thì, dù ít chừng một năm, một hạt 
cơm, Ngài đêu phát nguyện lớn như nhau, quyêt chăng vì 
thức ăn nhiêu mà nguyện vọng phát ra khác nhau. Ngài 
cũng đêu hy vọng súc sinh đặc được chút thức ăn, do 
nguyện lực của Ngài, mà xả bỏ đạo quả súc sinh, mà cứ nơi 


hồi hướng nguyện vọng của Ngài, đắc được lợi ích an lạc, 
đắc được giải thoát rốt ráo chân thật, sớm thoát khỏi biển 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 199 


khổ sinh tử, vĩnh viễn tiêu diệt tất cả khô thọ. Thọ, là khổ 
của tự tánh, cho nên phải tiêu diệt, vĩnh viễn trừ khỏi tất cả 
khổ uân. Uần là khổ nương tựa, như năm ấm xí thạnh khổ. 
Vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả khổ giác. Giác là khổ tướng, 
cũng nhiếp oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ .v.v... Cho đến 
tất cả các khổ tụ, như sinh, già, bệnh, chết, ba thứ khổ, tám 
thứ khổ. Khổ hành, là các khổ do tội nghiệp làm ra. Khổ 
nhân, là nhân khởi của tất cả sự khô, tức là do tâm khởi các 
hoặc. Khổ bồn, là gốc rễ của khổ, đều từ tham dục mà sinh. 
Cùng với đủ thứ nơi thọ khổ. Những nơi thọ khổ, đó là ba 
đường ác: Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, cùng với nhiều sự 
biển đổi sở y. Các khổ ở trên, Bồ Tát đều hy vọng chúng 
sinh đắc được lợi ích hồi hướng của Ngài, vĩnh viễn xả lìa 
những thứ khổ nạn đó. Bồ Tát tu pháp hồi hướng như vậy, 
tại sao ? Bồ Tát chăng phải vì mình cầu an lạc, mà vì giải 
thoát tất cả chúng sinh, lìa khô được vui, cho nên Ngài mới 
chuyên tâm hệ niệm tất cả chúng sinh, Bồ Tát vì lợi ích cho 
chúng sinh, tu tập căn lành là việc đầu tiên của Ngài. Vì 
khiến cho tất cả chúng sinh, đều đắc được nhất thiết chủng 
trí, đắc được bồ đề giác quả, cho nên Ngài đem căn lành 
của Ngài tu, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng, vì nhất 
thiết chủng trí mà hồi hướng. 


Bồ Tát sơ phát tâm bồ đề, khắp nhiếp 
chúng sinh. Tu các căn lành, thảy đều hồi 
hướng. Muốn khiến cho họ vĩnh viễn lìa 
khỏi sinh tử khoáng dã. Đắc được khoái lạc 
vô ngại của Như Lai. Thoát khỏi biển phiền 
não. Tu con đường Phật pháp, tâm từ đầy 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 200 


khắp, sức bi rộng lớn. Khắp khiến cho tất 
cả đắc được an lạc thanh tịnh. Thủ hộ căn 
lành, gần gũi Phật pháp, thoát khỏi cảnh 
giới ma, nhập: vào cảnh øiới của Phật. Đoạn 
hạt giông thế gian, øïeo trồng hạt giống 
Như Lai. Trụ ở trong pháp ba đời bình 
đắng. Đại Bồ Tát đem hết thảy căn lành đã 
tích tập. sẽ tích tập, hiện đang tích tập, 
thảy đều hồi hướng. 


Vị Bồ Tát đó tu pháp hồi hướng đắng tất cả Phật, khi 
Ngài lúc đương sơ phát tâm bồ đề, thì Ngài khắp nhiếp thọ 
hết thảy chúng sinh, tu hành đủ thứ căn lành, đem căn lành 
đó, thảy đều hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Mục 
đích Ngài hồi hướng là muốn khiến cho tất cả chúng sinh, 
vĩnh viên thoát khỏi khoảng đã sinh tử. Nghĩa là nói những 
chúng sinh đó, khi sông thì chăng chỗ nương, chết rồi cũng 
chăng có quy túc, sinh tử hai con đường, chẳng có biện 
pháp dứt sinh tử, cho nên dùng hai chữ "khoáng dã" để 
hình dung. Chúng sinh có thể vĩnh viễn lìa khoáng dã sinh 
tử, thì tự nhiên sẽ được lợi ích của Bồ Tát giáo hoá, tin sâu 
chánh pháp, biết tu hành biện đạo, sẽ đắc được khoái lạc 
chăng chướng ngại của mười phương chư Phật, chẳng thọ 
bất cứ sự vật nào nhiễu loạn chân tâm khoái lạc. 

Lúc đó, phiền não vô tận của tất cả chúng sinh, giống 
như biên cả, vô hình sẽ đoạn diệt. Họ đều thoát khỏi biển 
khổ phiền não. Vì chúng sinh đều minh bạch phải tu học 
đạo pháp của chư Phật. Tâm từ ái của chư Phật đầy dẫy 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 201 


khắp pháp giới, tâm bi tha thiết của Ngài, và nguyện lực 
cũng đặc biệt rộng lớn, sung mãn hư không, khắp khiến 
cho tất cả chúng sinh, đều đắc được khoái lạc mát mẻ. Thủ 
hộ căn lành của mình tu, cũng thủ hộ căn lành của tất cả 
chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết gần gũi 
Phật, gần gũi pháp. Mình cũng gần gũi Phật, gần gũi pháp. 
Thoát khỏi tất cả cảnh giới của thiên ma ngoại đạo. Nhập 
vào cảnh giới chánh tri chánh kiến của Phật. Bồ Tát thường 
hành Bồ Tát đạo, tức là không để cho chúng sinh nhập vào 
cảnh giới ma. Đoạn trừ hạt giống thế gian, hạt giống thế 
gian tức là tất cả pháp ô nhiễm. Bồ Tát tự mình sớm đã dứt 
sạch ô nhiễm, cho nên Ngài giáo hoá chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh cũng dứt pháp ô nhiễm của thế gian, còn phải 
dứt trừ hạt giông pháp thế gian. Sau đó phải g1eo trồng hạt 
giống Phật. Gì là hạt giống Phật ? Tức là trí huệ thù thắng. 
Trí huệ thì phải tu tập, cho nên phải tu học Phật đạo, giông 
như tài bồi hạt giống, cũng cần phải vun bồi tưới nước. Trí 
huệ của Như Lai, tức là hạt giông của Phật. Tu học Phật 
đạo, tức là vun bồi hạt giống trí huệ. Bồ Tát trụ ở trong 
pháp ba đời bình đăng của chư Phật nói ra, nơi tất cả lý sự, 
chăng sinh biên kiến phân biệt, ôm lòng bình đắng đại từ. 
Ba đời, tức là đời quá khứ, đời hiện tại, và đời vị lai. Đại 
Bồ Tát đem căn lành Ngài đã tích tập trong quá khứ, căn 
lành Ngài sẽ tích tập đời vị lai, căn lành Ngài đang tích tập 
hiện tại, tơ hào chẳng lưu giữ, hoàn toàn hồi hướng cho tật 
cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bô đề, hồi hướng về 
chân như thật tế. 


Ngài lại nghĩ như vầy: Như chỗ tu 
hành của chư Phật Bô Tát quá khứ thực 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 202 


hành, cung kính cúng dường tất cả chư 
Phật. Độ các chúng sinh, khiến cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi. Siêng năng tu tập tẤt cả 
căn lành, thảy đều hồi hướng mà chẳng 
chấp trước. Những là chẳng nương nơi sắc, 
chẳng chấp vào thọ, không tưởng điền đảo, 
chăng tác ý nơi hành, chăng thủ lẫy thức. 
Xã lìa sáu xứ, chắng trụ thế pháp, ưa xuất 
thế gian. 


Bồ Tát lại quán tưởng như vầy: Tôi phải học hạnh 
môn tu hành của chư Phật và Bồ Tát quá khứ, tôi nguyện ý 
tu hành giống như các Ngài. Giống như các Ngài cung kính 
tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật, gần gũi tất cả 
chư Phật, lễ lạy tất cả chư Phật, khen ngợi tất cả chư Phật. 
Độ tất cả chúng sinh, thường xiễn dương chánh pháp đối 
với họ, tiếp dẫn họ lia khổ được vui, khiến cho họ vĩnh 
viễn thoát khỏi ba cõi: Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Luôn 
luôn đũng mãnh tinh tắn, siêng năng tu tập tất cả căn lành. 
Tất cả căn lành tức là "Không làm các điều ác, chuyên làm 
các việc lành", để tăng trưởng căn lành của mình. Đem căn 
lành của mình tu tập, đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, 
hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. Khi 
Bồ Tát hỏi hướng như thế thì, một chút cũng chẳng chấp 
trước vào việc của mình làm, cũng chẳng chấp trước vào 
tôi đã giáo hoá tất cả chúng sinh. Như chẳng nương vào 
sắc, tức chẳng nương vào tất cả vật chất có hình, chăng 
chấp vào nơi thọ uấn, chẳng chấp vào nơi tưởng uấn. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 203 


Chăng có tư tưởng điên đảo, chăng tác ý nơi hảnh uấn, 
cũng chăng châp vào nơi thức uân. Sắc thọ tưởng hành 
thức năm uân đêu chăng châp vào. Xả lìa sác thanh hương 
vị xúc pháp cảnh giới sáu trân. Vĩnh viên lia khỏi sự cám 
dỗ của sáu xứ nây. Tóm lại, Bồ Tát quyết chẳng lưu luyến 
nơi năm dục sáu trần. Tâm niệm của Ngài xa lìa hồng trần, 
đắc được pháp lạc thanh tịnh, cho nên Ngài chăng trụ pháp 
thê gian mà hoan hi tu hành, ưa thích tu Phật đạo xuât thê 
gian, ưa thích xuât thê gian, vì Ngài biệt tât cả trên thê gian 
đêu là hư vọng. 

Bồ Tát biết tất cả pháp như hư không. 
Chăng từ đầu đên. Không sinh không diệt. 
Không có chân thật. Không có nhiễm 
trước. Xa la tâầt cả thây phân biệt. Chăng 
động chăng chuyên, chăng mât chăng hoại. 
Trụ nơi thật tê. Không tướng la tướng, chỉ 
là một tướng. Vào sâu tât cả pháp tánh 
như vậy. Thường ưa tu tập phô môn căn 
lành. Đêu thây tât cả chúng hội của chư 
Phật. 

__ Đại Bồ Tát tu hồi hướng đăng tất cả Phật, sở dĩ Ngài 
chăng châp vào đủ thứ cảnh giới năm dục sáu trần, là do 
Ngài đã biết tât cả pháp đêu giông như hư không, chăng có 
thật thê, như huyện như hoá, nó là tùng duyên không tính, 
chăng biệt nó từ nơi nào đên, cũng chăng biết nó quy vê 
đâu. Nó chăng sinh, cho nên mới không diệt. Tât cả pháp 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 204 


đều là hư vọng không thật, vậy có thể chân thật chăng 2 
Đương nhiên chẳng có thể chân thật, lại có gì có thê nhiễm 
trước ? Bồ Tát thông đạt đạo lý pháp tánh vốn không, xa 
lia được tất cả tri kiến phân biệt. Bất cứ cảnh giới gì cũng 
chăng giao động được chánh kiến của Ngài, Ngài càng 
chăng thuận theo cảnh giới mà lưu chuyên. Chắng mất 
chăng hoại, Bồ Tát chẳng chấp trước, tức là đắc không chỗ 
đắc, vậy còn có quan niệm có mất, có hoại chăng, cho nên 
Ngài chẳng mất, chăng hoại. Trụ nơi thật tế, thấy thật thành 
quán, thấu rõ lý thể chân thật của các pháp. Thật tế tức là 
vô tướng, tâm cảnh vắng lặng, chăng có bất cứ tướng gì. 
Lìa tướng tức là lìa tất cả tướng hư vọng, hiển tướng chân 
thật. Vô tướng là ở tại lý mà nói, vì các pháp vôn tự không 
có tướng. Lia tướng là nương về trí mà nói. Lìa lẫy tướng 
tức chăng bị tướng làm chướng ngại, tức cũng là không 
chấp, không nương, mới sinh ra sức trí huệ. Chỉ là một 
tướng, câu trên nói thấu rõ không tướng lìa tướng, mười 
tướng đều lìa, tiếp theo nói chỉ là một tướng. Tại biểu diện 
của câu văn mà nhìn, thì giống như nói có một tướng, kỳ 
thật ý nghĩa một tướng, tức cũng là không tướng. Chữ 
"trớng", khái quát có mười thứ, tức là tướng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, tướng sinh, trụ, hoại, diệt, tướng nam, 
tướng nữ, cộng làm mười thứ. Bộ Tát đối với đạo lý ở trên 
vừa nói, đều y giáo phụng hành, vào sâu tất cả pháp tánh, 
khế hợp với pháp tánh tuỳ tướng mà tu. Dùng một nhiếp tất 
cả, tâm thường ưa phát nguyện lớn, tu khắp tất cả pháp 
môn tận hư không khắp pháp giới, tu tập căn lành. Mười 
phương ba đời chư Phật Ngài cũng thường thường thấy 
được, mà còn thường thường tham gia pháp hội của chư 
Phật, nghe chư Phật giảng Kinh thuyết pháp. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 205 


Như hồi hướng căn lành của tất cả 
Như Lai quá khứ. Tôi cũng hồi hướng như 
vậy. Hiểu pháp như vậy. Chứng pháp như 
vậy. Nương pháp như vậy. Phát tâm tu tập, 
chăng trái với pháp tướng. Biết chỗ tu 
hành, như huyễn như bóng, như trăng 
trong nước, như hình trong øương, do 
duyên hoà hợp mà hiến hiện. Cho đến bậc 
Như Lai rốt ráo. 


Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đẳng tất cả Phật, Ngài 
quyết tâm muốn học hồi hướng căn lành của tất cả chư 
Phật quá khứ tu hành. "Tôi cũng muốn chiếu theo phương 
pháp của các Ngài tu mà fu hồi hướng", đem căn lành nầy 
vì chúng sinh hồi hướng. Bồ Tát Ngài tự suy gẫm: Tôi đã 
minh bạch hết thảy tất cả các pháp. Tôi cũng chứng được 
diệu pháp không thể nghĩ bản. Nghĩa là tôi y chiếu theo 
diệu pháp không thể nghĩ bàn nầy tu hành. Tôi đã từng 
phát tâm đại bồ đề, tu tập diệu pháp không thê nghĩ bàn của 
chư Phật nói. Tuy tôi đã biết các pháp không tướng, tu 
pháp không tướng, nhưng tôi chẳng trái với pháp tướng, 
đây là vì giáo hoá chúng sinh, giả dùng lời nói mà thôi. Tôi 
biết như lý tu hành, song, tôi chưa từng chấp trước vào 
năng tu và sở tu, vì hết thảy tất cả đều là như huyễn, như 
bóng, chăng có chân thật. Lại giống như mặt trăng trong 
nước, như hình trong gương, đều chắng có vật thật, là nhân 
duyên hoà hợp mà sinh ra. Bồn thân của tắm gương là một 
miếng trong sáng, vật đến thì hiện, vật đi thì không, do 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 206 


nhân duyên hoà hợp mới có sự hiển hiện. Tôn chiều theo 
đạo lý nây mà tu hành, thì cuối cùng sẽ đạt đến rốt ráo viên 
mãn, thành tựu quả vị Phật. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vây: 
Như quá khứ, khi chư Phật tu hạnh bồ đề, 
thì đem các căn lành hồi hướng như vậy. 
Vị lai, hiện tại, cũng đều như vậy. Nay tôi 
cũng nên như các đức Phật đó, phát tầm 
như vậy. Đem các căn lành mà hồi hướng. 
Bậc nhất hồi hướng. Thắng hồi hướng. Tối 
thắng hồi hướng. Thượng hồi hướng. Vô 
thượng hồi hướng. Vô đắng hồi hướng. Vô 
đẳng đắng hồi hướng. Vô tỉ hồi hướng. Vô 
đối hồi hướng. Tôn hồi hướng. Diệu hồi 
hướng. Bình đăng hồi hướng. Chánh trực 
hồi hướng. Đại công đức hồi hướng. Rộng 
lớn hồi hướng. Thiện hồi hướng. Thanh 
tịnh hồi hướng. Lìa ác hồi hướng. Chẳng 
tuỳ ác hồi hướng. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Đại Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đăng tất cả Phật, Ngài lại quán tưởng như vậy: Tôi 


phải giông như chư Phật quá khứ khi tu hạnh Bồ Tát, thì tu 
tập đủ thứ căn lành, hôi hướng cho tât cả chúng sinh, hôi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 207 


hướng về bồ đề, hồi hướng về thật tế. Chư Phật vị lai và 
chư Phật hiện tại, các Ngài cũng tu pháp hồi hướng, cũng 
đều giống nhau. Hiện tại tôi phải hướng về chư Phật ba đời 
học tập, phát tâm giống như các Ngài, đem căn lành của tôi 
tu tập, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi hướng về 
vô thượng bô đề, hồi hướng về thật tế. Bậc nhất hồi hướng: 
Bồ Tát tu tập đủ thứ pháp môn, dùng hồi hướng làm đầu, 
cho nên gọi là bậc nhất hồi hướng. Thắng hồi hướng: Bồ 
Tát đem căn lành của mình tu tập hồi tự hướng tha (quay 
lại mình hướng về người khác), tâm từ bi của Ngài lượng 
đồng hư không, vượt qua mục đích của phàm phu và người 
tiểu thừa tu hành, cầu cho chính mình, cho nên nói là thắng 
hồi hướng, tức là thắng hơn sự hồi hướng của bậc Thánh 
nhị thừa. Tối thăng hồi hướng: Pháp hồi hướng là tối thủ 
thắng, vượt qua nhân vị. Thượng hồi hướng: Hồi hướng tối 
thượng, cho nên gọi là thượng hồi hướng. Vô thượng hồi 
hướng: Chẳng có gì cao hơn so với pháp. hồi hướng. Vô 
đăng hồi hướng: Chẳng có pháp gì có thể sánh bằng với 
pháp hồi hướng. Vô đẳng đăng hồi hướng: Công đức lành 
hồi hướng, đã đạt đến cực điểm, chăng có gì có thể sánh 
bằng nó. Vô tỉ hồi hướng: Chẳng có gì có thể sánh bằng 
hồi hướng, tìm chẳng được cái gì có thê luận bằng nó được. 
Vô đối hồi hướng: Hồi hướng tuyệt đối, vô địch. Tôn hồi 
hướng: Hồi hướng tôn quý nhất. Diệu hồi hướng: Tâm 
không thể nghĩ, lời không thê luận bàn, nên gọi là diệu hồi 
hướng. Bình đăng hồi hướng: Dùng tâm bình đẳng nhìn 
chúng sinh, đem đủ thứ căn lành bình đăng hồi hướng cho 
chúng sinh, lợi ích khắp hết thảy. Chánh trực hồi hướng: 
Dùng tâm ngay thắng, không nghĩ tới thù xưa, chẳng ghét 
kẻ ác, bình đăng chánh trực hồi hướng cho tất cả chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 208 


sinh. Đại công đức hồi hướng: Bồ Tát đem đại công đức tu 
hành, khắp hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Rộng lớn hồi 
hướng: Nguyện lớn hồi hướng khắp cùng pháp giới. Thiện 
hồi hướng: Làm đủ thứ nghiệp thiện hồi hướng. Thanh tịnh 
hồi hướng: Dùng tâm thanh tịnh nhất để hồi hướng căn 
lành tu được. Lìa ác hồi hướng: Lìa khỏi tất cả nghiệp ác, 
hồi hướng chăng có một chút nhiễm ô. Chẳng tuỳ ác hồi 
hướng: Hồi hướng chẳng di chuyên theo cảnh giới ác. 


Bồ Tát đem các căn lành chánh hồi 
hướng như thế rồi, thành tựu thanh tịnh 
thân lời ý nghiệp. Trụ chỗ trụ của Bồ Tát, 
chăng có lỗi lầm. Tu tập nghiệp lành. Lìa 
điều ác nơi thân và lời nói. Tâm chẳng có 
vết ô uế. Tu nhất thiết trí, trụ nơi tâm rộng 
lớn. Biết tất cả pháp, chẳng có chỗ làm. 
Trụ nơi pháp xuất thế. Chăắng nhiễm pháp 
thế gian. Phân biệt biết rõ vô lượng các 
nghiệp. Thành tựu phương tiện hồi hướng 
khéo léo, vĩnh viễn nhỗ sạch tất cả sốc rễ 
chấp trước. 

Vị đại Bồ Tát đó, tu pháp hồi hướng đắng tất cả 
Phật, dùng đủ thứ căn lành công đức của Ngài tu tập, tâm 
từ bi chánh tâm thành ý, chánh trực vô tư, chánh niệm 


không tà, tâm thanh tịnh, hồi hướng cho pháp giới chúng 
sinh, hồi hướng vô thượng bô đề, hồi hướng về thật tế rồi, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 209 


thành tựu thân, lời, ý, ba nghiệp thanh tịnh. Trụ nơi quả vị 
của Bồ Tát trụ, diệt trừ tất cả lỗi lầm, đắc được chân chánh 
không nhiễm, không cấu bần, tu tập tất cả nghiệp thiện. Xa 
lia nghiệp ác về thân: Giết hại, trộm cắp, tà dâm. Nghiệp ác 
về lời nói: Nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, chưởi măng. 
Tâm, tức là ý, trong tâm cũng chẳng có chút tì vết và ô 
nhiễm nào. Nghiệp ác về ý: Tham, sân, si. Nếu ba nghiệp 
này thanh tịnh, siêng tu các pháp, thì tự nhiên sẽ sinh ra trí 
huệ, vì trí huệ là từ trong sự thanh tịnh mà sinh ra. Nếu tâm 
có sự ô nhiễm, thì trí huệ tuyệt đối không thể sinh ra. Tu 
hành, là đồng như tu nhất thiết trí. Trụ tâm rộng lớn: Tâm 
lượng rộng lớn như hư không, bao hàm tất cả. Người hay 
tu hành bố thí lớn, thì tâm họ nhất định sẽ rộng lớn. Người 
chịu tu bố thí, thì tâm tham sân si sẽ bớt đi. Phàm là người 
tâm tham, tâm sân, tâm sĩ nặng, thì tâm lượng của họ nhất 
định sẽ hẹp hòi, có mình, chăng có người. Bồ Tát lại biết 
tất cả pháp, chăng có một tác giả nào cả, cũng chẳng có kẻ 
thọ. An trụ ở trong chánh niệm của chánh pháp, tuyệt đối 
chăng bị pháp thế gian làm ô nhiễm. Phân biệt biết rõ vô 
lượng các nghiệp, Bồ Tát đều biết rất rõ ràng đủ thứ sự 
khác nhau, nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả, chăng 
có số lượng. Đem căn lành thành tựu của mỉnh, hồi hướng 
cho hết thảy chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo 
léo, giáo hoá chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, cứu chúng 
sinh ra khỏi từ trong sự chấp trước, khiến cho họ vĩnh viễn 
nhồ sạch gốc rễ chấp trước. Gốc rễ chấp trước của chúng 
sinh tức là ba độc tham sân sI. 


Phật tử ! Đó là hồi hướng đẳng tất cả 
Phật thứ ba của đại Bồ Tát. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 210 


Các vị đệ tử của Phật ! Đó tức là hôi hướng thứ ba 
trong mười hôi hướng, hôi hướng đăng tât cả Phật của đại 
Bồ Tát tu tập. 

Đại Bồ Tát trụ ở hồi hướng nây, vào 
sâu nghiệp của tất cả Như Lai. Hướng về 
công đức thù thắng vi diệu của Như Lai. 
Vào sâu cảnh giới trí huệ thanh tịnh. 
Chăng lìa nghiệp của tât cả Bồ Tát. Khéo 
phân biệt phương tiện khéo léo, mà vào sâu 
pháp giới. Khéo biêt Bồ Tát tu hành thứ 
lớp. Vào giông tánh của Phật. Dùng 
phương tiện khéo, phân biệt biêt rõ vô 
lượng vô biên tât cả các pháp. Tuy lại hiện 
thần sinh ra trong thế gian, mà nơi pháp 
thế gian tâm chăng chấp trước. 

Vị đại Bồ Tát đó tu hồi hướng đăng tất cả Phật, Ngài 
an trụ ở trong hôi hướng thứ ba, Ngài vào sâu giác đạo 
nghiệp Phật của chư Phật, mà tu tập nghiệp của chư Phật. 
Lại siêng năng tỉnh tấn tu học nghiệp Phật, hướng về quả 
đức thù thắng vi điệu của Phật. Lại vào được cảnh giới trí 
huệ thanh tịnh thâm sâu mà hướng vê bô đê. Luôn luôn tu 
học chăng giải đãi, chưa từng lìa khỏi đạo nghiệp của các 
Bô Tát tu hành. Khéo phân biệt thật tướng của các pháp, 
dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hoá chúng sinh. 
Vào pháp giới thanh tịnh thâm sâu, thường chuyên bánh xe 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 211 


pháp. Lại biết rõ pháp môn tu hành của Bồ Tát, phải từ lục 
độ vạn hạnh mà hạ thủ. Tu hành biện đạo, đều có thứ tự 
nhất định. Nếu tu mù luyện đuôi, thì sẽ lãng phí thời gian 
vô ích, cho nên phải y theo lời chỉ dạy của thiện tri thức, 
thuận theo thứ tự, mà nhập vào đạo đưa đến sự thành Phật. 
Vào giống tánh của Phật: Phải khế hợp với giống tánh với 
Phật, chánh niệm suy gẫm, hợp với ý của Phật. Lại vận 
dụng pháp môn phương tiện khéo léo, phân biệt rõ ràng, 
minh bạch vô lượng vô biên tất cả diệu pháp, dùng những 
diệu pháp nầy giáo hoá chúng sinh, độ chúng sinh thoát 
khỏi biển khổ. Tuy nhiên Bồ Tát một lần, lại một lần đến 
thế giới nầy, nhưng Ngài thừa nguyện lực mà đến độ chúng 
sinh, chứ chăng phải vì tham luyến hưởng thụ năm dục thế 
gian mà đến thọ sinh. Bồ Tát đối với pháp thế gian chẳng 
chấp trước, tâm càng không tham nhiễm sắc thanh hương 
vị xúc, hoặc tài sắc danh ăn ngủ năm dục. 


Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương thân lực của đức Phật. Quán sát 
mười phương, liên nói kệ răng: 


Các Bồ Tát Ma Ha Tát đó 

Tu pháp hôi hướng Phật quá khứ 

Cũng học Phật vị lai hiện tại 

Tu hành của tât cả Đạo Sư. 

Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng 
thứ ba, thì Ngài liên nương đại oai thân lực của mười 
phương chư Phật và Phật Tỳ Lô Giá Na cùng với Đức Phật 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 212 


Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp căn tánh và nhân 
duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, lại dùng 
phương pháp kệ tụng, thuật lại Kinh văn trường hàng ở 
trên. Khiến cho chúng sinh đương thời, chúng sinh vị lai, 
dễ dàng minh bạch, dễ dàng tu hành, dễ dàng thành tựu. 

Ngài nói: Vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, là vị đại 
Bồ Tát trong các Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu pháp lớn, phát 
nguyện lớn, thành quả lớn, rộng độ vô lượng chúng sinh. 
Pháp môn tu hành của vị Bồ Tát đó, là học tập thệ nguyện 
lớn của chư Phật đời quá khứ, pháp môn hồi hướng. Ngài 
cũng học tập chư Phật vị lai, và chư Phật hiện tại đang tu 
pháp hồi hướng nầy, cùng với pháp môn của mười phương 
chư Phật tu hành, chứng quả vị mà Phật chứng, nói đủ thứ 
diệu pháp mà Phật nói. Đạo sư, là một danh từ riêng gọi 
Phật. 


Nơi các cảnh giới được an lạc 

Chỗ chư Phật Như Lai khen ngợi 
Mắt thanh tịnh quang minh rộng lớn 
Đều đem hồi hướng đại trí huệ. 


Tại sao một số người có nhiều ưu sầu phiền não ? 
Tại sao cảm giác chăng vui vẻ ? Là vì mỗi người có sự 
chấp trước của mỗi người. Vật gì cũng khiến cho sự chấp 
trước phát sinh sức lực lớn, là do ba độc tham sân si, và 
hơn nữa là do nhân quả. Do tâm vọng tham sân sĩ nặng, 
bèn sinh ra chấp trước, khởi hoặc, tạo nghiệp. Vì chấp 
trước, phiền não trùng trùng, nên tâm niệm trong tâm đầy 
dẫy ưu sầu phiền não, tham sân si càng sâu dày. Một người 
như thế, thì hiện tại không thể nào đắc được an lạc, về sau 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 213 


đời đời kiếp kiếp lại như thế nào ? Giống như người như 
thế, phiền não nặng, suốt ngày ưu sầu khổ não nặng, đều là 
do đời hiện tại nhiễm trước. Đây cũng là do nhân duyên hạt 
giống và tập khí trong đời quá khứ mà ra. Tại sao Bồ Tát 
đối với tất cả cảnh giới đều cảm giác tự tại an lạc ? Vì Ngài 
chăng có phiền não chấp trước, trong tự tâm của Ngài 
chăng có ta, người, tâm từ bi bình đăng đối đãi với tất cả 
chúng sinh, hộ niệm tất cả chúng sinh. Đời đời kiếp kiếp ở 
trong mười phương thế giới cứu hộ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh, từ nơi đen tối dẫn ra ánh 
sáng, lìa khổ được vui. Bồ Tát làm như vậy, chính mình an 
lạc, cũng được mười phương chư Phật cùng khen ngợi. 
Phật có trí huệ rộng lớn, Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài 
cũng có trí huệ quang minh rộng lớn, mắt trí huệ thanh 
tịnh. Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng đến 
người có trí huệ tối thượng, mười phương chư Phật. 


Căn thân Bồ Tát đủ thứ vui 

Mắt tai mũi lưỡi cũng như thế 
Như vậy vô lượng vui thượng diệu 
Đều đem hồi hướng bậc tối thắng. 


Căn thân của Bồ Tát, bao quát mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, sáu căn. Sáu căn thanh tịnh, thì tất cả đều khoái lạc. 
Bồ Tát do nơi ý căn đắc được thanh tịnh, thì trong con mắt 
thấy toàn là cảnh giới thanh tịnh, trong lỗ tai nghe đều là 
pháp âm vô thượng vi diệu, trong lỗ mũi ngửi hương thơm, 
trong miệng nêm pháp vị vô thượng, thân xúc giác thánh 
thơi. Như vậy sáu căn tứ chi, chăng có một nơi nào chẳng 
đầy dẫy tự tại an lạc. Bồ Tát tự thân an lạc, cảng lây SỰ VUI 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 214 


của chúng sinh làm vui, Ngài chẳng tự vui, chẳng vui một 
mình, Ngài muốn ban cho chúng sinh cùng vui. Ngài với 
chúng sinh cùng vui cùng khổ, cho nên Ngài tu lục độ vạn 
hạnh, hộ niệm chúng sinh, xem chúng sinh là một thể, mà 
chăng có phân biệt đó đây. Giống như vô lượng vui thượng 
diệu, Bồ Tát thảy đều hồi hướng, về bồ đề giác đạo tối 
thắng, tối cao, hồi hướng về thật tế, hồi hướng cho chúng 
sinh. 


Tất cả các pháp lành thế gian 
Với sự thành tựu của chư Phật 
Nơi đó đều nhiếp chẳng dư thừa 
Thảy đều tuỳ hỉ lợi chúng sinh. 


Mười phương thế giới hết thảy đủ thứ pháp lành, tức 
là tất cả chánh pháp của Phật nói, pháp hay lìa khổ được 
vui, chấm dứt sinh tử, thoát khỏi ba cõi, chứng giác đạo. 
Cùng với diệu pháp của mười phương chư Phật tu hành 
thành tựu, viên mãn chứng được Phật quả. Đối với đủ thứ 
các pháp thượng diệu đó, đại Bồ Tát tu pháp thập hồi 
hướng, nơi mỗi pháp môn Ngài đều tu tập, nhiếp thọ mà 
siêng tu tập, chẳng bỏ qua một pháp nào. Bồ Tát Ngài tuỳ 
hi công đức, lại hồi hướng cho chín pháp giới chúng sinh, 
khiến cho họ đều đắc được lợi ích. Bồ Tát chưa có lúc nào 
quên chúng sinh, chỉ cần có sự lợi ích cho chúng sinh, thì 
Bồ Tát nhất định lợi ích cho chúng sinh. 


Thế gian tuỳ hỉ vô lượng thứ 
Nay đây hôi hướng vì chúng sinh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 215 


Hết thảy vui của đẳng Nhân Sư 
Nguyện khiên quân sinh đêu viên mãn. 


Việc có thể thành tựu tuỳ hỉ công đức trong thế gian, 
có nhiều loại nói không hết được. Bồ Tát tu lục độ đủ thứ 
căn lành, nếu hay tuỳ hỉ, thì sẽ thành tựu vô lượng công 
đức. Ý nghĩa tuỳ hỉ là: "Tuỳ theo họ tu thiện, vui việc họ 
thành tựu". Nếu thấy người làm tất cả căn lành công đức, 
như bố thí .v.v... mà mình chắng có khả năng làm đại bố 
thí, không thể thường dùng tài sức vật chất cúng dường 
Tam Bảo, thì nếu người bố thí cúng dường, cũng phải nên 
hoan hi khen ngợi. Lại như Phật ở trong Kinh Pháp Hoa, 
chuyên có một phẩm nói về tuỳ hỉ công đức vô lượng. Lại 
như đại nguyện thứ năm trong mười đại nguyện vương của 
Bồ Tát Phố Hiền, cũng nói về tuỳ hỉ công đức. Ngài nói: 
"Chư Phật tu khổ hạnh khó hành đủ thứ căn lành, khó xả 
mà xả được, tôi đều hoan hi. Mười phương thế giới, sáu 
nẻo bốn loài tất cả các loại, hết thảy công đức, cho đến một 
hạt bụi tôi đều tuỳ hỉ. Bậc Thánh hàng nhị thừa tu tất cả 
công đức, tôi đều tuỳ hi. Các Bồ Tát tu khổ hạnh khó thực 
hành, công đức rộng lớn vì cầu vô thượng bồ đẻ, tôi đều 
tuỳ hỉ". Căn lành công đức của Bồ Tát Phố Hiền, đã nhập 
vào nhà Như Lai, đại Bồ Tát đồng với quả vị của chư Phật, 
Ngài đều coi trọng việc tu tuỳ hỉ công đức, cho đến công 
đức của sáu nẻo bốn loài chúng sinh, Ngài đêu tuỳ hỉ, do 
đó có thể thấy Bồ Tát Phổ Hiền rất là từ bi, mà xem bình 
đăng tất cả chúng sinh. Phàm là người biết tu tuỳ hỉ công 
đức, thì người đó nhất định tâm lượng rộng lớn, chẳng có 
tâm đồ kị với người khác. Nếu cảm thấy tâm lượng của 
mình không đủ rộng lớn, thì xin bạn nên tận sức học tu tuỳ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 216 


hi, dùng tâm khẩn thiết tuỳ thời khen ngợi việc lành, hạnh 
lành, của người khác. Tuỳ hỉ công đức, có thê diệt tội đó kị 
người khác tu việc lành. 

Đại Bồ Tát tu pháp thập hồi hướng, Ngài nói với 
chúng ta trên thế gian có thể tu pháp tuỳ hi, có thể do tuỳ hỉ 
mà thành tựu căn lành công đức, có vô lượng vô biên thứ 
loại. Bồ Tát nói: "Nay tôi hồi hướng vì chúng sinh", hiện 
tại tôi tu pháp hồi hướng, là vì chúng sinh. Cho nên tôi phải 
đem căn lành tu được, công đức tích tập, cùng với pháp 
môn thù thăng mà tâm đắc được, hoàn toàn vì tất cả chúng 
sinh mà hồi hướng, hy vọng họ đắc được lợi ích hồi hướng 
của tôi, sớm thành đạo nghiệp. Lại có thể đắc được đẳng 
Sư Tử trong loài người, tức là Phật, hết thảy pháp vui 
thượng diệu. Tôi nguyện khiến cho quần sinh, tức là chúng 
sinh có huyết, có hữu tình thức, đủ thứ loại khác nhau, 
nguyện cho họ đều đắc được viên mãn khoái lạc như Phật. 


Tất cả cõi nước các Như Lai 

Phàm chỗ thấy biết đủ thứ vui 
Nguyện khiến chúng sinh thảy đều được 
Mà làm đèn sáng chiếu thế gian. 


Tất cả cõi nước, là nói cõi nước của mười phương 
chư Phật, và cõi nước chư Phật trụ thế trong đó. Chỗ biết 
của chư Phật là biết khắp, thấy là thấy bình đăng đúng 
đăng, cùng với vô lượng trí huệ và đủ thứ an vui của Phật. 
Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nói: Tôi phát nguyện muốn 
khiến cho hết thảy chúng sinh đều đắc được hết thảy an lạc 
của Phật, như hết thảy căn lành củaPhật, như hết thảy trí 
huệ quang minh của Phật, mà làm ngọn đèn sáng lớn, đèn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 217 


đại trí huệ, một vị đại giác ngộ, chiếu sáng mười phương 
thế giới. Hy vọng mỗi chúng sinh đều thành Phật, đều cùng 
thành Phật đạo. Đó tức là đại nguyện của đại Bồ Tát tu 
thập hồi hướng phát ra, tức cũng là mục đích của Bồ Tát tu 
hành. 


Bồ Tát đắc được vui thắng. diệu 

Đều đem hồi hướng các quân sinh 
Chỉ vì quân sinh nên hồi hướng 

Mà nơi hồi hướng chẳng chấp trước. 


Bồ Tát tu Phật đạo thượng thừa, Ngài chưa từng xả 
bỏ chúng sinh, chưa từng quên chúng sinh, vì cứu bạt 
chúng sinh mà tu hành, quyết chăng vì mình mà tính toán 
bất cứ chuyện gì. Tuy Bồ Tát cũng có thân thể, nhưng Ngài 
lấy thân chúng sinh làm thân thê của Ngài. Bồ Tát đạo mà 
Bồ Tát tu hành, là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Vô 
duyên là nói người đó với Ngài chăng có nhân duyên, 
chẳng có quan hệ thân thuộc gì, nhưng Bồ Tát dùng mắt 
hiền từ nhìn đối với họ. Giống như những người chăng tu 
hành, người phóng dật nhất, người chăng giữ giới luật nhất, 
người thường phạm điều của Phật chế ra, Bồ Tát đối với họ 
chăng nhớ điều ác xưa, cũng chẳng nhàm bỏ, vẫn dùng tâm 
từ hộ niệm, giáo hoá họ. Tại sao Bồ Tát phải làm như thế ? 
Vì Bồ Tát lẫy chúng sinh làm thể, Ngài chẳng còn quan 
niệm ta, người, mục đích của Ngài là muốn khiến cho 
chúng sinh hoan hỉ an lạc, cho nên Ngài chăng ngại gian 
khổ, vẫn hướng về phương hướng đó mà làm. Đó tức là Bồ 
Tát, đó tức là Bồ Tát được mọi người khen ngợi tán thán, 
làm chỗ y chỉ. Bồ Tát Ngài ái hộ tất cả những người chăng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 218 


minh bạch đạo lý, Ngài cũng ái hộ những người điên đảo 
ngu si, Ngài cũng dùng tâm vô duyên đại từ và đồng thê 
đại bi để giáo hoá họ, hy vọng họ đều có thê cải ác hướng 
thiện, sửa lỗi làm mới. 

Các vị ! Các bạn hãy mở mắt nhìn xem, trên thế giới 
nầy ai là người thật tốt, ai là người chẳng có tội lỗi, ai là 
người hoàn toàn lương thiện ? Tôi e rằng tìm hết khắp thế 
giới, cũng tìm chăng được một người. Dù họ không có lỗi 
lớn, cũng có lỗi nhỏ. Chẳng có lỗi nhỏ, và trong tâm còn có 
lỗi chưa sinh ra. Giống như vậy, người chăng có bệnh 
nặng, thì cũng tránh không khỏi bệnh nhẹ. Chắng có bệnh 
nhẹ, thì cũng có những mao bệnh. Vậy đi tìm người thập 
toàn thập mỹ ở đâu ? Bồ Tát thương nhớ chúng sinh, chẳng 
màng là chúng sinh thiện hay ác, Ngài đều đối đãi bình 
đăng. Cho nên chúng ta người tu đạo, giáo hoá chúng sinh, 
ngàn vạn đừng có thành kiến, không thể cứ lựa chọn người 
tốt để giáo hoá, giống như người đã rất tốt rồi, thì không 
cần người đi giáo hoá. Phải nên chú ý đến những người có 
khuyết điểm, đi trên con đường ác, hoặc người đang bồi 
hồi giữa thiện và ác, thì cần phải giáo hoá. Đừng sợ phí 
tinh thần, người cảng không tốt, thì càng phải đi giáo hoá, 
đừng bỏ qua, phải dùng tâm thành khẩn nhất, tâm chân 
thành nhất đối đãi gặp họ, khiến cho họ thọ sự cảm hoá, 
biết quay đầu sửa đổi lỗi lầm. Đó tức là người tu đạo học 
hành vi của Bồ Tát, mới không cô phụ thân làm đệ tử của 
Phật, mới có thể dưỡng lớn tâm đại bi. Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng ôm hoài bảo vô duyên đại từ, đồng thể đại bi hành 
Bồ Tát đạo, khắp hộ niệm tất cả chúng sinh, cho nên Ngài 
đắc được an lạc, là vui thù thắng vi diệu. Sự an vui đó 
không thể dùng tâm suy nghĩ, không thê dùng lời để ví dụ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 219 


được. Sự an lạc đó giống như "Như người uống nước, nóng 
lạnh tự biết", Bồ Tát đem niềm an vui đó, công đức đó, căn 
lành đó, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh, khiến 
cho những chúng sinh đó, đều phát tâm bồ đề, tu các pháp 
lành, hành Bồ Tát đạo, mà đắc được an vui thắng diệu 
giống như Bồ Tát. Tuy nhiên Bồ Tát vì chúng sinh tu pháp 
hồi hướng, lại đem căn lành tu được hồi hướng cho chúng 
sinh, nhưng Ngài đối với công đức hồi hướng, chưa từng 
chấp trước, cũng chẳng cảm thấy tôi đem hết thảy công đức 
đều hồi hướng cho chúng sinh, các bạn xem tôi đối với 
chúng sinh có nhiều từ bi, ban cho họ nhiều ân huệ, chỉ có 
tôi mới đang hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát chẳng có nghĩ như 
thế. Nếu có ý niệm đó, thì có sự chấp trước, tức là chấp có 
cái ta, có người, có chúng sinh, có thọ mạng, bốn tướng, thì 
không thể gọi là Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi 
hướng đẳng tất cả Phật, Ngài hành chỗ vô sự, làm mà 
không làm, tuy hồi hướng mà chăng chấp vào sự hồi 
hướng. Bồ Tát thấy tất cả pháp đều không, thấu rõ các 
pháp thật tướng, vào sâu cảnh giới người và pháp đều 
không. 

Bồ Tát tu hành hôi hướng nây 

Phát khởi vô lượng tầm đại bỉ 

Như đức hôi hướng của Phật tu 

Nguyện tôi tu hành đều thành tựu. 

Bồ Tát là gọi tắc, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Tiếng 
Tàu dịch là "giác hữu tình", hoặc là "hữu tỉnh giác", hoặc là 


chúng sinh "tâm đạo lớn". Tâm lượng của Bô Tát rộng lớn, 
giông như hư không, bao quát hệt thảy. Từ bị làm đâu, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 220 


chăng xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát tu sáu độ vạn hạnh, pháp 
môn hồi hướng là nguyện lớn của Ngài, đem căn lành công 
đức tu vạn hạnh, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, hồi 
hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng về thật tế. Khi hồi 
hướng thì trong tâm phát khởi vô lượng đại bị, vì Bồ Tát 
thương xót chúng sinh, mê muội không có trí huệ, ở trong 
biển khổ, mà không biết tự cứu. Bồ Tát thấy tình huống đó, 
tâm bi tha thiết, phát nguyện muốn cứu vớt những chúng 
sinh thọ khổ đó, vì họ mà giải trừ vô lượng khổ não, khiến 
cho họ đắc được an ôn khoái lạc. Đại Bồ Tát, Ngài tu công 
đức hồi hướng, như công đức hồi hướng của ba đời chư 
Phật tu. Bồ Tát phát nguyện nói: Nguyện công đức và đủ 
thứ căn lành của tôi tu hành, đều thành tựu, đắc được quả 
Phật viên mãn. 


Như bậc Tối Thắng đã thành tựu 
Nhất thiết trí thừa vui vi diệu 
Chỗ thực hành ở đời của tôi 

Các hạnh Bồ Tát vô lượng vui. 


Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng tu căn lành công đức, 
giống như mười phương chư Phật, thành tựu viên mãn quả 
giác bồ đề tối thượng. Tối thắng, là chỉ cho Đức Phật mà 
nói. Nhất thiết trí thừa, tức là Phật thừa. Chư Phật chứng 
được trí huệ vô thượng, đắc được vui của Phật là vi diệu 
không thể nghĩ bàn. Bồ Tát cũng nguyện đắc được an vui 
đó. Cùng với sự tu tập đủ thứ căn lành của tôi trong mười 
phương thế giới, đủ thứ công đức hành Bồ Tát đạo, cũng sẽ 
đắc được giống như các vị Bồ Tát khác tu hành đắc được 
vô lượng an vui. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 251 


Thị hiện vào các loài an vui 

Luôn giữ các căn vui vắng lặng 
Thảy đều hồi hướng cho quân sinh 
Khắp khiến tu thành vô thượng trí. 


Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, phố độ chúng sinh, nhìn 
chúng sinh nào đang ở trong khổ nạn, thì Ngài thừa nguyện 
thọ sinh vào đó. Có lúc thị hiện vào bốn đường ác, Ngài 
cũng đều cảm giác an ồn khoái lạc như nhau. Hoặc khi thị 
hiện vào trong loài người hoặc làm trời, Ngài cũng chẳng 
bị phước trời và vui năm dục ở nhân gian làm mê hoặc, vì 
Bồ Tát luôn luôn giữ gìn sáu căn của Ngài, lúc nào cũng 
đều hồi quang phản chiếu, đắc được an vui vắng lặng. 
Chắng giống như sáu căn của phảm phu, suốt ngày chạy 
rong bên ngoài, khắp nơi tác quái. Bồ Tát tu đủ thứ căn 
lành, tích tập vô lượng công đức, phát tâm đại bồ đề, hoàn 
toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hy vọng những 
chúng sinh đó, thảy đều tu hành đạo vô thượng, thành tựu 
trí huệ vô thượng. 


Chẳng thân lời ý tức là nghiệp 

Cũng chăng lìa đây mà riêng có 

Chỉ dùng phương tiện diệt sỉ tôi 

Như vậy tu thành vô thượng trí. 

Ý nghĩa chắng thân lời ý, tức là thân lời ý đều thanh 
tịnh. Tức là chữ nghiệp chỉ cho nghiệp lành. Nghiệp có 
nghiệp lành và nghiệp ác. Nêu ba nghiệp thanh tịnh, thì đêu 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 222 


là ba nghiệp lành, chứ chăng phải chắng có nghiệp, chỉ là 
chăng có nghiệp ác. Ví như không giết hại, không trộm 
cắp, không tà dâm, không tham, không sân, không sĩ, 
không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, 
không chưởi mắng, thì biến thành mười nghiệp lành. Chứ 
chăng phải nói thân miệng ý có nghiệp ác, cũng chắng phải 
nói lìa khỏi thân lời ý, riêng ngoài còn có nghiệp lành. Và 
lại nói băng tức là nước, nhưng nước không thể nói là 
băng. Có thể nói băng là nước đông lại thành, nước là do 
băng tan ra mà có. Lìa khỏi băng không thể có nước, lìa 
khỏi nước cũng không thể có băng. Cho nên nói cũng 
không thể lìa thân lời ý, mà riêng biệt có nghiệp. Chỉ cần 
dùng pháp môn phương tiện để diệt trừ tham sân sĩ ba độc. 
Giống như mỗi ngày môi ngày tính tấn đũng mãnh, tu học 
Phật đạo, thì cuôi cùng nhất định sẽ thành tựu trí huệ vô 
thượng. 


Bồ Tát tu hành các hạnh nghiệp 
Tích tập vô lượng thắng công đức 
Tuỳ thuận Như Lai sinh nhà Phật 
Tịch nhiên chẳng loạn chánh hồi hướng. 


Sự tu hành của Bồ Tát là sáu độ vạn hạnh, sự hành 
trì của Bồ Tát là Bồ Tát đạo. Bồ Tát tích tập vô lượng 
nghiệp lành. Do đó, tích tập vô lượng căn lành rôi, sẽ thành 
tựu vô lượng công đức thù thắng. Bồ Tát thường theo Phật 
tu học, y giáo phụng hành. Tuy thuận tâm bị của Như Lai, 
độ khắp chúng sinh, công đức đầy đủ, giác hạnh viên mãn 
rồi, sẽ sinh vào nhà Phật, chẳng lâu sẽ chứng được quả vị 
Phật. Bồ Tát chẳng chấp trước, chẳng nương tựa, tư tưởng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 253 


hành vi luôn luôn ở trong chánh định, an ổn vắng lặng, 
chánh tâm thành ý tu pháp hồi hướng, thành khẩn hồi 
hướng cho chúng sinh. 


Mười phương tất cả các thế giới 
Hết thảy chúng sinh đều nhiếp thọ 
Đều đem căn lành hồi hướng cho 
Nguyện khiến đầy đủ vui an Ốn. 


Thế ĐIỚI, chăng chỉ riêng một thế giới nầy của chúng 
ta đang sống. Do đó: "Thế giới nầy, thế giới kia, mười 
phương vô lượng các thế giới. Cõi nước nây, cõi nước nọ, 
mười phương vô lượng các cõi nước”. Các cõi nước trong 
những thế giới đó, cũng đều có vô lượng đủ thứ chúng 
sinh. Bồ Tát vào trong các cõi nước trong mười phương thế 
giới hành Bồ Tát đạo, Ngài nhìn chúng sinh đều bình đăng, 
giáo hoá khắp hết thảy, tất cả các loài chúng sinh, Ngài đều 
nhiếp thọ, hộ niệm. Ngài đem căn lành công đức của mình 
tu tập, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh được nhiếp thọ, 
nguyện những chúng sinh đó đều phát tâm bồ đẻ, _Siêng tu 
Phật đạo, viên mãn đầy đủ bồ đề, đắc được vui an ôn. 


Chẳng vì thân mình cầu lợi ích 
Muốn khiến tất cả đều an lạc 
Chưa từng tạm khởi tâm hí luận 
Chỉ quán các pháp không vô ngã. 


Bồ Tát phát tâm bồ đề, tu sáu độ vạn hạnh, tích tập 
tât cả căn lành công đức, Ngài chăng phải vì lợi ích của 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 224 


bản thân mình mà làm, mà là muốn đem công đức tu tập, 
hồi hướng cho chúng sinh, lợi ích chúng sinh, khiến cho 
mười phương các chúng sinh đều đắc được an lạc. Suốt 
ngày trong tâm của Bồ Tát luôn chánh niệm, Ngài chưa 
từng có chút tư tưởng hành vi hý luận, và lời nói vô vị. 
Ngài luôn luôn giữ chánh niệm, suy gẫm quán sát các 
pháp, đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, không chấp 
trước. 


Mười phương vô lượng các tối thăng 

Thây được tât cả chân Phật tử 

Đêu đem căn lành hôi hướng cho 

Nguyện khiên sớm thành vô thượng giác. 

Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, trong vô lượng cõi 
nước chư Phật, thầy được rât nhiêu đệ tử của Phật, chân tu 
thật học dưới toà mười phương chư Phật. Bô Tát đem căn 
lành công đức của Ngài tu tập, hoàn toàn hôi hướng cho 
họ, và câu chư Phật phóng quang gia bị cho họ, khiên cho 
đệ tử Phật chân tu thật học, đêu phát tâm đại bô đê, tu Bô 
Tát đạo, sớm được thành tựu quả vị Phật. Vô thượng giác 
tức là quả vị Phật. 

Tất cả thế gian loại hàm thức 

Bình đăng nhiêp lây không thừa sót 

Đem các nghiệp lành của tôi tu 

Khiên chúng sinh kia sớm thành Phật. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 225 


Tất cả thế gian, bao quát thế gian mười phương ba 
đời, có Chánh Giác thế gian, khí thế gian, hữu tình thế 
gian. Hàm thức, tức là hữu tình, có thức, có khí huyết, đều 
gọi là hàm thức. Con người cũng gọi là hàm thức, đây là 
một tên khác của chúng sinh. Loại hàm thức là các loại 
động vật có mạng sông khác nhau, đều bao quát ở trong đó. 
Bồ Tát dùng tâm từ bi bình đẳng, nhiếp lẫy khắp, chẳng xả 
bỏ, chăng có thừa sót. Bất cứ loại chúng sinh nào, Ngài đều 
từ tâm giáo hoá, đều độ họ chấm dứt sinh tử, vượt khỏi ba 
cõi. Và đem đủ thứ căn lành tu hành được, hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh, hy vọng họ sớm thành Phật đạo. 


Vô lượng vô biên các đại nguyện 

Vô thượng Đạo Sư đã điên nói 

Nguyện các Phật tử đêu thanh tịnh 

Tuỳ tâm họ thích đều thành mãn. 

Vô lượng vô biên nguyện lớn của chư Phật Bồ Tát 
phát ra, đêu y cứ theo vô thượng Đạo Sư, chánh pháp của 
Phật diên nói mà phát ra. Nguyện hêt thảy chúng đệ tử của 
chư Phật, đêu đặc được pháp thân thanh tịnh và trí huệ vô 
thượng. Tuỳ thuận tâm nguyện của chúng sinh, đêu thành 
tựu viên mãn. 

Quán khắp mười phương các thế giới 

Đêu đem công đức thí nơi đó 

Nguyện cho đều đủ diệu trang nghiêm 

Bô Tát học hôi hướng như vậy. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 226 


Bồ Tát quán sát khắp mười phương tất cả thế giới, 
đem hết thảy công đức của Ngài, bình đăng bố thí cho 
chúng sinh mười phương thế giới. Nguyện cho mười 
phương thê giới đêu đăc được thanh tịnh, đây đủ tât cả sự 
trang nghiêm, mà trở thành thê giới trang nghiêm thượng 
diệu. Bô Tát tu pháp hôi hướng giông như đủ thứ đạo lý đã 
nói ở trên, tu học tât cả pháp hôi hướng. 

Tâm chắng xưng lượng các hai pháp 

Chỉ luôn thầu đạt pháp không hai 

Các pháp hoặc hai hoặc chăng hai 

Trong đó rôt ráo chăng châp trước. 

Bồ Tát thấu rõ chân để của các pháp, tâm chăng có 
nghi hoặc, cho nên trong tâm của Ngài chưa từng xưng 
lượng cũng chăng tính toán so sánh, chăng nghĩ, cũng 
chẳng nói, những pháp đó là đệ nhất nghĩa để, những pháp 
đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Nếu có tư tưởng và lời 
nói như thê, thì rơi vào sự có hình. Bô Tát đã thông đạt các 
pháp đêu là pháp môn không hai, chăng có phân biệt đệ 
nhât, đệ nhị. Nơi các pháp không tướng, triệt đê rôt ráo 
thâu đạt, cho nên chăng có chút châp trước nào. 

Mười phương tất cả các thế gian 

Đêu là chúng sinh tưởng phân biệt 

Nơi tưởng phi tưởng chăng chỗ được 

Như vậy thâu đạt nơi các tưởng. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 227 

Mười phương hết thảy mỗi thế giới nói pháp, đều 
căn cứ vào tư tưởng phân biệt của mỗi loài chúng sinh mà 
tạo thành, mới có thế gian này, thế gian kia nói pháp. Nếu 
bạn làm cho thứ tưởng này và phi tưởng đều không, chẳng 
chỗ được, tức là không chăng chỗ được. Nếu minh bạch 
đạo lý này, thì biết tất cả tưởng. đều là vọng tưởng, hư 
huyền không thật, chắng có thật thê. 


Các Bồ Tát đó thân tịnh rồi 

Tức ý thanh tỉnh chăng vêt nhơ 

Lời nghiệp đã tịnh không lôi lầm 

Nên biệt ý tịnh chăng châp trước. 

Những vị Bồ Tát đó thân nghiệp đều thanh tịnh rồi, 
thì chăng có tà hạnh giêt hại trộm cấp tà dâm. Y nghiệp của 
Ngài thanh tịnh rồi, thì chẳng. có tư tưởng tham sân si, 
chăng có chút vết nhơ và ô nhiễm nào. Tham sân si tức là 
tỳ vết ô nhiễm. Lời nghiệp thanh tịnh rồi, thì chẳng sinh ra 


tất cả lỗi lầm, và ưu sâu hoạn nạn, vì đủ thứ ưu sâu hoạn 
nạn lỗi lầm của con người, đều từ miệng mà ra. Do đó: 


"Bệnh từ miệng vào 
Hoạ từ miệng ra". 
Bạn phải biết ý nghiệp thanh tịnh rồi, thì hiển ra trí 


huệ quang minh sáng suốt, đối với tất cả đều chẳng chấp 
trước. 


Một lòng chánh niệm Phật quá khứ 
Cũng nghĩ vị lai các Đạo Sư 
Cùng với hiện tại Thiên Nhân Tôn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 228 
Đêu học pháp của các Nøài nói. 


Bồ Tát chuyên tâm chánh niệm chư Phật đời quá 
khứ, cũng nghĩ tới chư Phật đời vị lai. Đạo Sư: Tức là tên 
gọi riêng của Phật. Thiên Nhân Sư: Tức là Phật, bậc thây 
sư biêu của trời người. Cùng với Phật tôn kính của trời 
người hiện tại. Ba đời chư Phật nói đủ thứ diệu pháp, vị Bô 
Tát nây tu pháp hôi hướng, Ngài đêu một lòng học tập. 

Ba đời tât cả các Như Lai 

Trí huệ thầu đạt tâm vô ngại 

Vì muôi lợi ích cho chúng sinh 

Hồi hướng bô đề tu các nghiệp. 

Ba đời: Quá khứ, hiện tại và vị lai, chư Phật ở trong 
ba đời, trí huệ của các Ngài đêu thù thăng, thâu đạt các 
pháp thật tướng, tâm niệm chăng có chút chướng ngại, tât 
cả đều nhậm vận tự tại. Vì muốn lợi ích cho chúng sinh, 


mà đem căn lành công đức tu tập, hồi hướng về pháp bồ 
đè, tích tập tất cả các nghiệp lành. 


Huệ bậc nhất huệ rộng lớn kia 

Huệ không hư vọng huệ không đảo 

Huệ bình đăng thật huệ thanh tịnh 

Bậc huệ tôi thắng nói như vậy. 

Trí huệ của tất cả chư Phật kia, là trí huệ bậc nhất, là 
trí huệ rộng lớn khăp hư không, là trí huệ chăng hư vọng, 
là trí huệ chăng có điên đảo, là trí huệ bình đăng chân thật, 
là trí huệ thanh tịnh quang minh không nhiêm. Đó là do 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 229 
bậc trí huệ tối thù thăng, nói như vậy, nói với chúng ta như 
vậy. 

Hồi hướng đến tất cả mọi nơi thứ tư. 

Phật tử ! Thê nào là hôi hướng đên tât 
cả mọi nơi của đại Bồ Tát 2 

Bồ Tát Kim Cang Trảng nói xong bài kệ ở trên rồi, 
Ngài lại tiếp tục gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật ! Thế 
nảo là pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát tu 
hành 2 Các vị có minh bạch chăng ? Chăng màng các vị có 
minh bạch hay không minh bạch, hiện tại tôi sẽ vì các vị 
nói về nội dung của pháp hôi hướng nây. 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát nây, tu tập 
(Ất cả các căn lành, thì nghĩ như vây: 
Nguyện sức căn lành công đức nây, đến tất 
cả mọi nơi. Ví như thật tê, chăng có nơi 
nào mà chăng đên. Đên tât cả mọi vật. Đên 
tât cả thê gian. Đên tât cả chúng sinh. Đên 
tầt cả cối nước. Đên tât cả các pháp. Đên 
tât cả hư không. Đên tât cả ba đời. Đên tât 
cả hữu vi vô vi. Đên tât cả lời nói ầm thanh. 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát này, trong quá 
khứ khi Ngài phát nguyện tu tập pháp hôi hướng, tích tập 
đủ thứ căn lành, thì Ngài đã từng quán tưởng lập tâm 
nguyện như vây: Chỉ nguyện nghiệp lành tu tập, sức công 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 230 


đức thành tựu của tôi, khắp cõi hư không pháp giới. Ví như 
tất cả pháp chân thật tế, chắng có chỗ nào mà chăng đến, 
chẳng có lúc nảo mà không có ở đó. Lại hy vọng sức công 
đức nây, có thê đên khấp tât cả vật thê hữu hình. Đên trong 
tât cả thần tâm chúng sinh. Đên trong tât cả cõi nước thê 
gian. Đên tât cả các pháp, khiên cho tât cả chánh pháp 
thiện pháp, đăc được sức công đức, phát dương rộng lớn. 
Đến khắp trong hư không, khiến cho hư không đầy dãy SỨC 
căn lành công đức nây. Đến tất cả pháp hữu vi của thế gian 
và pháp vô vi xuất thế gian. Đến tất cả chỗ lời nói âm 
thanh. Bô Tát hy vọng sức căn lành công đức của Ngài đên 
những nơi đã nói ở trên, trong thời gian đó đêu phát huy 
tác dụng, khiên cho tât cả chúng sinh đêu đặc được lợi ích. 

Nguyện căn lành nầy, cũng lại như 
thê, đên khắp tât cả chỗ các Như Lai. Cúng 
dường ba đời tầt cả chư Phật. Những lời 
nguyện của chư Phật quá khứ đêu viên 
viên mãn. Chư Phật vị lai đây đủ trang 
nghiêm. Chư Phật hiện tại cùng với cối 
nước đạo tràng chúng hội khác, khắp đây 
tât cả hư không pháp giới. 

Bồ Tát lại nói: Hy vọng sức căn lành công đức của 
tôi tu tập, giông như ở trên đã nói, cũng đên khắp mười 
phương ba đời các cõi nước chư Phật. Lại nguyện những 
lời nguyện của chư Phật quá khứ đêu được viên mãn. Chư 
Phật đời vị lai, tu nhân đã viên mãn, chứng được đây đủ 
trang nghiêm, phước đây đủ, huệ đây đủ, trăm phước trang 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 231 


nghiêm. Chư Phật hiện tại, trong đạo tràng pháp hội cõi 
nước của các Ngài ở, do sức căn lành công đức của tôi, đây 
dây khắp tât cả hư không pháp giới. 


Nguyện do sức tin hiểu oai lực lớn. Do 
trí huệ không chướng ngại rộng lớn. Do tât 
cả căn lành đêu hôi hướng. Đem cúng 
dường như chư Thiên cúng dường mà vì 
cúng dường, đây khắp vô lượng vô biên thê 
giới. 

Bồ Tát dùng nguyện lực căn lành công đức của Ngài 
tu tập, đạt đên mục đích cúng dường mười phương ba đời 
tất cả chư Phật của Ngài, đó hoàn toàn là nguyện lực của 
Ngài, và tin hiểu thù thắng, có thể tuỳ tâm chuyền biến sức 
đại oai đức thần thông. Sau đó là Bồ Tát đã chứng được đại 
trí huệ, nên chỗ hành chỗ đến, đêu chăng có chướng ngại. 
Đông thời cũng là vì Bồ Tát tu tập căn lành công đức, Ngài 
chăng vì lợi mình, mà là vì tất cả chúng sinh, Ngài đem căn 
lành công đức tu tập, tơ hào chăng xẻn tiếc, thảy đều hồi 
hướng cho chúng sinh, cho nên Ngài có thể xưng nguyện 
đã thành. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật, đều 
là vật trân kỳ hiếm có trên đời, có thể bằng VỚI phẩm vật 
của chư Thiên cúng dường chư Phật, sô lượng đây khắp vô 
biên thê giới, công đức cúng dường cũng đây khắp hư 
không. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát lại nghĩ như vây: 
Chư Phật Thê Tôn, khắp tât cả hư không 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 232 


pháp giới. Đủ thứ nghiệp sinh khởi. Mười 
phương bât khả thuyệt tât cả thê giới. Bât 
khả thuyết cõi Phật. Cảnh giới Phật. Đủ 
thứ thê giới. Vô lượng thê giới. Không 
phân biệt thế giới. Thế giới chuyển. Thế 
giới nghiêng. Thế giới ngửa. Thế giới Úp. 
Như vậy trong tất cả các thế giới, chư Phật 
hiện trụ thê, thị hiện đủ thứ thần thông 
biên hoá. 

Các vị đệ tử của Phật ! VỊ đại Bồ Tát này, tu pháp 
hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài lại tư duy quán tưởng 
như vầy: Chư Phật Thế Tôn mười phương ba đời, pháp lực 
đại oai đức của các Ngài, đạt đên khắp tận hư không khắp 
pháp giới, đó là do thuở xưa các Ngài tu tập đủ thứ căn 
lành, vô lượng vô biên nghiệp thiện sinh khởi. Lại có mười 
phương bắt khả thuyết, chăng có cách chỉ nói ra rốt ráo nó 
có bao nhiêu thứ thế giới khác nhau. Lại có bất khả thuyết 
nhiều cõi nước chư Phật. Cảnh giới của chư Phật không thể 
nghĩ bàn. Đủ thứ thế giới khác nhau. Thế giới chăng có số 
lượng. Chăng có phân biệt, chăng có giới hạn thế giới lớn, 
thế giới nhỏ. Lại có thế giới luôn luôn chuyển động. Thế 
giới nghiêng chẳng thắng đứng. Thế giới ngửa. Thế giới úp 
xuông. Các thê giới lớn nhỏ như vậy khác nhau, hình trạng 
khác nhau, trong đủ thứ thê giới, đêu có Phật đang ở trong 
đó, chuyên bánh xe pháp, giáo hoá chúng sinh. Chư Phật vì 
giáo hoá chúng sinh, vận dụng phương pháp phương tiện 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 233 


khéo léo, cho nên Ngài thị hiện đủ thứ sức thần thông biến 
hoá, nhiệp thọ chúng sinh. 


Trong những thế giới đó, có Bồ Tát 
dùng sức hiểu thù thăng, vì các chúng sinh 
đáng kham thọ được sự giáo hoá. Ở trong 
tất cả các thế giới đó, hiện làm Như Lai, 
xuất hiện ra đời, cho đến nơi nhất thiết trí, 
khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của 
Như Lai. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: Ở trong những thế giới 
khác nhau như đã nói ở trên, đều có Bồ Tát, những Bồ Tát 
đó đều có đại trí huệ, có sức lý giải đặc biệt thù thắng, đối 
với điệu pháp thâm sâu vi diệu của chư Phật nói, các Ngài 
đều lãnh thọ được, thông đạt vận dụng. Các Ngài quán sát 
chúng sinh trong mười phương thế giới, những người nảo 
cơ duyên đã chín mùi, những người nào kham thọ được sự 
giáo hoá của Phật, thì Bồ Tát liền vận dụng thần thông biến 
hoá của các Ngài, thị hiện thân Phật, xuất hiện ra đời tại thế 
giới đó, để giáo hoá chúng sinh, tiếp dẫn chúng sinh quy y 
cửa Phật. Bồ Tát chăng SỢ khốn khổ hoạn nạn, giáo hoá 
chúng sinh khiến cho họ có thê đắc được nhất thiết trí huệ, 
đến cảnh giới trí huệ nhất thiết xứ, và còn đối với khắp 
chúng sinh giảng nói Phật có vô lượng sức thần thông tự tại 
tuỳ tâm vận dụng. 


Pháp thân đến khắp chăng có sai biệt. 
Bình đăng vào khắp tât cả pháp giới. Thân 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 234 


Như Lai tạng chẳng sinh chắng diệt, 
phương tiện khéo léo, hiện khắp thế gian. 
Chứng được pháp thật tánh, vì vượt qua 
tất cả. Đắc được bắt thoái chuyển, vì sức vô 
ngại. Sinh vào nhà Như Lai, tri kiến không 
chướng ngại, vì ở trong giống tánh oai đức 
rộng lớn của Như Lai. 


Pháp thân đến khắp: Đây là nói pháp tánh thân của 
Phật, Ngài có thể đi đến khắp cõi nước chư Phật, nơi nơi 
đều giống nhau chăng có khác biệt. Bình đăng vào khắp: 
Tức là trí thân của Phật, Ngài vào khắp tất cả pháp giới. 
Thân Như Lai tạng: Là không sinh, không diệt, không dơ, 
không sạch, không tăng, không giảm. Thân Như Lai tạng là 
dùng phương tiện khéo léo, khắp xuất hiện trong tất cả thế 
gian. Chứng được tánh chân thật của các pháp, vì thật tánh 
của các pháp vượt qua tất cả có hình có tướng. Bồ Tát đắc 
được niệm không thối lùi, là Ngài có tâm bồ đề, hành đạo 
Bồ Tát, tu sáu độ vạn hạnh. Bồ Tát tu quả vị đại thừa, Ngài 
quyết chăng thối lùi về quả vị nhị thừa. Ngài luôn luôn tinh 
tấn, tu tập chánh pháp, vì Ngài đã đắc được trí lực viên 
dung vô ngại, vì chẳng thọ tất cả sự chướng ngại. Bồ Tát 
đã sinh vào nhà Như Lai, đắc được thân Như Lai tạng, dứt 
hăn hai chướng. Đắc được tri kiến quyền thật vô ngại của 
Như Lai, và diệu dụng oai đức rộng lớn của Như Lai, vì 
Ngài đã sinh vào trong giống tánh của Phật. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát đem tất cả căn 
lành của Ngài đã gieo trồng, nguyện ở chỗ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 235 


các đức Như Lai như vậy. Dùng các thứ 
hoa đẹp. và các thứ hương thơm, màn lọng 
tràng phan, y phục đèn đuôc, cùng với tât 
cả đô trang nghiêm khác, dâng lên cúng 
dường. Hoặc hình tượng Phật, hoặc tháp 
miêu Phật, thảy đêu như vậy. Đem căn 
lành đó hôi hướng như vây. Đó là: Bât loạn 
hôi hướng. Nhât tâm hôi hướng. Tự ý hôi 
hướng. Tôn kính hôi hướng. Không động 
hôi hướng. Không trụ hôi hướng. Không 
nương tựa hôi hướng. Không tầm chúng 
sinh hôi hướng. Không tầm đua tranh hôi 
hướng. Tâm văng lặng hôi hướng. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát, tu pháp hồi 
hướng đên khăp tât cả mọi nơi, Ngài đem tât cả căn lành đã 
8leo trông, nguyện ở trong đạo tràng của mười phương chư 
Phật, dùng nhiêu thứ hoa quy đẹp, nhiêu thứ hương thơm 
lạ, nhiều thứ màn đẹp, lọng hoa, tràng cao, phan dải, y báu, 
đèn báu, đuốc lớn, cùng với đủ thứ phẩm vật hiếm có, dâng 
cúng chư Phật, trang nghiêm đạo tràng, cúng dường chư 
Phật còn hiện tiên. Hoặc hình tượng Phật. Bô Tát chăng 
những cúng dường chư Phật hiện đời, mà dù hình tượng 
Phật quá khứ đã vào Niệt Bàn, và tháp xá lợi của Phật 
người sau nầy dựng lên, Chùa miếu tạo dựng kỷ niệm chư 


Phật, Bồ Tát cũng đều cúng dường như vậy, chắng có phần 
biệt. Đồng thời đối với chư Phật ba đời, cũng đều đem căn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 236 


lành của Ngài thành ý hồi hướng, dùng sự hồi hướng mà 
làm cúng dường. Khi Bồ Tát hồi hướng thì nào là: Không 
loạn hồi hướng: Không loạn tức là trong tâm chắng có tạp 
niệm, cũng chẳng vọng tưởng lăn xăn, mà là chánh tâm 
thành ý hồi hướng. Nhất tâm hồi hướng: Trong tâm niệm, 
chuyên tâm chú ý hồi hướng. Tự ý hồi hướng: Tự mình 
khai ngộ, chăng phải nhờ nhân duyên người khác khai ngộ. 
Đem căn lành của mình hồi hướng, khiến cho người được 
lợi ích hồi hướng nây, cũng có thể tự mình khai ngộ. Tôn 
kính hồi hướng: Vì cung kính Tam Bảo, nên hồi hướng. 
Bắt động hồi hướng: Chăng vì cảnh giới thiện ác mà giao 
động, chẳng vì cảnh giới thuận nghịch mà lay động, dùng 
định lực bất động để hồi hướng. Không trụ hồi hướng: Tức 
là chăng trước trụ, chẳng trước trụ nơi người, chăng trước 
trụ nơi pháp, hồi hướng người và pháp đều không. Không 
nương tựa hồi hướng: Chăng nương vào cảnh giới hồi 
hướng. Không tâm chúng sinh hồi hướng: Bồ Tát vì lợi ích 
chúng sinh, đem căn lành của mình tu tập hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh, nhưng chăng chấp trước vào chúng sinh, 
cũng chăng chấp trước vào công đức hồi hướng, vì Bồ Tát 
chăng có tướng ta, tướng chúng sinh, biết cái ta là không, 
cho nên hành sở vô sự, chẳng chấp tướng hồi hướng. Tâm 
không đua tranh hồi hướng: Tâm chăng có tranh đua, tâm 
bình khí hoà xử sự tiếp vật. Nơi hành vi bình dị gần người, 
mọi việc đều khiêm hoà, chăng tranh dài ngắn với người. 
Nếu người có tâm cường háo thắng, thì mỗi sự việc đều 
không thể khiêm nhường, dễ sinh ra cống cao ngã mạn. 
Người tính tình như thế, thì không thể tu đạo. Do đó: 


"Tranh là tâm thắng phụ, 
Trái ngược lại với đạo. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 2:0) 
Tâm bèn sinh bốn tướng, 
Sao đắc được tam muội"? 

Tâm vắng lặng hồi hướng: Vắng lặng tức là Niết 
Bàn, chánh thuận Niệt Bàn đê hôi hướng. Mười thứ hôi 
hướng ở trên, là phân biệt hiện hiện tướng tâm của Bô Tát 
tu hôi hướng. Bô Tát dùng mười thứ hôi hướng nây, hôi 
hướng cho pháp giới chúng sinh, hôi hướng vô thượng bô 
đê, hôi hướng về thật tê. 

Đại Bồ Tát lại nghĩ như vẦy: Tận pháp 
giới hư không giới, trong tẤt cả kiếp quá 
khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật Thế Tôn, đắc 
được nhật thiệt trí, thành tựu đạo bô đê. 
Vô lượng danh tự, thảy đêu khác biệt. Nơi 
mọi thời, thị hiện thành Chánh Giác. Thảy 
đều trụ thê, suôt thuở vị lai. Môi vị Phật 
đều dùng pháp giới trang nghiêm mà trang 
nghiêm thân mình. Đạo tràng chúng hội, 
khắp cùng pháp giới. Tât cả cối nước, tuỳ 
thời hiện ra, mà làm Phật sự. 

Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi trong 
thập hồi hướng, lại quán tưởng như vầy: Tận cùng pháp 
giới khắp hư không ĐIỚI, kiếp quá khứ, kiếp vị lai, và kiếp 
hiện tại, trong những kiếp đó, mười phương chư Phật Thế 


Tôn ba đời, đều chứng được hết thảy trí huệ. Các Ngài tu 
hành viên mãn, công đức đây đủ, đã thành tựu đạo bô đê. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 238 


Các Ngài theo nguyện thị hiện đủ thứ thân, ở trong vô 
lượng kiếp tuỳ nơi thị hiện, cho nên có vô lượng danh tự, 
mỗi danh tự đều khác nhau. Trong mỗi thời kiếp khác 
nhau, thị hiện thành Chánh Đăng Chánh Giác, tức là thành 
Phật. Trong những thế giới đó, thọ lâu ở đời, giáo hoá 
chúng sinh. Tuổi thọ của Phật ở đời sống lâu suốt thuở vị 
lai cũng không vào Niết Bàn. Có lúc vì ứng cơ duyên của 
chúng sinh mà thị hiện vào Niết Bàn, đó là một thứ phương 
tiện khéo léo độ hoá mà thôi. Tâm bị của Phật nặng, Ngài 
không thể xả bỏ chúng sinh mà vào Niết Bàn, kỳ thật Ngài 
đến một thế giới khác để giáo hoá chúng sinh. Mỗi một vị 
Phật đều dùng sự trang nghiêm pháp giới mà trang nghiêm 
thân mình. Vì thân Phật tức là pháp giới, ví như chúng ta 
thường tụng niệm: "Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na 
Phật", đây là pháp thân của Phật, cho nên đầy khắp tất cả 
mọi nơi. Tức cũng là dùng sự trang nghiêm của pháp giới 
mà tự trang nghiêm thân mình. Đạo tràng của chư Phật, 
trong đạo tràng cử hành các thứ pháp hội, cũng là khắp 
cùng pháp giới, đầy dẫy khắp trong hết thảy cõi nước. Chư 
Phật tại cõi nước mười phương, tuỳ thời đều xuất hiện ra 
đời, giáo hoá chúng sinh. Ở trong mỗi cõi nước, đều bình 
đăng rộng độ chúng sinh, làm Phật sự lớn, làm việc của 
Phật làm. Phật là vì muốn giáo hoá chúng sinh, cho nên 
Ngài mới tu chứng thành Phật. 

Hiện tại chúng ta muốn thành Phật, thì phải y theo 
giáo pháp của Phật nói mà tu hành. Người học Phật, một 
ngày chưa khai ngộ, thì phải thường sinh tâm hồ thẹn. 
Chúng ta phải biết từ vô lượng kiếp đến nay, đều vì ý lại, 
chăng tu hành, cho nên mới luân hỗi trôi nổi sinh tử trong 
sáu nẻo, thoát chăng khỏi biển khổ sinh tử. Đời này chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 239 


ta gặp được Phật pháp, nếu chăng dũng mãnh tinh tấn, thì 
đợi chừng nào mới chấm dứt được sinh tử ! Cho nên chúng 
ta phải từng giờ từng phút siêng tu giới định huệ, diệt trừ 
tham sân si, đừng giải đãi lười biếng, cho rằng đó là việc 
tiện nghi. Kỳ thật, từ vô thuỷ kiếp đến nay, chúng ta vì 
phạm mao bệnh giải đãi lười biếng, cho nên đến bây giờ 
vẫn sinh rồi chết, chết rồi sinh, luân hồi không ngừng. Nghĩ 
đến đây, thật khiến cho người khóc lóc rơi lệ, sinh đại hồ 
thẹn. Tại sao tôi phải lười biếng ? Tại sao tôi chẳng tinh tấn 
tu hành ? Tại sao tôi chăng đũng mãnh dụng công ? Nếu 
luôn luôn hồi quang phản chiếu như thế, quay lại cầu nơi 
chính mình, tự hỏi mình làm một Phật giáo đồ, tôi đã có 
cống hiến gì cho Phật giáo ? Nếu đã có cống hiến, thì từ 
nay về sau tôi phải làm cho tăng trưởng sự công hiến của 
tôi. Nếu chưa có cống hiến, thì hãy mau nỗ lực, làm một 
đại hộ pháp có sức lực nhất trong Phật giáo đồ, đề trợ giúp 
cho Phật giáo phát triển, làm cho Phật giáo truyền bá trên 
toàn thế giới, khắp vũ trụ, cho đến khắp hư không, trái đất, 
mặt trăng, chắng có chỗ nào mà chăng thọ đến ánh sáng 
của Phật giáo chiếu khắp, chăng có một nơi nào mà chẳng 
nghe đến bánh xe pháp thường lưu chuyển, đó mới là bổn 
phận hộ pháp của Phật giáo đồ chúng ta, đó mới tận một 
chút trách nhiệm của chúng ta thân làm Phật giáo đồ. Tại 
sao tôi phải nói như vậy ? Vì tôi quán sát đến sáu chúng đệ 
tử nầy tu học Phật pháp, có không ít người hy vọng khai 
ngộ, muốn được pháp ích thù thắng vi diệu, khai mở đại trí 
huệ. Đây vốn chăng phải vọng tưởng tham cầu, đây là hy 
vọng và mục đích của mỗi đệ tử Phật phải có. Bất quá 
chúng ta không thê dùng tâm tưởng, ôm ấp hy vọng không 
nỗ lực, không hạ thủ công phu, không tận bổn phận. Đó là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 240 


đắc chăng được, trên thế gian chăng có miệng không nói 
lời không thì có thể đắc được thành quả. Người muốn khai 
ngộ, thì phải dũng mãnh tinh tắn, đem chân tâm của bạn ra, 
cước đạp thật địa tu hành dụng công, vì Phật giáo mà tận 
trách nhiệm, công hiến thành tâm và năng lực của mình, 
như thế thì nhất định sẽ đạt được mục đích của bạn, thực 
hiện hy vọng của bạn. Bằng không, thì lãng phí thời gian, 
chăng có khi nào thành tựu, bạn đừng trách Phật Bồ Tát 
không tiếp dẫn bạn, vì Phật Bồ Tát chẳng gạt người, nhưng 
cũng chắng thọ người gạt. 

Hiện tại trong xã hội có rất nhiều đoàn thể tôn giáo 
khác nhau, tuy nói tông chỉ và mục đích của tông giáo khác 
nhau, nhưng cùng đều tuyên dương thanh tịnh hoá tâm con 
người, mưu cầu hoà bình cho nhân loại, hy vọng có thể đạt 
đến mục đích thế giới đại đồng. Trong những tôn giáo nầy, 
thì nghĩa lý của Phật giáo rốt ráo nhất, sâu rộng nhất, chân 
thật nhất, hơn hắn các tôn giáo khác. Phật giáo là tận cùng 
hư không, khắp pháp giới, chắng những thương nhân loại, 
cứu nhân loại, mà từ bi của Phật giáo phổ cập đến tất cả 
sinh linh hữu tỉnh vô tỉnh. Tôn giáo khác chỉ là một bộ 
phận trong Phật giáo. Nói về phương diện chiều dọc của 
Phật giáo là lượng bao trần sa; nói về phương diện chiều 
ngang là ngang cùng tam tế. Lớn mà không ngoài, nhỏ mà 
không ở trong, hướng ra ngoài chạy, chạy cũng không khỏi 
pháp giới, Phật giáo ở đầu mà chăng có. Tinh thần của Phật 
giáo là tại chỗ nây. Phật giáo là toàn nhân loại, chăng phải 
riêng tư của một quốc gia nào. Tuy nói Đức Phật Thích Ca 
xuất hiện tại Ấn Độ, nhưng Phật giáo chăng giới hạn một 
nơi tại Ấn Độ, mà là khắp pháp giới. Cho nên mỗi Phật 
giáo đồ đều phải tin chắc lời dạy của Phật, đạo lý chân thật 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 24I 
của Phật nói, mới là thật có thể cứu người nơi biển khổ 
sinh tử, cứu thê giới đạt đên như lý hoà bình. Trách nhiệm 
nây là quá to tác, sâu rộng, chỉ nguyện thân làm đệ tử của 
Phật, phải ôm lây lời dạy nghĩa lý, gánh vác trọng trách, 
cùng nhau nô lực, cứu mình cứu người, độ mình độ người. 

Như vậy tôi đều đem căn lành hồi 
hướng khắp. cho tât cả chư Phật Như Lai. 
Nguyện đem vô sô lọng thơm. Vô sô tràng 
thơm. Vô sô phan thơm. Vô sô trướng 
thơm. Vô sô lưới thơm. Vô sô tượng thơm. 
Vô sô ánh sáng thơm. Vô sô lửa ngọn thơm. 
Vô sô mây thơm. Vô sô toà thơm. Vô sô nơi 
kinh hành thơm. Vô sô chỗ ở thơm. Võ sô 
thê giới thơm. Vô sô núi thơm. Vô sô biên 
thơm. Vô sô sông thơm. Vô sô cầy thơm. 
Vô sô y phục thơm. Vô sô hoa sen thơm. Vô 
sô cung điện thơm. 

Đại Bộ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài 
nói: Giông như trong cõi nước của mười phương ba đời 
chư Phật đã nói ở trước, xuât hiện vô lượng chư Phật Như 
Lai, tôi nguyện chánh tâm thành ý đem đủ thứ căn lành của 
tôi tu tập, hồi hướng đến khắp tất cả chư Phật, cũng hồi 
hướng bô đề và tất cả chúng sinh. Tôi muốn dùng vô SỐ 


lọng báu thơm, vô số tràng báu thơm, vô số phan báu 
thơm, vô sô trướng báu thơm, vô sô lưới báu thơm, vô sô 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 242 
tượng báu thơm, vô số ánh sáng báu thơm, vô số lửa ngọn 
báu thơm, vô số mây báu thơm, vô số toà báu thơm, vô SỐ 
nƠI kinh hành báu thơm, vô số nơi chỗ ở báu thơm, vô số 
thê giới _báu thơm, vô sô núi "báu thơm, vô sô biên báu 
thơm, vô sô sông báu thơm, vô sô cây báu thơm, vô sô y 
phục báu thơm, vô số hoa sen báu thơm, vô số cung điện 
báu thơm. Bồ Tát cúng dường phẩm vật đến chư Phật, thảy 
đều là vật thượng hạng, trân quý, vô lượng số, đây là biểu 
thị tâm tôn trọng cung kính, tâm chân thành đôi với mười 
phương chư Phật, và dùng đó đê trang nghiêm đạo tràng. 
Vô lượng lọng hoa, nói rộng ra cho 
đền vô lượng cung điện hoa. Vô biên lọng 
tràng hoa, nói rộng ra cho đên vô biên 
cung điện tràng hoa. Vô đăng lọng hương 
thoa, nói rộng ra cho đên vô đắng cung 
điện hương thoa. Bât khả sô lọng hương 
bột, nói rộng ra cho đên bât khả sô cung 
điện hương bột. Bât khả xưng lọng y, nói 
rộng ra cho đến bất khả xưng cung điện y. 
Bất khả tư lọng báu, nói rộng ra cho đến 
bất khả tư cung điện báu. Bất khả lượng 
lọng đèn sáng, nói rộng ra cho đên bât khả 
lượng cung điện đèn sáng. Bât khả thuyêt 
lọng đồ trang nghiêm, nói rộng ra cho đền 
bât khả thuyêt cung điện đô trang nghiêm. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 243 


Bất khả thuyết bất khả thuyết lọng ma ni 
báu, nói rộng ra cho đên bât khả thuyết bât 
khả thuyêt cung điện ma nỉ báu. 


Bồ Tát lại dùng vô lượng hoa, làm thành cái lọng 
cúng dường mười phương ba đời chư Phật, nếu nói tỉ mi, 
thì cho đến có vô lượng cung điện hoa. Lại có vô biên lọng 
tràng hoa, đều dùng châu báu làm thành, nếu nói tỉ mi, thì 
cho đến có vô biên cung điện tràng hoa, dùng tràng hoa tạo 
thành cung điện. Lại có vô đăng lọng hương thoa, nếu nói 
tỉ mỉ, thì cho đến có vô đẳng hương thoa tạo thành cung 
điện. Lại có bất khả số lọng hương bột, nếu nói tỉ mi, thì 
cho đến có bất khả số vô lượng cung điện làm bằng hương 
bột. Lại có bất khả xưng lọng y, nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến 
có bất khả xưng cung điện y. Lại có bất khả tư lọng báu, 
nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến có bất khả tư cung điện báu. Lại 
có bất khả lượng lọng đèn sáng, nếu nói tỉ mỉ, thì cho đến 
cho bất khả lượng cung điện đèn sáng. Lại có bất khả 
thuyết lọng đồ trang nghiêm, nếu nói tỉ mi, thì cho đến có 
bất khả thuyết cung điện đồ trang nghiêm. Lại có bất khả 
thuyết bất khả thuyết lọng ma ni báu, nêu nói tỉ mí, thì cho 
đến có bất khả thuyết bất khả thuyết cung điện ma ni báu. 
Bồ Tát dùng vô lượng vô biên phẩm vật trân quý, không 
thể dùng tâm suy gẫm, không thể dùng lời diễn đạt được, 
cúng dường mười phương ba đời chư Phật, và trang 
nghiêm đạo tràng của Phật. 


Như vậy, phan báu ma nỉ. Trướng báu 
ma nỉ. Lưới báu ma nỉ. Tượng báu ma nỉ. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 244 


Ánh sáng báu ma ni. Lửa ngọn báu ma ni. 
Mây báu ma nỉ. Toà báu ma nỉ. Nơi kinh 
hành báu ma ni. Chỗ ở báu ma ni. Cõi báu 
ma nỉ. Núi báu ma ni. Biến báu ma ñi. 
Sông báu ma nỉ. Cây báu ma nỉ. Y phục 
báu ma nỉ. Hoa sen báu ma nỉ. Cung điện 
báu ma nỉ, thảy đều bất khả thuyết bất khả 
thuyết. 


Ma nỉ: Là tổng danh của châu báu, ánh sáng báu của 
nó đặc biệt thanh tịnh sáng chói, chăng thọ tất cả sự cấu 
bần ô nhiễm nào. Châu báu này ở tại chỗ nào, thì nhất định 
sẽ tăng oai đức của nó. Nếu bỏ vào trong nước đục, thì 
nước liền trong. Còn gọi là châu như ý, nó hay làm cho toại 
tâm mong cầu, đều được mãn nguyện. Báu vật nầy, chỉ có 
bậc Thánh có đức hạnh mới hưởng thọ được, phàm phụ 
tâm tham chăng thấy được. Bắt khả thuyết bất khả thuyết là 
danh tự sô mục của Ấn Độ, là một trong những số mục lớn. 

Ở trước có nói, bất khả thuyết bất khả thuyết, nhiều 
châu báu ma mi làm thành lọng báu. Và lại có bất khả 
thuyết bất khả thuyết, châu báu ma ni làm thành tràng báu. 
Và dùng châu báu ma ni làm phan báu. Châu báu ma ni 
làm trướng báu. Châu báu ma mi làm lưới báu. Châu báu 
ma ni làm tượng Phật báu. Ánh sáng châu báu ma ni chiếu 
xa mười phương vô tận cõi nước. Ánh sáng châu báu ma ni 
chiếu sáng giống như lửa ngọn, chiếu thắng đến Trời Hữu 
Đỉnh. Tia sáng của châu báu ma ni như mây cát tường lơ 
lửng trong hư không. Dùng châu báu ma mi làm Phật toà. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 245 


Dùng châu báu ma ni nghiêm sức mặt đất đi kinh hành. 
Dùng châu báu ma ni nghiêm sức chô ở. Cõi nước báu ma 
ni. Núi báu ma m1. Biên báu ma ni. Sông báu ma mì. Cây 
báu ma ni. Châu báu ma ni làm thành y phục báu. Hoa sen 
báu ma n1. Châu báu ma mi trang nghiêm cung điện. Đủ thứ 
ở trên, dùng châu báu ma ni làm vật nghiêm sức, chăng có 
thứ nào mà chăng phải là vô lượng vô biên, không thê dùng 
lời lẽ đê hình dung được. 

Như vậy trong môi môi các cảnh giới, 
thảy đêu có vô sô lan can. Vô sô cung điện. 
Vô sô lâu các. Vô sô cửa lớn. Vô sô hình 
bán nguyệt. Vô sô cửa sô. Vô sô báu thanh 
tịnh. Vô sô đồ trang nghiềm. Dùng các thứ 
vật cúng dường như vậy, cung kính cúng 
dường chư Phật Thê Tôn như ở trên đã 
nói. 

Trong mỗi cảnh giới như Kinh văn nói ở trước, đều 
có vô sô lan can bảy báu, lan can hiển hiện. Vô số cung 
điện báu hiển hiện. Vô số lầu các hiển hiện. Vô số cửa lớn 
hiển hiện. Vô số cửa số hình bán nguyệt hiển hiện. Vô số 
cửa sô hiên hiện. Vô sô bảy báu thanh tịnh hiên hiện. Vô sô 
đô trang nghiêm và đỗ cúng đạo tràng hiên hiện. Bô Tát 
dùng những đô vật cúng dường bảy báu trân quý, làm cung 
điện, chô ở .v.v...cung kính cúng dường mười phương ba 
đời chư Phật Thê Tôn như ở trên đã nói. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 246 


Nguyện khiến cho tất cả thế gian, đều 
được thanh tịnh. Tât cả chúng sinh, đều 
được thoát khỏi. Trụ nơi bậc thập lực. Ơ 
trong tâầt cả pháp. đắc được pháp minh vô 
ngại. Khiên cho tât cả chúng sinh, đây đủ 
căn lành, đêu được điêu phục. Tâm họ vô 
lượng, đông cõi hư không. Đên tât cả các 
cối, mà chăng chỗ đên. Vào tât cả các cối, 
bô thí các pháp lành. Thường được thây 
Phật, trông các căn lành. Thành tựu đại 
thừa, chăng châp các pháp. Đây đủ các 
thiện nghiệp. lập vô lượng hạnh. Vào khắp 
vô biên tầt cả pháp giới. Thành tựu sức 
thần thông của chư Phật. Đặc được trí huệ 
nhât thiêt trí của Như Lai. 

Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài lại phát nguyện, nói: Tôi nguyện nương sức đại oai 
thần của mười phương chư Phật, khiến cho tất cả thế gian 
đều đắc được thanh tịnh. Nguyện hết thảy chúng sinh, đều 
vĩnh viễn lìa khỏi đường ác, và khổ luân hồi trong sáu nẻo, 
mà trụ nơi bậc thập lực, trụ nơi Phật địa, vĩnh viên chăng 
thọ thống khổ luân hồi. Lại hy vọng tất cả chúng sinh có 
thê tu học chánh pháp, thầu rõ thông đạt chư Phật. Đôi với 
các pháp hiệu biệt như thật, đác được trí huệ quang minh 
viên dung vô ngại. Chăng riêng mình đắc được căn lành 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 247 


lớn, mà cũng khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành, 
hết thảy tập khí không tốt, phiền não vô minh, đều điều 
phục nhu hoà, diệt trừ sạch hết, khiến cho tâm họ như hư 
không, thanh tịnh trong sáng. Tuy nhiên Bồ Tát thường 
thường lai vãng trong mười phương cõi nước, nhưng chẳng 
động thân, chắng có dấu vết đến đi. Đó tức là tâm của Bồ 
Tát đồng hư không, tu hành công hạnh vô lượng. Bồ Tát 
thường vào các cõi nước khác, chăng phải Ngài đi quán sát 
du hành, mà là ứng cơ phó duyên đi đến đó độ chúng sinh, 
bồ thí đủ thứ pháp lành, giáo hoá chúng sinh tu tập tất cả 
pháp lành. Bồ Tát từ bi làm đầu, độ khắp chúng sinh, cho 
nên Ngài luôn luôn thấy Phật, cúng dường Tam Bảo, gần 
gũi Tam Bảo, gieo trồng đủ thứ căn lành trước Tam Bảo, tu 
hành đạo Bồ Tát, thành tựu công đức đại thừa, viên mãn tu 
tập hạnh môn đại thừa. Bồ Tát thành tựu thù thắng như 
vậy, nhưng Ngài đối với các pháp, chăng có chút chấp 
trước nào. Bồ Tát đầy đủ tất cả các nghiệp lành, kiến lập 
được vô lượng công đức, vào khắp vô biên hết thảy pháp 
giới, thành tựu sức thần thông như chư Phật, cũng đắc 
được đại trí huệ nhất thiết trí giống như Phật. 


Ví như không có cái ta, nhiếp khắp các 
pháp. Cũng lại như vậy, các căn lành của 
tôi, nhiếp khắp tất cả chư Phật Như Lai, vì 
thảy đều cúng dường chẳng có thừa sót. 
Nhiếp khắp tất cả vô lượng các pháp, vì 
đều có thể ngộ nhập không chướng ngại. 
Nhiếp khắp tất cả các chúng Bồ Tát, vì rốt 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 248 


ráo đều đồng với căn lành. Nhiếp khắp tất 
cả các hạnh Bồ Tát, vì nguyện lực xưa đều 
viên mãn. Nhiếp khắp tất cả Bồ Tát pháp 
mỉnh, vì thấu rõ thông đạt các pháp đều vô 
ngại. Nhiếp khắp sức đại thần thông của 
chư Phật, vì thành tựu vô lượng các căn 
lành. Nhiếp khắp sức vô sở uý của chư 
Phật, vì phát tâm vô lượng viên mãn tất cả. 
Nhiếp khắp tam muội biện tài môn Đà la ni 
của Bồ Tát, vì khéo chiếu rõ pháp không 
hai. Nhiếp khắp phương tiện khéo léo của 
chư Phật, vì thị hiện sức đại thần thông của 
Như Lai. Nhiếp khắp sự hàng sinh, thành 
đạo, chuyển bánh xe pháp, điều phục 
chúng sinh, vào Niết Bàn, của tất cả chư 
Phật ba đời, vì cung kính cúng dường thảy 
đều khắp cùng. Nhiếp khắp mười phương 
tất cả thế giới, vì nghiêm tịnh cõi Phật đều 
rốt ráo. Nhiếp khắp tất cả các kiếp rộng 
lớn, vì ở trong đó xuất hiện tu hạnh Bồ Tát 
không đoạn tuyệt. 

Đại Bồ Tát tu thập hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài thành tựu đại thừa, chăng châp các pháp cùng với đặc 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 249 


được trí nhất thiết trí của Như Lai, là vì Ngài có thê nhiếp 
khắp, nhiếp khắp hết thảy. Ví như nói không có cái ta, 
pháp không có ngã, và nhiếp thọ khắp đủ thứ pháp. Căn 
lành tu tập, cũng không cái ta nhiếp pháp tướng, như đồng 
nhiếp thọ các pháp vậy. Căn lành của tôi cũng nhiếp khắp 
tướng căn lành của chư Phật. Hạnh môn của chư Phật tu, 
tôi cũng tu. Công đức của Phật thực hành, tôi cũng thực 
hành. Tôi nhiếp thọ khắp chư Phật, đều cúng dường đến 
mỗi vị Phật, chưa từng bỏ sót một vị Phật nào không cúng 
dường, quyết không sinh ra tình hình dư thừa và không đủ. 
Tôi lại nhiếp trì khắp đủ thứ vô lượng các pháp, đối với các 
pháp nghĩa lý chân thật, tôi cũng hoàn toàn ngộ nhập, hoàn 
toàn minh bạch mà thực hành, chăng có chút chướng ngại 
nào. Bồ Tát chẳng những nhiếp thọ căn lành của chư Phật 
và thật nghĩa của các pháp, mà Ngài cũng nhiếp thọ khắp 
tất cả Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát, 
những gì các Ngải tu hành trong mười phương thế . ĐIỚI, đều 
cùng rốt ráo, các Ngài tích tập căn lành, cũng giống nhau. 
Căn lành của các Bồ Tát gieo trông, Ngài cũng trồng 
những căn lành đó. Căn lành của các Bồ Tát tu, Ngài cũng 
tu những căn lành đó. Tâm bồ đề mà các Bồ Tát ban đầu 
phát tâm, tăng trưởng đủ thứ căn lành, Ngài ban đầu cũng 
phát tâm bồ đề, để tăng trưởng các căn lành. Ngài lại nhiếp 
thọ khắp hạnh môn tu hành của các Bồ Tát trong mười 
phương thế giới. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả 
mọi nơi, dùng sức lực nguyện lớn mà trước kia Ngài đã 
phát, khiến cho các Bồ Tát và nguyện của chính Ngài đã 
phát, đều được viên mãn, cũng viên mãn đắc được như 
mười lực của Phật. Ngài lại nhiếp thọ khắp diệu pháp của 
các Bồ Tát tu trong mười phương thế giới, và trí huệ quang 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 250 


minh thanh tịnh của các Ngài chứng được. Bồ Tát vì đắc 
được trí huệ quang minh của tất cả các pháp, cho nên Ngài 
thấu đạt được các pháp, ngộ sâu thật tướng các pháp, triệt 
để thông đạt vô ngại, diệu dụng viên dung. Lại nhiếp thọ 
khắp sức đại oai đức đại thần thông của mười phương chư 
Phật, cũng thành tựu được sức đại oai đức thần thông đó. 
Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo, giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành của 
các Ngài. Lại nhiếp thọ khắp mười lực và bốn vô sở uý của 
chư Phật, phát bốn tâm vô lượng của Phật: 

1. Tâm từ vô lượng. 

2. Tâm bị vô lượng. 

3. Tâm hỉ vô lượng. 

4. Tâm xả vô lượng. 

Làm mãn nguyện tất cả chúng sinh. Lại nhiếp khắp 
tam muội và bốn trí vô ngại của các Bồ Tát trong mười 
phương thế giới. Bốn biện tài vô ngại là: 

1. Pháp vô ngại biện tải. 

2. Từ vô ngại biện tài. 

3. Nghĩa vô ngại biện tải. 

4. Nhạo thuyết vô ngại biện tài. 

Bồn biện tài vô ngại, tức là bốn trí vô ngại. Đà la ni 
là tiếng Phạn, dịch là "tông trì". Tông tất cả pháp, trì vô 
lượng nghĩa. Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài 
nhiếp thọ khắp tam muội, biện tài, Đà la ni của các Bồ Tát, 
Ngài đều chiếu rõ, quán chiếu được các pháp, thông đạt các 
pháp, đều là pháp môn không hai, đệ nhất nghĩa đề. Lại 
nhiếp thọ khắp pháp phương tiện khéo léo đầy đủ của chư 
Phật, giáo hoá chúng sinh, mà còn có thể thị hiện sức đại 
thần thông giống như Phật. Lại nhiếp thọ khắp mỗi vị Phật 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 251 


trong ba đời, từ cung trời Đâu Suất hàng sinh xuống nhân 
gian, quá trình tám tướng thành đạo. Như nhập thai, trụ 
thai, xuất thai, thành đạo, chuyển pháp luân, điều phục 
chúng sinh, cho đến vào Niết Bản. Và còn cung kính cúng 
dường mười phương ba đời chư Phật, mỗi cõi nước, đều có 
một vị Phật, Ngài thảy đều cúng dường khắp. Lại nhiếp thọ 
khắp tất cả thế giới trong mười phương, khiến cho mỗi cõi 
nước, mỗi cõi Phật, đều nhờ căn lành công đức của Ngài 
mà trở thành cõi nước thanh tịnh, cõi Phật trang nghiêm, 
chăng có một cảnh giới nào mà chăng đạt đến rốt ráo. Lại 
nhiếp thọ khắp tất cả kiếp rộng lớn. Vị đại Bồ Tát tu pháp 
môn hồi hướng này, Ngài ở trong mỗi kiếp đều xuất hiện ra 
đời, tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, lợi ích chúng sinh, 
cứu độ chúng sinh, giáo hoá chúng sinh, những Phật sự đó 
vĩnh viễn chắng đoạn tuyệt. Hai mươi câu nhiếp thọ khắp ở 
trên, là phân biệt nói rõ nguyện vọng của vị Bồ Tát nầy, 
dùng nhiếp khắp căn lành hồi hướng, về phương diện lý sự, 
thảy đều chu toàn, thành tựu đức hạnh tự lợi của Bồ Tát, về 
sau lợi ích chúng sinh. 


Nhiếp khắp tất cả hết thảy mọi loài, vì 
thị hiện thọ sinh trong đó. Nhiếp khắp tất 
cả các cõi chúng sinh, vì đầy đủ hạnh của 
Bồ Tát Phố Hiền. Nhiếp khắp tất cả các 
hoặc tập khí, vì đều dùng phương tiện 
khiến cho thanh tịnh. Nhiếp khắp tất cả 
các căn chúng sinh, vì vô lượng khác biệt 
đều biết rõ. Nhiếp khắp tất cả sự hiểu biết 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 252 


và mong muốn của chúng sinh, vì khiến 
cho lìa tạp nhiễm đắc được thanh tịnh. 
Nhiếp khắp tất cả hạnh giáo hoá chúng 
sinh, vì tuỳ theo sự độ được mà hiện thân. 
Nhiếp khắp tất cả nẻo chúng sinh, vì đều 
vào tất cả cõi chúng sinh. Nhiếp khắp tất cả 
trí tánh của Như Lai, vì hộ trì giáo lý của 
tất cả chư Phật. 


Đoạn Kinh văn ở trước, là nói đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài nhiếp trì khắp căn lành của 
mười phương chư Phật, nhiếp khắp thật nghĩa các pháp của 
chư Phật nói, nhiếp khắp pháp môn của các vị Bồ Tát trong 
các thế giới, mà đắc đại trí huệ thanh tịnh quang minh, 
cùng với đại oai đức, sức đại thần thông của chư Phật. Hiện 
tại đặc biệt biểu đương Bồ Tát là từ bi làm đầu, tình thần vĩ 
đại bình đẳng hộ niệm chúng sinh. Bồ Tát chẳng những 
nhiếp khắp ưu điểm của chư Phật và của các Bồ Tát, và 
thật tướng của các pháp, Ngài cũng đến khắp trong bốn nẻo 
ác của chúng sinh, đến sáu nẻo luân hồi thị hiện đủ thứ 
thân hình chúng sinh, thọ sinh các loại chúng sinh, nhiếp 
thọ các loại chúng sinh, giáo hoá các loại chúng sinh, khiến 
cho họ thoát khỏi sáu nẻo. Lại nhiếp thọ khắp tất cả chúng 
sinh, khiến cho những chúng sinh đó đều đầy đủ hạnh Bồ 
Tát như Bồ Tát Phổ Hiền tu, tu Mười Đại Nguyện Vương 
của Bồ Tát Phổ Hiền. Lại nhiếp trì khắp tất cả các hoặc, 
như hoặc thô, hoặc vi tế, hoặc trần sa, hoặc thấy (kiến 
hoặc), hoặc nghĩ (tư hoặc), hoặc vô minh .v.v... Khiến cho 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 253 


các hoặc tập khí của chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. 
Lại nhiếp trì các căn của tất cả chúng sinh, căn tánh của 
chúng sinh, thảy đều khác nhau, Bồ Tát đều thấu hiểu 
được, có ngàn sai vạn biệt, Bồ Tát còn rất minh bạch các 
căn thú hướng của chúng sinh. Lại nhiếp trì khắp sự hiểu 
biết, sự mong cầu của tất cả chúng sinh. Nếu sự hiểu biết là 
tà tri tà kiến, Sự mong cầu là tạp nhiễm, ô trược, thì giáo 
hoá họ lia khỏi sự hiểu biết và mong cầu chắng chánh 
đáng, mà đắc được bản thể thanh tịnh. Lại nhiếp trì khắp 
tất cả hạnh môn giáo hoá chúng sinh tu hành, tuỳ theo sự 
tương ưng với chúng sinh, mà vì họ hiện thân nói pháp. Lại 
nhiếp khắp tất cả sự tương ưng khế hợp với chúng sinh. 
Chánh đạo của Phật nói, dùng thần thông biến hoá phương 
tiện khéo léo, vào sâu trong các loại chúng sinh, đồng loại 
tương nhiếp, phương tiện giáo hoá. Lại nhiếp thọ trí tánh 
của chư Phật mười phương ba đời, tức là trí huệ thành tựu 
của chư Phật, Bồ Tát dùng trí huệ nhiếp thọ, để hộ trì giáo 
pháp của chư Phật nói. Đoạn Kinh này, là hiển rõ pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi của đại Bồ Tát tu, thành tựu công 
hạnh lợi tha. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì dùng không 
chỗ đắc được, mà làm phương tiện. Không 
ở trong nghiệp phân biệt quả báo, chăng ở 
trong quả báo mà phân biệt nghiệp. 


Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đên tât cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 254 


như phương pháp hồi hướng như Kinh văn ở trước có nói, 
thì Ngài ôm hoài bảo chăng chỗ đắc được, tất cả công hạnh 
đều không. Tuy quy về không chỗ đắc được, mà hay viên 
mãn bồ đề; Chăng chấp nơi ý tự tại phương tiện mà trái với 
nghĩa lý chân thật. Bồ Tát Ngài chẳng coi trọng về tạo 
nghiệp gì, thọ quả báo gì; chẳng dùng tâm nghĩ về mặt này, 
vì Ngài biết đạo lý: 

“Tuy duyên tiêu nghiệp cũ 

Thôi đừng tạo nghiệp mới". 


Tuy nhiên Ngài biết đạo lý nầy, nhưng Ngài chẳng ở 
trong nghiệp, mà phân biệt có quả báo gì, càng chẳng chấp 
trước, ở trong quả báo thọ, phân biệt Ngài tạo nghiệp gì, 
thọ quả báo gi. Bồ Tát đối với sự thọ khổ, Ngài nhận rằng 
là hết khổ, thọ báo là hết báo, cho nên Bồ Tát thì sợ nhân 
chăng sợ quả. Ngược lại, chúng sinh thì sợ quả, mà chăng 
biết đạo lý sợ nhân. Khi Bồ Tát tại nhân địa, thì lúc nào 
cũng cần thận coi chừng, quyết không tạo các nghiệp ác, 
nêu không coi chừng thì tương lai thọ ác báo. Cho nên 
chúng ta mỗi người, mỗi sự việc phải cân thận ở lúc ban 
đầu, thì nhất định sẽ không thọ quả báo ác. Nếu đáng thọ 
quả báo thiện, thì Bồ Tát cũng thọ tự nhiên, vui an lạc. 


Tuy không phần biệt mà vào khắp 
pháp giới. Tuy chẳng chỗ làm mà luôn trụ 
nơi căn lành. Tuy chăng chỗ sinh khởi mà 
siêng tu pháp thù thắng. Chắng tin các 
pháp mà vào sâu được. Chắng có nơi pháp 
mà đều thấy biết. Hoặc làm không làm, đều 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 255 


không thể đắc được. Biết các pháp tánh, 
luôn chăng tự tại. 


Đại Bồ Tát tu hồi hướng đến tất cả mọi nơi, tuy 
nhiên Ngài đối với nghiệp và báo chăng chấp trước, chắng 
ở nơi đó phí tâm suy nghĩ, nhưng hành vị của Ngài tự 
nhiên tạo thành đủ thứ nghiệp thiện, vì Bồ Tát đã lìa khỏi 
tất cả các nghiệp ác. Bắt tất phải lưu ý, thuận theo tâm từ bi 
của Ngài, vào khắp pháp giới, giáo hoá tất cả chúng sinh 
thọ khổ. Tuy Bồ Tát sớm đã biết các pháp đều không, thực 
hành mà chưa từng thực hành, làm mà không làm. Không 
làm mà làm, làm mà chưa từng làm, Ngài vẫn luôn luôn tu 
đủ thứ nghiệp lành, chưa từng quên tài bồi căn lành, tu tích 
tập phước huệ, do đó: 


"Tài bồi mảnh đất trong tâm, 
Hàm dưỡng bầu trời bản tánh". 

Đó tức là một biểu hiện luôn trụ nơi căn lành. Bồ Tát 
thấu hiểu pháp tánh vốn không, biết nghiệp chẳng có thật 
thể. Nếu nghiệp có thật thể, thì đừng nói nghiệp của mọi 
người đầy dẫy hư không, mà dù nghiệp thật thể của một 
người, có thể tận cùng cõi hư không, cũng không dung thọ 
hết được. Nghiệp tánh vốn không, không hình không 
tướng, hư không vẫn là hư không, nghiệp chướng của 
chúng sinh vân là nghiệp chướng của môi người. Tuy 
chăng chỗ khởi: Bản thể của tất cả các pháp, là tính vắng 
lặng, không sinh không khởi. Trong Tâm Kinh có nói: 
"Không sinh không diệt, không dơ không sạch, không tăng 
không giảm", đó tức là nói bản thể của pháp. Tuy nói như 
vậy, nhưng Bồ Tát chưa từng vì đó mà phóng dật, Ngài vẫn 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 256 


siêng tu Thánh pháp, tinh tấn đũng mãnh tu học đủ thứ 
pháp thù thắng. Tuy biết nghiệp tánh vốn không, Ngài vẫn 
tuỳ thời chú ý tạo các nghiệp thiện. Chăng tin các pháp: Ở 
đây chẳng phải nói, Bồ Tát đã biết pháp tánh là không, thì 
không tin tất cả các pháp, mà là nói Bồ Tát biết các pháp 
không, chăng chấp trước nơi pháp không, vẫn vào sâu 
được các pháp thật tướng, đó là cảnh giới của Bồ Tát. 
Chúng sinh thì trước hết phải tin, do đó Phật pháp như 
biên, phải tin mới độ được. Chúng sinh thì phải tin, mới có 
thể vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biển. Bồ Tát thì đã nhập 
vào dòng Thánh, nên chắng còn sự tin câu thúc, cũng 
chăng còn luận đàm không tin 'bậy bạ. Cho nên nói tuy Bồ 
Tát chẳng tin các pháp, mà vẫn vào sâu tất cả các pháp, 
trong tâm của Ngài cũng chăng còn tâm chấp pháp tướng, 
nhưng Ngài quyết định biết thật tướng lý thể của tất cả các 
pháp, cũng thấy tướng vắng lặng của tất cả các pháp. 
Chẳng có nơi pháp, mà đều thấy biết. Vô luận là có, hoặc 
chắng có, đều biết được thấy được. Hoặc làm chăng làm, 
đều không thê đắc được: Chăng mảng bạn làm, hoặc không 
làm, đều là không, chăng có chỗ được. Tại sao phải nói 
như vậy ? Vì tất cả pháp tánh, nó luôn luôn chăng tồn tại, 
là không. Bồ Tát biết pháp tánh của pháp, luôn chăng tự 
tại. 


Tuy đều thấy các pháp, mà chẳng chỗ 
thấy. Biết khắp tất cả mà không chỗ biết. 
Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới như 
vậy. Biết tất cả pháp nhân duyên làm gốc. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 257 


Bồ Tát vào sâu tạng Kinh, trí huệ như biến, thấu đạt 
các pháp không tướng, đối với đạo lý sinh diệt của các 
pháp do chư Phật xiến dương, đều biết đều thấy, nhưng Bồ 
Tát chẳng chấp trước vào chỗ Ngài biết, chỗ Ngài thấy, mà 
là không chẳng chỗ thấy. Bồ Tát Ngài biết khắp tất cả các 
pháp, nhưng Ngài chẳng chỗ biết. Đó là biết mà chăng biết, 
thấy mà chăng thấy, dùng đại định bất động đề chiếu rõ tất 
cả, chỉ có Bồ Tát mới chăng có tơ hào chấp trước như thê, 
mà còn thấu đạt tất cả cảnh giới. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp, 
đều từ nhân duyên sinh ra. Nhân duyên tức là gốc rễ sinh ra 
pháp, là không hình không tướng. 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 
Cũng gọi là giả danh 

Cũng gọi nghĩa trung đạo”. 

Và nữa: 

"Chưa từng có một pháp 
Chăng từ nhân duyên sinh 
Thế nên tất cả pháp 
Đâu chăng phải là không". 
Và nữa: 
"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt. 
Phật ta đại Sa Môn, 
Thường hay nói như vậy". 

Đó tức là đại trí Xá Lợi Phất, đại Mục Kiển Liên hai 
vị tôn giả tìm cầu nhiều năm, cơ duyên đến, gặp được Tỳ 
Kheo Mã Thắng nói với các Ngài như vậy. Hai vị tôn giả 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 258 


lập tức đi đến gặp Đức Phật, và quy y với Phật, sau đó 
chứng được quả A La Hán. Hai bài kệ đầu nói nhân duyên 
sinh khởi của pháp rất rõ ràng, tức cũng là đại biêu nghĩa lý 
trọng yếu của Phật giáo, đặt điểm riêng của các tôn giáo 
khác. 


Thấy pháp thân của tất cả chư Phật, 
đến tất cả pháp lìa nhiễm thật tế. Hiểu rõ 
thế gian, đều như biến hoá. Thấu đạt 
chúng sinh, chỉ là một pháp, chắng có hai 
tánh. Chắng xả nghiệp cảnh, phương tiện 
khéo léo. Nơi cối hữu vi, thị hiện pháp vô 
vi, mà chẳng diệt hoại tướng hữu vi. Nơi 
cõi vô vỉ, thị hiện pháp hữu vi, mà chẳng 
phân biệt tướng vô vi. 


Vì Bồ Tát thấu rõ đạo lý các pháp nhân duyên sinh 
ra, cho nên Ngài thấy được pháp thân của mười phương 
chư Phật. Ngài lia khỏi tất cả nhiễm ô, nên đạt đến cảnh 
giới rốt ráo của pháp. Công hạnh của Bồ Tát tu hành biết 
lia tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa khỏi tướng nghiễm ô 
của thế gian, tức là pháp chân thật tế. Bồ Tát thấu hiểu tất 
cả sự vật trên thế gian, đều như huyễn như hoá, phàm là 
những vật có hình, có tướng, đều là vô thường; phàm là có 
sự sinh diệt, đều là hư vọng. Bồ Tát thấu rõ thông đạt, lia 
khỏi lý thì chăng có sự để nói, biết chúng sinh vốn cũng có 
Phật tánh giống như Phật, chúng sinh cũng đều do pháp vô 
vi sinh ra. Pháp vô vi là không hình, không tướng, vĩnh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 259 


hằng, Phật tánh cũng là vĩnh hằng, chăng biến đổi. Do đó 
chúng sinh chỉ có một pháp, chắng có hai tánh. Cho nên 
không cần xả lìa cảnh giới nghiệp và báo, mà đến giáo hoá 
tất cả chúng sinh, dùng phương pháp phương tiện khéo léo, 
tuỳ thuận cơ duyên, thích hợp với cảnh giới nghiệp báo của 
chúng sinh, phân rõ nhân duyên sự lý, mà đối diện với hiện 
thật giáo hoá chúng sinh. Như đó, Bồ Tát ở tại cảnh giới 
pháp hữu vi, thị hiện diệu dụng của pháp vô vi, mà chẳng 
vì diệu dụng của pháp vô vi, mà tổn diệt phá hoại tướng 
pháp hữu vi. Tướng pháp hữu vi đó vẫn tôn tại, nơi cảnh 
giới vô vi, trong pháp giới vô sở vi mà vi, chẳng vi mà vi, 
thị hiện pháp hữu vi. Ngài cũng chẳng phân biệt chấp trước 
tướng vô vi. Pháp hữu vi là pháp thế gian có hình, có 
tướng, là vô thường, trái với chân lý, đó là thế tục đế. Pháp 
vô vi là pháp xuất thế, thanh tịnh, chân thật, không hình 
không tướng, vĩnh hằng không biến đổi, tức là đệ nhất 
nghĩa đế. Lìa khỏi pháp thế gian, thì chăng có Phật pháp, 
thường nói Phật pháp chăng lia pháp thế gian. Là vì pháp 
hữu vi thế gian, mới hiển bày diệu dụng của pháp xuất thế 
gian, chân đề. Lìa khỏi pháp vô vi, Phật pháp, thì thế giới 
chăng có quang minh, chẳng có chân lý, chúng sinh giống 
như chìm trong vụt sâu đáy biển. 


Bồ Tát quán tất cả pháp rốt ráo vắng 
lặng như vậy. Thành tựu tất cả căn lành 
thanh tịnh, mà khởi tâm cứu hộ chúng 
sinh. Trí huệ thấu rõ thông đạt tất cả biến 
pháp. Thường thích tu hành lia pháp ngu 
si. Đã đầy đủ thành tựu công đức xuất thế. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 260 


Càng chăng tu học pháp thế gian. Đắc 
được mắt trí huệ, lìa các màng ngu sỉ. 
Dùng phương tiện khéo léo, tu đạo hồi 
hướng. 


Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
Ngài căn cứ vào Kinh văn đã nói ở trước, cho nên Ngài 
quán sát các pháp thật tướng, biết tướng các pháp rốt ráo 
văng lặng, là không sinh không diệt, vắng lặng chăng động. 
Do đó, mới thành tựu căn lành thanh tịnh của Bồ Tát. Có 
căn lành thanh tịnh rồi, thì trí huệ sẽ tăng trưởng, phát tâm 
bồ đề, đại bi làm đầu, phát nguyện cứu hộ tất cả chúng 
sinh. Phật pháp rộng lớn như biến cả, Bồ Tát có đại trí huệ 
như biển cả, cho nên Ngài thấu rõ thông đạt pháp lớn như 
biển cả, vào sâu cảnh giới rốt ráo của pháp. Bồ Tát vì cứu 
hộ tất cả chúng sinh, luôn luôn ưa thích tu hành, vì tu hành 
mới có thể lìa khỏi ngu sỉ ngã mạn, đủ thứ chướng ngại, 
tăng trưởng trí huệ thanh tịnh. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ 
thành tựu căn lảnh công đức xuất thế. Càng chẳng tham 
trước tất cả pháp điên đảo thế gian, pháp nhiễm ô chăng 
thanh tịnh. Đắc được mắt trí huệ thanh tịnh, lìa khỏi tất cả 
ngu sỉ, giống như quét trừ màng mao bệnh trong con mắt. 
Dùng phương pháp phương tiện khéo léo, tu trì pháp môn 
hồi hướng. 

Phật tử ! Đại Bô Tát đem các căn lành 
hôi hướng như vậy. Làm vừa lòng tât cả 
chư Phật. Nghiêm tịnh tât cả cối nước chư 
Phật. Giáo hoá thành tựu tât cả chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 261 


sinh. Thọ trì đầy đủ tất cả Phật pháp. Làm 
ruộng phước tối thượng của tất cả chúng 
sinh. Làm Đạo Sư trí huệ của tất cả thương 
nhân. Làm mặt trời thanh tịnh của tất cả 
thế gian. Mỗi mỗi căn lành đầy khắp pháp 
giới. Thảy đều cứu hộ tất cả chúng sinh, 
đều khiến cho họ thanh tịnh đây đủ công 
đức. 


Các vị đệ tử của Phật ! VỊ đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu 
tập, hồi hướng như vậy, hồi hướng cho pháp giới chúng 
sinh, hồi hướng vô thượng bồ đề, hồi hướng chân như thật 
tế. Bồ Tát hồi hướng như vậy, lời lẽ đều phù hợp với tâm ý 
của chư Phật. Bồ Tát lại nguyện đem căn lành của Ngài hồi 
hướng đến chư Phật, trang nghiêm mười phương cõi nước 
chư Phật, thanh tịnh mười phương cõi nước chư Phật. Bồ 
Tát đem căn lành công đức của Ngài lợi ích chúng sinh, 
giáo hoá chúng sinh, và còn khiến cho chúng sinh đều 
thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát thọ trì pháp của mười 
phương chư Phật nói, viên mãn đầy đủ, chăng có thừa sót. 
Bồ Tát đã tu đến cảnh giới chăng chỗ đắc được, cho nên 
Ngài xứng đáng được gọi là ruộng phước tốt nhất của 
chúng sinh. Lại có thể làm đại Đạo Sư có trí huệ của các 
thương nhân tìm cầu bảy báu. Lại có thể làm mặt trời trong 
sáng của thế gian, giống như mặt trời chiếu sáng hư không. 
Bồ Tát mỗi một thứ căn lành, đều đầy dẫy mười phương 
pháp giới. Mỗi một thứ căn lành, đều có công năng cứu hộ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 262 
tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được 
trí huệ thanh tịnh, đây đủ công đức, viên mãn thành tựu 
Phật quả. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì hộ trì được tất cả hạt giống 
Phật. Thành thục được tất cả chúng sinh. 
Trang nghiêm thanh tịnh được tất cả cõi 
nước. Chẳng hoại tất cả các nghiệp. Biết rõ 
được tất cả các pháp. Bình đắng quán sát 
được các pháp không hai. Hay đến khắp 
mười phương thế giới. Thấu đạt được lìa 
dục thật tế. Thành tựu được tin hiểu thanh 
tịnh. Các căn lanh lợi đây đủ. 


Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, khi Ngài làm phương pháp hồi 
hướng giống như Kinh văn nói ở trước, thì sẽ có những 
công dụng gì ? Có những lợi ích gì ? Bồ Tát Kim Cang 
Tràng nói: Hiện tại tôi có thể quy về để nói, đại khái có 
mười thứ thành tựu. 

1. Lợi ích của sự hồi hướng hộ trì được tất cả hạt 
giống Phật. Hộ trì nghĩa là bảo hộ giữ gìn, bảo hộ hạt giống 
thành Phật, giữ gìn huệ mạng của Phật, chẳng khiến cho 
đoạn tuyệt. Gì là hạt giống thành Phật ? Người tu hành đạo 
thù thắng, mới có thế kế thừa huệ mạng của Phật. 

2. Bồ Tát đem căn lành của mình tu tập, hồi hướng 
cho pháp giới chúng sinh, khiến cho họ đắc được lợi ích 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 263 


của sự hồi hướng, căn lành tăng trưởng, phát tâm bồ đề, tu 
tập pháp lành, căn lành công đức, sớm được thành thục, 
viên mãn bồ đề quả Phật. 

3. Sức công đức của Bồ Tát hồi hướng, có thê trang 
nghiêm cõi nước chư Phật trong mười phương, lại có thê 
khiến cho cõi nước chư Phật trong mười phương càng 
thanh tịnh. 

4. Lại chăng hoại tất cả các nghiệp, tức là chăng hoại 
nghiệp lành của tất cả chúng sinh, mà còn khiến cho tăng 
trưởng. Tất cả nghiệp ác, liền bị tiêu diệt, không còn sót. 

5. Phật pháp sâu rộng như biển cả, chắng có bờ mé, 
nhưng Bồ Tát đã tu chứng được trí huệ thù thắng, cho nên 
ngộ được thật tướng chân để của các pháp. Tại sao phàm 
phu chắng dễ gì minh bạch các pháp, tiếp thọ đạo lý các 
pháp ? Vì tâm trí của người bình thường bị năm dục che 
đậy, chăng có trí huệ thanh tịnh. Trí huệ là do sự thanh tâm 
quả dục trong thiền định sinh ra. 

6. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, ý cảnh thanh 
tịnh, tâm lượng rộng lớn, cho nên thông đạt các pháp, mà 
chăng chấp vào các pháp, hay bình đăng quán sát các pháp. 
Trong Kinh Kim Cang có nói: 

"Là pháp bình đẳng 
Chắng có cao thấp". 

Hai chữ bình đăng, chẳng những nói tất cả pháp bình 
đăng không hai, mà còn bao hàm có ý nghĩa nhân từ trong 
đó. Bình đăng là thê của thật tánh, hay bình đẳng quán sát 
các pháp, thì hay tu pháp lành, phát huy diệu dụng của các 
pháp. Bồ Tát tu pháp môn hồi "hướng, Ngài tâm bi tha thiết, 
tâm từ bình đẳng, quan tâm đến tất cả chúng sinh, đó tức là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 264 


nguyên nhân Ngài hay bình đăng quán sát các pháp không 
hai. 

7. Bồ Tát lại có thê đến khắp mười phương thế giới, 
mục đích Ngài đến mười phương thế giới, là giáo hoá 
chúng sinh. Ngài chẳng thiên về thích thế giới tốt, hoặc 
Ngài đặc biệt hoan hỉ chúng sinh thế giới đó, mà là đến 
khắp mười phương thế giới, tuỳ thuận tuỳ duyên, phổ độ 
chúng sinh. 

8. Bồ Tát vì tu pháp môn hồi hướng, đắc được lợi ích 
thù thắng, tỏ ngộ minh bạch phương pháp thật tế của các 
pháp, tức là phải lìa khỏi dục niệm. Nếu như chăng lìa dục, 
tham ái chấp trước năm dục, thì vĩnh viễn không thể minh 
bạch đạo lý chân thật của các pháp. Tại sao chúng sinh 
không thể thành tựu đạo nghiệp, chứng được Phật quả ? Vì 
bị dục niệm trói buộc, điên điên đảo đảo, khởi hoặc, tạo 
nghiệp, vĩnh viễn ở trong luân hồi. Nếu đoạn dục khử ái, 
nhất là phải đoạn tuyệt ý niệm dâm dục, tu phạm hạnh 
thanh tịnh, thì sẽ đạt đến cảnh giới thật tế của các pháp. 
Lúc nầy, càng phải chú ý: Dục đã đoạn tuyệt, phải tiễn lên 
một bước nữa, quét trừ sự chấp trước đoạn dục, đó mới là 
chân chánh đã đoạn được dục. Còn nếu trong tâm bạn còn 
tồn tại: "Tôi đã lìa dục, tôi là A La Hán lìa dục, tôi đã thấy 
được thật tế của pháp, tôi đã khai ngộ", như thế, chẳng 
những có thể chứng minh người đó chưa có đoạn dục, sợ 
rằng họ vẫn còn bị dục ràng buộc ! Người thật đã lìa dục, 
thì chắng chấp vào tư tưởng lìa dục. Tâm cảnh của họ sáng 
không, đã chăng còn cái gọi là dục tồn tại nữa. Bồ Tát tu 
pháp môn hồi hướng nảy, thấu đạt được phương pháp lìa 
dục, chăng chấp, chẳng nương tựa, thấy được cảnh giới 
thật tế của các pháp. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 265 


Các vị ! Tại sao phải lia dục 2 Vì, sở dĩ mà Phật 
chứng được quả Phật diệu giác, là vì Phật chăng còn dục 
nữa. Người nghĩ muốn học, thì thứ nhất là phải học cách lìa 
dục của Phật, lìa tất cả tham dục của thế gian. Hết thảy 
Tam Tạng Kinh điển mười hai bộ, bất cứ nói bao nhiêu, 
đều kêu người lìa dục. Chẳng màng bộ Kinh nảo, cũng đều 
nói như thế. Cho nên lần này giảng Kinh, nhất định phải 
nhân mạnh về chữ dục, vì chữ dục này, nó có thê diễn biến 
ra vô lượng vô biên hậu quả không thể tưởng tượng được, 
lớn thì thành Phật quả, nhỏ thì được thân tâm an lạc, đều từ 
chữ dục nầy mà biến chuyên. Thành Phật hay đoạ lạc, đều 
là nhân tố của nó. Lìa khỏi chữ dục này, thì không thê nói 
Kinh điển. Các vị đừng xem thường mao bệnh nhỏ này, bất 
cứ là người tại gia, xuất gia, đệ tử Phật, chăng phải đệ tử 
Phật, đều chẳng dễ gì trừ đi mao bệnh nhỏ này. Nếu có thể 
trừ nó đi được, thì bất cứ người nào cũng đều có thê chứng 
quả A La Hán, chứng được Phật quả. A la hán tức là đã lìa 
dục. Trong pháp hội Kim Cang Ngài Tu Bồ Đề nói với 
Đức Phật: "Đức Thế Tôn ! Ngài nói con là A La Hán la 
dục bậc nhất, nhưng con chăng nghĩ đến pháp nầy, con 
cũng chẳng tự khen mình là A La Hán lìa dục, là bậc nhất 
trong mọi người. Nếu con nghĩ như thế, thì con còn chấp 
vào tướng đó". Không thể lìa khỏi tướng đó, mà còn tự cho 
rằng, thì đó là sai lầm. 

9. Bồ Tát lại vì tu pháp môn hồi hướng nầy, mà 
thành tựu tin hiểu thanh tịnh. Đem công đức của Ngài hồi 
hướng, đắc được tâm tin chân chánh, thanh tịnh, chỉ một 
không tạp nhiễm, từ đó chăng còn sự tin hiểu không thanh 
tịnh nữa, các ma ngoại đạo cũng không thê giao động Ngài 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 266 


được nữa. Tin hiểu thanh tịnh, trên thì khế hợp với chư 
Phật. 

10. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, hay khiến 
cho họ đắc được các căn đầy đủ và lanh lợi. Các căn là chỉ 
sáu căn của con người: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đầy 
đủ sáu căn, tức là sáu căn đều hoàn toàn, không thể chẳng 
có mắt, hoặc chăng nghe tiếng. Có lỗ mũi mà chăng ngửi 
được mùi thơm, hôi. Có lưỡi mà chăng nếm được mùi vị. 
Có thân thể mà chẳng sinh cảm giác. Có căn ý mà không 
thể duyên pháp, đó đều là sáu căn chăng đầy đủ. Các căn 
đầy đủ lanh lợi, tức là sáu căn viên mãn không thiếu 
khuyết, mà lại còn lanh lợi. Như mắt thì nhìn thấy được rõ 
ràng. Tai thì nghe tiếng rõ ràng, do đó gọi là tai thính mắt 
sảng. Mủi ngửi rõ được mùi. Lưỡi phân biệt được nắm vị 
rõ ràng. Cảm giác của thân cũng nhạy bén. Ý duyên pháp 
cũng duyên được rõ ràng chánh quyết, đó tức là biểu hiện 
của sự lanh lợi. Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, đắc được 
các căn đầy đủ viên mãn, và có sự lợi ích công năng lanh 
lợi của nó. Ở trên là sự thành tựu pháp hồi hướng của Bồ 
Tát tu. 


Phật tử ! Đó là hồi hướng thứ tư đến 
tât cả mọi nơi của đại Bồ Tát. 


Các vị đệ tử của Phật ! Ở trên vừa nói là trình độ và 
cảnh giới hồi hướng thứ tư đến tất cả mọi nơi trong thập 
hồi hướng của đại Bồ Tát. 

Các vị ! Chúng ta đã nghe qua đoạn Kinh văn nầy, 
phải học vị Bồ Tát này, cước đạp thật địa, dụng công tu 
hành. Chăng phải nghe rồi thì đã qua, là hoàn tất việc một 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 267 
lần nghe Kinh. Nghe rồi nhưng chắng thực hành, thì cũng 
giông như chưa nghe. Nghe Kinh nghe pháp, là cho chúng 
ta một cái đèn sáng chỉ đường, nhờ ánh sáng của đèn mà 
chiêu rõ đại đạo chúng ta đi, thì phải chiêu theo con đường 
hướng vê trước mà tu hành. Giả như bạn đã biết con đường 
nây mà chăng đi, thì cuôi cùng không thê đạt đên mục đích 
của bạn được. Giả sử bạn hy vọng muôn đạt đên nơi bạn 
muôn đi, thi phải ý giáo phụng hành, theo pháp tu hành, 
chân thật dũng mãnh tinh tân tu hành. 

Khi đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng nây, 
thì đắc được thân nghiệp đên tât cả mọi 
nơi, vì hay ứng hiện khắp tât cả thê giới. 
Đặc được lời nghiệp đên tâầt cả mọi nơi, vì 
diễn nói pháp trong tât cả thê giới. Đắc 
được ý nghiệp đên tât cả mọi nơi, vì thọ trì 
tât cả pháp của Phật nói. Đắc được thân 
túc thông đên tât cả mọi nơi, vì tuỳ tâm 
chúng sinh, thảy đều ứng hiện đên. Đắc 
được tuỳ chứng trí đên tât cả mọi nơi, vì 
khắp thâu rõ thông đạt tât cả các pháp. 
Đắc được tông trì biện tài đên tầt cả mọi 
nơi, vì tuỳ tâm chúng sinh khiên cho họ 
hoan hỉ. 

Vị đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
khi Ngài tu hành pháp môn nây, thì đây chăng phải nói 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 268 


Ngài trụ trong hồi hướng bất động, đình chỉ. Cũng có thể 
nói Ngài một lòng chuyên chú pháp môn nảy, tâm chẳng 
sinh ý niệm khác. Trong Kinh thường gọi là "đại" Bồ Tát. 
"Đại" ý nghĩa là lớn, là chỉ cho đại Bồ Tát. Chữ đại đây, là 
phân biệt vị đại Bồ Tát nầy chắng phải là Bồ Tát mới (sơ) 
phát tâm, Ngài đã từng phát tâm đại bồ đề, tu hành đã trải 
qua bao nhiêu kiếp, có trí huệ tối thượng, đại bi làm đầu, 
tâm từ phổ độ chúng sinh, khó thực hành mà hành được, 
khó xả bỏ mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khắp hành 
Bồ Tát đạo, Bồ Tát như vậy được gọi là đại Bồ Tát. Nếu 
phảm phu phát tâm lớn tu học hạnh Bồ Tát, đối với mọi 
người từ bi hay nhẫn, hay nhường, chịu bố thí cúng dường, 
cung kính Tam Bảo, tính tấn học đạo, người như vậy bất 
luận là người tại gia, hay xuất gia, cũng được gọi là Bồ Tát, 
đây gọi là Bồ Tát phàm phu. Nếu đời đời kiếp kiếp phát 
tâm tu hành, cũng sẽ trở thành đại Bồ Tát, tiến đến viên 
mãn đạt được quả Phật. Đại Bồ Tát mà ở đây nói, là vì 
Ngài tu pháp hồi hướng này, là đắc được đại dụng của ba 
nghiệp. Tuy nhiên Ngài chưa chứng được quả Phật, nhưng 
Ngài đã có hoá thân trăm ngàn ức, giống như Bồ Tát Quán 
Thế Âm: 
"Ngàn chỗ sở cầu ngàn nơi ứng 
Thường làm thuyền độ người qua biển khổ". 


Vị Bồ Tát nầy Ngài cũng đắc được thân nghiệp, tuỳ 
ứng thân đến tất cả mọi nơi, bất luận thế giới nào, đều tuỳ 
duyên ứng hiện, giáo hoá chúng sinh. Đây tức là Bồ Tát tu 
pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được lợi ích diệu 
dụng của thân nghiệp. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 269 


Ngài lại đắc được lợi ích nghiệp lời nói đến tất cả 
mọi nơi. Bồ Tát hay ở trong tất cả thế giới diễn nói Phật 
pháp, khắp ba ngàn đại thiên thế giới, hết thảy tất cả chúng 
sinh ở nơi nảo, đều có thê nghe được Bồ Tát nói Phật pháp. 
Bất cứ xa bao nhiêu, hết thảy chúng sinh có duyên, đều 
nghe được rất rõ ràng, giống như Phật. 

"Phật dùng một âm diễn nói pháp, 
Chúng sinh theo loài đều hiểu được". 

Vì Bồ Tát Ngài tu đắc được lợi ích nghiệp lời nói, 
cho nên chúng sinh mỗi thế giới, đều nghe được âm thanh 
của Ngài nói pháp, mỗi loại chúng sinh đều nghe hiểu pháp 
của Ngài nói, mà còn cảm thấy Bồ Tát đang ở đó nói pháp 
cho họ nghe ! Đây tức là chỗ Bồ Tát đắc được, thần thông 
diệu dụng về phương diện nghiệp lời nói, cho nên nói hay 
ở trong tất cả thế giới diễn nói pháp vậy. 

Bồ Tát tại ý nghiệp, cũng đắc được đến tất cả mọi 
nơi, thọ trì pháp của chư Phật nói. Ngài có thể đến trong 
tâm chúng sinh nói pháp, vào khắp tất cả thân chúng sinh, 
mà vì chúng sinh đề hồi hướng, khiến cho tất cả chúng sinh 
từ từ cải ác hướng thiện, phát tâm bồ đề. Giống như chúng 
ta mỗi người phát tâm bồ đề, ngày cảng tăng trưởng, tỉnh 
tắn thật tâm tu hành, đây tức là ý nghiệp của Bồ Tát, đến ở 
trong ý niệm của chúng ta. Tâm bồ đề của chúng ta mới 
càng ngày càng lớn dần, mới có thể thọ trì tất cả Phật pháp, 
ân sâu ở trong ruộng tắm thức, vĩnh viễn chăng quên. Ghi 
nhớ Kinh điển, thông đạt nghĩa lý Phật pháp, thuộc lòng 
Đà la ni. Chúng ta có thể thân thọ tâm trì, tức là được trợ 
ĐiÚúp của Bồ Tát ý nghiệp, đó tức là diệu dụng của Bồ Tát 
đắc được về phương diện ý nghiệp. Đó cũng là Bồ Tát tu 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 270 


pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thành tựu về phương 
diện ý nghiệp, cho nên Ngài mới có thể thọ trì tất cả pháp 
của Phật nói, tự lợi mà còn lợi ích chúng sinh. Ở trên là nói 
về Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi nơi, đắc 
được thể của ba nghiệp. 

Bồ Tát Ngài lại đắc được thần túc thông đến tất cả 
mọi nơi, tận hư không khắp pháp giới, không vào mà 
chăng tự được vậy. Ngài nguyện đi đến đâu thì đi đến đó, 
dù xa bao nhiêu Ngài cũng không cần đi máy bay, chỉ một 
sát na thì đến được. Đây gọi là thần túc thông, thần tốc rất 
nhanh, chắng bị bất cứ chướng ngại gì. Tuỳ theo tâm niệm 
của chúng sinh, quán sát chỗ đắc được, liền đến đó hiện ra 
một ứng hoá thân, giáo hoá chúng sinh, mãn tâm nguyện 
của chúng sinh. Bồ Tát do vì tu pháp hồi hướng này, mà 
đắc được tuỳ chứng trí đến tất cả mọi nơi. Trí huệ nầy hay 
khiến cho người dù gặp khó khăn gì, chăng màng là việc 
phức tạp như thế nào, liền lập tức minh bạch giải quyết 
được khó khăn, mà thuận lý thành công viên mãn. Chắng 
những minh bạch cảnh giới phát sinh, mà còn minh bạch 
đạo lý tất cả pháp là từ duyên sinh, từ duyên diệt. Bồ Tát 
làm thế nào mà minh bạch ? Là vì Ngài đắc được tuỳ 
chứng trí. Trí huệ nầy chẳng chướng ngại, cho nên đối với 
bất cứ việc gì, cảnh giới gì, đều giải quyết rất nhanh chóng. 
Giống như dùng đao bén chém cây, lập tức liền đứt. Dùng 
đao bén là dụ cho tuỳ chứng trí. Tuỳ chứng trí tức là trí huệ 
thấy việc thì tỉnh việc. Cổ Đức thường nói: 


“Thây việc tỉnh việc vượt thê gian, 
Thây việc mê việc đoạ trâm luân". 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 271 


Bậc Thánh nhân được gọi là "Thấy việc tỉnh việc 
vượt thế gian". Người bình thường vì chẳng có tuỳ chứng 
trí, cho nên thấy việc thì hồ đồ, chăng biết xử lý như thế 
nào, y cứ theo chấp cái ta, thấy lệch lạc, làm việc một cách 
điên đảo, nên hậu quả không thê tưởng tượng được. Người 
biện sự thì nghênh nhận mà giải. Bồ Tát đắc được tuỳ 
chứng trí, thấu hiểu thật tướng của các pháp, hành sự thông 
đạt vô ngại. 

Bồ Tát lại đắc được tông trì biện tài đến tất cả mọi 
nơi, hay tuỳ thuận tâm nguyện của chúng sinh, khiến cho 
chúng sinh. đều hoan hi. Tổng trì, tức tiếng Phạn là Đà la 
ni. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Trì điều thiện 
chăng làm cho tán mắt, trì điều ác đừng làm cho phát sinh. 
Biện tài, tức bốn vô ngại biện, còn gọi là bốn trí vô ngại. 
Tức là: Pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại 
biện, nhạo thuyết vô ngại biện. Bồ Tát vì tu pháp hồi 
hướng đến tất cả mọi nơi, đắc được vô ngại biện tài về tổng 
trì. Do đó, Bồ Tát tuỳ nơi giáo hoá chúng sinh, tuỳ thuận 
căn tánh của chúng sinh. Tuy tâm hoan hỉ của chúng sinh, 
tiếp dẫn chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều toại tâm 
mãn nguyện, cát tường như ý, đều đại hoan hỉ. Tâm tánh 
của chúng sinh thảy đều khác nhau, ví như ăn thức ăn, đều 
có sở thích của mỗi người. Ngài đều khiến cho chúng sinh 
vừa ý, chăng làm cho chúng sinh thất vọng. Bồ Tát thật 
tâm từ bị, vì làm vừa lòng chúng sinh, thậm chí Ngài vào 
địa ngục thay thế chúng sinh thọ khổ, đều không có câu 
oán trách nào. Ngài hy vọng thấy chúng sinh hoan hỉ, chứ 
chăng muốn thấy chúng sinh sầu khổ. Người học Phật, phải 
học tập theo Bồ Tát, luôn luôn nhớ khiến cho người hoan 
hỉ, đừng có vì mình tốt xấu mà nghĩ đến. Học đạo Bồ Tát, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 272 


tu hạnh Bồ Tát, là lợi người, chăng phải lợi mình, phải lấy 
chúng sinh làm tiên đê. Việc có lợi cho chúng sinh, thì nên 
dũng mãnh mà làm. Bồ Tát chưa từng suy nghĩ có lợi, hay 
không có lợi đối với mình. Bồ Tát thì ngu si như thế. Ở 
trên là diệu dụng ba nghiệp đắc được của Bồ Tát tu pháp 
hôi hướng đên tât cả mọi nơi. 

Đắc được vào cảnh giới đến tất cả mọi 
nơi, vì trong một lô lông vào khắp tât cả 
thê giới. Đặc được vào khắp thân đên tât cả 
mọi nơi, vì nơi một thân chúng sinh, vào 
khắp tât cả thần chúng sinh. Đặc được thầy 
khắp các kiêp đên tât cả mọi nơi, vì trong 
môi môi kiêp thường thây tât cả các Như 
Lai. Đắc được thây khắp ý niệm đên tât cả 
mọi nơi, vì trong môi một niệm tâầt cả chư 
Phật đêu hiện tiên. 

Vì Bồ Tát tu pháp hôi hướng đến tất cả mọi nơi, lại 
đắc được công dụng đến tất cả mọi nơi, vào sâu mười pháp 
giới, có thể ở trong một lỗ chân lông, vào khắp tất cả thế 
giới. Pháp giới có thê phần làm mười loại pháp giới: Phật, 
Bô Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, đây gọi là bôn pháp giới 
của bậc Thánh. Trời, người, A tu la, đây gọi là pháp giới 
thiện. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, đây gọi là ba pháp giới 
ác. Có khi cũng gọi là Phật đạo, Bô Tát đạo, Thanh Văn 
Duyên Giác đạo, thiện đạo, ác đạo. A tu la nhiêu là do tâm 
sân quá nặng, kiêu mạn, đa nghi, dân đên nguyên nhân sinh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 273 


vào đường này, chúng rất thích đấu tranh, nam A tu la thì 
xấu xí, còn nữ A tu la thì xinh đẹp. Trong loài người, xúc 
sinh và ngạ quý, phàm là những người nào thích đấu tranh, 
nóng giận, kiêu ngạo, đa nghi, đều có thể liệt vào loài A tu 
la, chúng có phước trời mà chắng có đức trời, cho nên vẫn 
cho là thiện đạo. Do Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả 
mọi nơi, cho nên rất tự do đến khắp mười pháp ĐIỚI, gặp 
Phật nghe pháp, phố độ chúng sinh. Thần diệu nhất là Ngài 
ở trong một lỗ chân lông vào khắp tất cả thế giới, đây 
chăng phải là huyễn thuật, mà là công phu tu hành của Bồ 
Tát, mới có cảnh giới như vậy. Đó gọi là cảnh giới: "Viên 
dung vô ngại", hay ở trong nhỏ mà hiện lớn, trong lớn hiện 
nhỏ, lớn nhỏ vô ngại, sự lý vô ngại, tự tha vô ngại, tất cả tất 
cả đều viên dung vô ngại. Cho nên mới nói "Trong một lỗ 
lông vào khắp tất cả thế giới". Lỗ lông tuy nhỏ, mà mười 
phương thế giới ở trong đó, cũng chẳng cảm thấy chật hẹp. 
Mười phương thế giới tuy lớn, mà dung nạp ở trong đó, 
cũng chẳng cảm thấy thế giới lớn thế nào. Lại đắc được 
công dụng đến tất cả mọi nơi, vào khắp tất cả thân chúng 
sinh, mà còn có thể ở trong một thân chúng sinh, vào khắp 
tất cả thân chúng sinh. Bồ Tát một thân vào tất cả thân 
chúng sinh, tất cả thân chúng sinh cũng chăng lìa khỏi một 
thân Bồ Tát, đó là cảnh giới tự tha vô ngại. Bồ Tát lại đắc 
được đến tất cả mọi nơi, thấy khắp tất cả kiếp ba đời, ở 
trong mỗi kiếp, lại luôn luôn thấy được mười phương ba 
đời chư Phật xuất hiện ra đời, và Đức Phật chuyên bánh xe 
pháp, độ tất cả chúng sinh, cuối cùng thị hiện cảnh giới vào 
Niết Bàn, tám tướng thành đạo, chăng có một cảnh giới 
nào mà chăng nhìn thấy, đó là trí vô ngại về thời gian. Bồ 
Tát lại đắc được niệm thấy khắp đến tất cả mọi nơi, ở trong 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 274 


mỗi một niệm, tất cả chư Phật đều hiển hiện ra ở trước mặt 
Ngài. Vi tế nhất của con người là một niệm, ở trong một 
niệm nghĩ gì, thường thường mình đều chẳng biết, nhưng 
Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài chăng 
những biết niệm của mình, mà còn biết khắp niệm của tất 
cả chúng sinh. Ở trong mỗi niệm, niệm trước, niệm sau, 
niệm hiện tại, trong niệm niệm mười phương ba đời chư 
Phật đều hiện ở trước Ngài, cho nên Bồ Tát luôn luôn thấy 
được chư Phật. Đoạn Kinh văn này, là nói về đại Bồ Tát tu 
pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, Ngài ở trong công dụng 
của ba nghiệp, đắc được lợi ích nhậm vận tự tại, cảnh giới 
tự lợi lợi tha viên dung vô ngại. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát đắc được hồi 
hướng đên tât cả mọi nơi, hay đem căn 
lành hôi hướng như vậy. 

Các vị đệ tử của Phật ! Tu hồi hướng thứ tư này, hồi 
hướng đên tât cả mọi nơi, hay đem đủ thứ căn lành của 
Ngài tu tập, như trong Kinh văn đã nói, hôi hướng đên 
mười phương ba đời tât cả chư Phật, hôi hướng đên khắp 
pháp giới chúng sinh, hôi hướng vì bô đê giác đạo, hôi 
hướng vì chân như thật tê. 

Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng, 
nương oai lực của đức Phật, quán sát khắp 
mười phương, mà nói kệ răng: 


Trong ngoài tất cả các thế giới 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 275 


Bồ Tát tháy đều chẳng chấp trước 
Chăng bỏ nghiệp lợi ích chúng sinh 
Đại Sĩ tu hành trí như vậy. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng diễn nói xong hồi hướng 
thứ tư, pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, thì lúc đó, Ngài 
nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, Tỳ Lô 
Giá Na Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, và chư Phật Thế Tôn, 
quán sát khắp nhân duyên của chúng sinh trong mười 
phương thế giới, với sự phản ứng của các vị Bồ Tát trong 
pháp hội, sau đó lại dùng kệ thuật lại nghĩa lý quan trọng 
trường hàng ở trên, để tiện lợi cho tất cả chúng sinh đời 
sau, bao quát chúng ta hiện nay, dễ dàng minh bạch. 

Bồ Tát tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi này, thì 
có thể đến khắp trong Tgoải tất cả thế giới. Ở trong là thân 
tâm, ở ngoài là các thế giới. Tận cùng hư không khắp pháp 
giới, Bồ Tát mặt đối với cảnh giới rộng lớn như thế, ở 
trong không thân tâm, ở ngoài không thế giới. VÌ Bồ Tát gì 
cũng đều chẳng chấp trước, tức chẳng chấp trước nơi thân 
tâm của Ngài, càng chăng chấp trước nơi cảnh giới của tất 
cả thế giới. Tuy chẳng chấp trước, nhưng Ngài không lúc 
nào quên chúng sinh. Vì lợi ích chúng sinh, mà Ngài tình 
tấn tu hành, từ bi tu huệ, chẳng xả bỏ nghiệp lành tu hành 
lợi ích chúng sinh. Sự tu hành, sự truy cầu của Bồ Tát, là 
làm thế nào khiến cho chúng sinh đắc được lợi ích, dùng trí 
huệ phương pháp gì phương tiện khéo léo để giáo hoá 
chúng sinh. 


Mười phương hết thảy các cõi nước 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 276 


Tất cả chẳng nương chăng chỗ trụ 
Chẳng chấp mạng sông các pháp thảy 
Cũng chăng vọng khởi các phân biệt. 


Trong hết thảy vô lượng vô số các cõi nước mười 
phương thế giới, Bồ Tát đều chẳng nương tựa luyến áI, 
cũng chẳng nhàm chán cõi nước nào, cũng chăng nhất định 
trụ vĩnh viễn trong một cõi nước nào. Ngài đi đến khắp mỗi 
cõi Phật trong mười phương, nhưng chăng chấp trước nơi 
của mình có, Bồ Tát chăng tham danh văn lợi dưỡng, càng 
chăng tu năm pháp tà mạng không chánh đáng, dùng làm 
thủ đoạn mạng sống. Năm pháp tà mạng là người xuất gia, 
dùng một phương pháp chắng chánh đáng, khéo gạt tiền tài 
của người khác để sinh sống. 

Năm pháp tà mạng: 

1. Trá hiện tướng lạ. 

2. Tự nói công đức. 

3. Chiêm tướng cát hung. 

4. Lớn tiếng hiện oai. 

5. Nói sự được lợi làm động tâm người. 

Bồ Tát cũng chắng tuỳ tiện động vọng niệm, hoặc 
đối với người sinh tâm phân biệt, hoặc đối với sự việc sinh 
biên kiến. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng đến tất cả mọi 
nơi, cho nên quyết chăng chấp trước chỗ nương tựa, thủ lấy 
pháp tà mạng sống, và vọng khởi tâm niệm phân biệt. 


Nhiếp khắp trong mười phương thế giới 
Tât cả chúng sinh chăng dư thừa 
Quán thê tánh họ chăng chỗ có 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 271 
Khéo hôi hướng đên tât cả chô. 


Bồ Tát độ chúng sinh, chẳng có tâm phân biệt thân 
sơ, thiện ác, tốt xâu, chăng có quan niệm thương ghét, mà 
là nhiếp trí khắp tất cả chúng sinh trong mười phương thế 
giới, quan niệm bình đăng. Trong tâm của Ngài chăng có 
tư tưởng: "Chúng sinh này chắng phải thân hữu của ta, để 
đó sẽ độ về sau; chúng sinh kia là kẻ ác, hoặc đã từng đối 
với fa chẳng thân thiện, từ từ sẽ độ sau; hoặc chúng sinh nọ 
nhìn chăng thuận mắt, quá xấu xí, chăng độ; hoặc quá 
nghèo, chăng cúng dường cho ta, cũng không độ”. Bồ Tát 
chăng có tâm tốt xấu ích kỷ như thế, Ngài nhiếp trì khắp tất 
cả chúng sinh, chẳng xả bỏ một chúng sinh nào mà chăng 
độ. Tại sao Bồ Tát phải hành Bồ Tát đạo ? Là vì muôn lợi 
ích tất cả chúng sinh, muốn giáo hoá tất cả chúng sinh, hy 
vọng mỗi chúng sinh đều thành tựu Phật đạo, cho nên nói 
chăng dư thừa, một cũng khiến cho chăng xót thừa lại. Bồ 
Tát quán sát mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, chẳng có 
một thê tánh nào khác biệt. Bồ Tát khéo tu pháp hồi hướng 
đến tất cả mọi nơi, là muốn đem căn lành công đức của 
Ngài tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng 
sinh sớm thành Phật đạo. Nhưng Ngài chẳng vì vậy mà 
chấp trước vào công đức Ngài hồi hướng cho chúng sinh, 
Bồ Tát chẳng có sự chấp trước như thế. Trong pháp hội 
Kim Cang, Phật có nói với Ngài Tu Bồ Đề và đại chúng 
rằng: “Ta diệt độ tất cả chúng sinh, diệt độ tất cả chúng 
sinh rồi, mà chăng có một chúng sinh nào thật diệt độ”. 
Tức là nói chẳng chấp tướng, rộng độ chúng sinh mà chẳng 
chấp vào công đức của mình. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 278 


Khắp nhiếp pháp hữu vi vô vi 
Chẳng ở trong đó khởi vọng niệm 
Như nơi pháp thế gian cũng thế 
Đèn sáng soi đời giác như vậy. 


Các đại Bồ Tát phát tâm tu hạnh Bồ Tát, các Ngài 
chăng phải chỉ tu một thứ pháp môn, chăng giống như một 
số phảm phu, nhất định lựa chọn pháp môn hợp với mình 
để tu tập. Bồ Tát Ngài đã thấu hiểu đạo lý thật tướng của 
các pháp, cho nên Ngài khắp nhiếp thọ tất cả các pháp. 
Ngài chẳng phân biệt pháp hữu vi, pháp thế gian, hữu lậu, 
và pháp xuất thế gian, pháp vô vi, vô lậu. Ngài thông đạt 
các pháp, biết Phật pháp chăng lìa pháp thế gian. Ngài 
chăng ở trong pháp hữu vi và pháp vô vi sinh ra những tâm 
hoài nghi, vọng niệm phân biệt. Ngài nhìn pháp thế gian, 
cũng coi trọng tương đương. Nếu một người đối với chánh 
pháp thế gian, thập thiện, đều chẳng làm được viên mãn, 
thì có thể tu pháp vô vi xuất thế chăng ? Thường nói: 


"Chưa thành Phật đạo, 
Trước thành nhân đạo". 


Nhân đạo tức là pháp hữu vi thế gian. Bồ Tát đối với 
pháp hữu vi thế gian cũng xem như nhau. Ngài xem chánh 
pháp thập thiện, nhân đạo. Đèn sáng soi đời, là nói ánh 
sáng đèn lớn giống như Phật, chiếu khắp thế gian, phá tan 
đêm tối của thế gian, trở thành thế gian ánh sáng. Bồ Tát 
Kim Cang Tràng nói: Phật cũng từ trong đạo lý đó mà giác 
ngộ. 


Các hạnh nghiệp của Bồ Tát tu 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 279 


Phẩm thượng trung hạ đều khác biệt 
Đêu đem căn lành mà hôi hướng 
Mười phương tât cả các Như Lai. 


Vị Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng đến tất cả mọi nơi, 
đủ thứ hạnh nghiệp của Ngài tu, tức là tất cả công đức lành. 
Công đức lành đó là công đức thập thiện, có thượng trung 
hạ ba phẩm khác nhau. Nếu tu thập thiện lớn, thì thành tựu 
thập thiện công đức thượng phẩm. Tu trung phẩm thập 
thiện, thì thành tựu thập thiện công đức trung phẩm. Tu 
thập thiện nhỏ, thì thành tựu thập thiện công đức hạ phẩm. 
Do đó mỗi người phải tuỳ thời cần thận lời nói hành động, 
một khi không cần thận, thì sẽ trồng xuống nhân ác. Niệm 
niệm đều thiện, thì trồng xuống nhân thiện. Đừng cho rằng 
việc thiện nhỏ mà không làm, tích tập vô lượng việc thiện 
nhỏ, cũng sẽ thành công đức lớn. Bồ Tát đem căn lành 
công đức của Ngài tu được, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả 
chúng sinh, hồi hướng về mười phương tất cả chúng sinh, 
và hồi hướng về cho mười phương chư Phật Thế Tôn. 
Trong tâm của Bồ Tát, chăng lúc nào quên làm lợi ích 
chúng sinh, chẳng lúc nào quên tôn kính chư Phật. 


Bồ Tát hồi hướng đến bờ kia 

Theo Như Lai học đều thành tựu 
Luôn dùng diệu trí khéo tư duy 
Đầy đủ pháp tối thắng trong người. 


Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng này, là vì độ tất cả 
chúng sinh, hy vọng pháp giới chúng sinh đặc được lợi ích 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 280 


của Ngài, cùng được giải thoát đến bờ bên kia. Ngài 
thường theo chư Phật tu học Phật pháp thượng diệu, đêu 
đặc được thành tựu, đem công hạnh thành tựu giáo hoá 
chúng sinh, khiên cho chúng sinh cũng biệt học tập Phật 
pháp, cũng đặc được sự thành tựu. Bô Tát luôn luôn khéo 
dùng trí huệ thù diệu của Ngài tu tập được, chánh niệm tư 
duy các pháp thật tướng và sự tu hành lục độ vạn hạnh, có 
phủ hợp với ý của chư Phật hay không. Bồ Tát siêng tu các 
hạnh như vậy, đây đủ diệu pháp thù thăng trong loài người, 
và công đức viên mãn. 

Thanh tịnh căn lành khắp hồi hướng 

Lợi ích quần mê luôn chăng bỏ 

Đêu khiên tât cả các chúng sinh 

Được thành đèn soi đời vô thượng. 


Gì là thanh tịnh căn lành ? Tức là tu pháp thế gian 
thành tựu căn lành, thuần tịnh chẳng có chút căn lành tạp 
nhiếp nào. Tất cả pháp thế gian, tức khiến cho làm đến chí 
thiện chí mỹ, đều chắng có chút nhiễm ô nào. Người tu 
hành muốn được đến quả Phật, phải trải qua thời gian ba 
đại A tăng kỳ kiếp, vẫn phải đời đời kiếp kiếp tu học chắng 
gián đoạn, mới có thể đoạn sạch được sự nhiễm ô, tập khí, 
và vô minh, mới có thể thành tựu viên mãn Phật quả thanh 
tịnh. Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã tu hành trải qua 
không biết bao nhiêu kiếp, cho nên Ngài đã thành tựu căn 
lành thanh tịnh. Ngài đem căn lành thanh tịnh mà Ngài đã 
tu thành tựu, khắp vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng. Quần 
mê, tức là danh từ khác của chúng sinh, tất cả chúng sinh 
đều mê mà chăng giác, mê hoặc điên điên đảo đảo, chăng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 281 


phân biệt được trăng đen, thị phi chắng rõ. Chẳng phải số ít 
như vậy, mả là vô lượng số, cho nên nói là quần mê. Bồ 
Tát đại từ đại bi, một lòng nghĩ đến chúng sinh, thấy chúng 
sinh mê lầm không giác, điên đảo trầm luân như vậy, cho 
nên Ngài luôn luôn chăng xả bỏ những chúng sinh đó, đem 
căn lành hồi hướng cho họ, giáo hoá họ, khiến cho vô 
lượng số những chúng sinh đó, đều biết "bể khổ mênh 
mông, quay đầu là bờ". Đều có thể chấm dứt sinh tử, xa lìa 
luân hồi, đến được bờ Niết Bản bên kia. Càng muốn khiến 
cho chúng sinh thành tựu đạo nghiệp vô thượng, tương lai 
chứng quả Phật bồ đề, ánh sáng trí huệ chiếu sáng khắp thế 
gian, giống như đèn sáng soi đời, phá tan đen tối của thế 
gian. 


Chưa từng phân biệt chấp chúng sinh 
Cũng chẳng vọng tưởng nghĩ các pháp 
Tuy tại thế gian chăng nhiễm trước 
Cũng lại không bỏ các hàm thức. 


Vị đại Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, Ngài dùng mắt 
từ nhìn chúng sinh, tâm bình đăng giáo hoá, chăng có tâm 
phân biệt, chăng có lựa chọn. Chắng phải nói chúng sinh 
nầy, lạy tôi một cái thì tôi hoan hỉ họ, giáo hoá họ. Chúng 
sinh kia chẳng có lạy tôi, thì chăng lý tới họ, chăng giáo 
hoá họ. Phàm là chúng sinh có duyên, Ngài đều hoan hi 
tiếp dẫn, đều giáo hoá, chắng có sinh tâm phân biệt, cũng 
chăng thủ trước tướng chúng sinh. Bồ Tát đối với các pháp, 
chưa từng hoài nghi, Ngài dùng diệu trí của mình để quán 
sát các pháp, chánh niệm suy gẫm tất cả các pháp, dùng 
chánh pháp giáo hoá tất cả chúng sinh mê lầm. Tuy Bồ Tát 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 282 


cùng với phàm phu cùng ở tại thế gian, sinh sống với người 
thế tục, nhưng Ngài chắng nhiễm trước nơi cảnh thế tục. 
Tuy Ngài tuỳ thuận chúng sinh, mà Ngài chăng nhiễm 
trước tập khí của chúng sinh. Tuy Ngài siêng tu phạm 
hạnh, nhưng cũng chắng vì vậy mà xả bỏ chúng sinh, vào 
trong núi sâu rừng thăm, làm tự liễu hán, độc thiện kỳ thân. 
Cho nên nói Ngài cũng chăng xả bỏ các hàm thức. Hàm 
thức, cũng là tên khác của chúng sinh. Bồ Tát là người ở tại 
trần gian mà tâm vượt khỏi trần gian, giỗng như hoa mọc 
trong giếng chẳng nhiễm trần. 


Bồ Tát thường ưa pháp vắng lặng 
Tuyỳ thuận đến được cảnh Niết Bàn 
Cũng chẳng xả bỏ các chúng sinh 
Được trí vi diệu đắng như vậy. 


Chỗ tu của Bồ Tát là pháp vắng lặng vô vi, tâm niệm 
của Ngài thường hiện cảnh giới vắng lặng tự nhiên, do đó 
gọi là "tám gió thôi không lay", quyết chắng bị cảnh bên 
ngoài lay động. Ngài ưa thích tu pháp văng lặng, càng ưa 
thích an trụ nơi văng lặng. Tuy nhiên như vậy, song, Bồ 
Tát chẳng bỏ chúng sinh, muốn độ chúng sinh, mà căn tánh 
của chúng sinh lại chắng đồng đều, phải dùng đủ thứ 
phương pháp, phương tiện khéo léo để nhiếp thọ chúng 
sinh, để tuỳ thuận với căn tánh của chúng sinh, dùng pháp 
phương tiện khế cơ, dần dần dẫn dắt những chúng sinh mê 
hoặc vào con đường chánh pháp, giáo hoá họ sinh tâm tin, 
phát tâm bồ để, học tu hành Bồ Tát hạnh, cho đến có thể 
khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý không sinh không 
diệt, đạt đến cảnh giới Niết Bàn rốt ráo, và đủ bốn đức Niết 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 283 


Bàn thường, lạc, ngã, tịnh. Cũng chăng xả bỏ chúng sinh, 
chúng sinh bao quát sáu nẻo: Trời, người, A tu la, ba 
đường lành. Súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục ba đường ác. Bồ 
Tát Ngài cũng chẳng phải chỉ độ chúng sinh ba đường 
lành, Ngài cũng chẳng xả bỏ chúng sinh ba đường ác. 
Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp, đều luân chuyền ở trong 
sáu nẻo, Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh, cũng theo chúng 
sinh trầm luân trong sáu nẻo, khi độ được chúng sinh nầy 
đến bờ giải thoát bên kia, thì Ngài mới đi độ chúng sinh 
khác. Thân của Ngài chuyền theo trong luân hồi, song, tâm 
nguyện của Ngài chăng bị nhiễm ô, vì Bồ Tát đã đắc được 
đại trí huệ, đại trí huệ vi diệu vô thượng. 


Bồ Tát chưa từng phân biệt nghiệp 
Cũng chẳng thủ trước các quả báo 
Tất cả thế gian từ duyên sinh 

Không lìa nhân duyên thấy các pháp. 


Bồ Tát tu hành chăng từ hoạn nạn, vì Ngài muốn tế 
độ chúng sinh, Ngài chẳng chấp vào nghiệp và báo nơi 
thân mình. Ngài ôm ấp lòng từ bi, hành sở vô sự, quyết 
chăng có tâm mong được quả báo tốt, mới thực hành Bồ 
Tát đạo. Người tu hành có thể đạt đến quả vị Bồ Tát, ba 
nghiệp của Ngài sớm đã được thanh tịnh, làm tất cả những 
sự việc, thảy đều là nghiệp lành. Tất cả mọi sự mọi vật trên 
thế gian, chẳng có sự việc gì chẳng phải là từ nhân duyên 
sinh ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào lúc đó dạy các đại 
đệ tử, giải thích về sự sinh diệt của các pháp, nói rẤt rõ 
ràng quyết thực, rất nhiều đệ tử nhờ đó mà thấu hiều đạo lý 
xiên minh của Phật, chứng được quả vị A la hán. Như: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 284 


"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt". 
"Tất cả pháp hữu vi, 
Như mộng huyền bọt bóng 
Như sương cũng như điện 
Hãy quán sát như thê”. 

Lại nói: 

"Nhân duyên sinh ra pháp 
Ta nói tức là không 
Cũng gọi là giả danh 
Cũng gọi nghĩa trung đạo”. 

Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã thông đạt 
thấu rõ đạo lý nầy, cho nên Ngài mới phát tâm đại bồ đề, tu 
pháp môn hồi hướng này. Nếu mỗi người tu hành đều minh 
bạch lia khỏi nhân duyên, thì chẳng thấy được đạo lý của 
chư Phật, buông xả mọi sự châp trước, thì tự nhiên cũng sẽ 
thành Bô Tát. 


Vào sâu các cảnh giới như vậy 

Chăng ở trong đó khởi phần biệt 

Điêu Ngự Sư của các chúng sinh 

Nơi đây thâu rõ khéo hôi hướng. 

Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đã vào sâu cảnh 
giới văng lặng như đã nói ở trước, thấu rõ các pháp tướng 
đều không, chăng ở tại pháp hữu vi và pháp vô vi sinh tâm 


phân biệt. Đẳng Điều Ngự Sư của tất cả chúng sinh, tức là 
nói vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng, Ngài là Đạo Sư Điều 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 285 


Ngự, và đại thiện tri thức giá ngự lãnh đạo chúng sinh, bậc 
Đạo Sư giáo đạo. Bồ Tát minh bạch đủ thứ các pháp, đắc 
được trí huệ thông đạt vô ngại, nhậm vận tự tại, đem căn 
lành công đức này, hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hồi 
hướng về vô thượng bô đề, hồi hướng về thật tế. 





Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 286 


KINH HOA NGHIÊM 
ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT 


QUYÉN HAI MƯƠI LĂM 


PHẨM THẬP HỎI HƯỚNG 
THỨ HAI MƯƠI LĂM PHÂN BA 


Hồi hướng vô tận công đức thứ năm. 

Phật tử ! Thê nào là hôi hướng vô tận 
công đức tạng của đại Bô Tát 2? 

Bồ Tát Kim Cang Tràng giảng xong hồi hướng thứ 
tư trong thập hồi hướng Tôi, lại gọi một tiếng đệ tử của Phật 
! Sau đó đề ra pháp hồi hướng thứ năm. Các vị ! Các vị có 
biết gì gọi là hồi hướng vô tận công đức tạng của đại Bồ 
Tát tu chăng ? Sau đây tôi sẽ vì các vị giải nói. 

Phật tử ! Đại Bồ Tát nầy dùng sám hối 
đề tiêu trừ tât cả các nghiệp chướng nặng, 
mà sinh ra căn lành. Lê kính tât cả chư 
Phật ba đời, mà sinh ra căn lành. Khuyên 
thính tât cả pháp của các đức Phật nói, mà 
sinh ra căn lành. Nghe Phật nói pháp. tỉnh 
cân tu tập, ngộ không nghĩ bàn, cảnh giới 
rộng lớn, mà sinh ra căn lành. Nơi tât cả 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 287 


chư Phật quá khứ vị lai và hiện tại, hết 
thảy căn lành của tât cả chúng sinh, đêu 
sinh tâm tuỳ hỉ, mà sinh ra căn lành. Căn 
lành vô tận của tâầt cả chư Phật quá khứ vị 
lai và hiện tại, các chúng Bồ Tát đêu tỉnh 
cân tu tập, mà đắc được căn lành. Ba đời 
chư Phật thành thành Đăng Chánh Giác, 
chuyên bánh xe chánh pháp, điêu phục 
chúng sinh, Bô Tát đêu biệt, phát tầm tuỳ 
hỉ, mà sinh ra căn lành. Ba đời chư Phật từ 
lúc ban đâu phát tâm, tu hạnh Bồ Tát, 
thành tôi Chánh Giác, cho đên thị hiện vào 
Niêt Bàn. Vào Niệt Bàn rồi, chánh pháp trụ 
thê, cho đên diệt hệt, đêu sinh tầm tuỳ hỉ 
như vậy, mà đắc được căn lành. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gỌI một tiếng Các vỊ đệ 
tử Phật trong pháp hội, sau đó bất đầu diễn nói pháp hôi 
hướng vô tận công đức tạng thứ năm. Ngài nói: VỊ đại Bô 
Tát nây, Ngài tu hành pháp hôi hướng nây như thê nào ? Là 
dùng sám hôi tiêu trừ tât cả các nghiệp chướng nặng, mà 
sinh ra căn lành, hôi hướng cho pháp giới chúng sinh. Sám 
là giác ngộ lỗi lầm đã phạm, ở trước Phật bộc lộ. Hi là đã 
giác ngộ lỗi lầm, về sau sửa đôi chẳng tái phạm nữa, thanh 


tịnh tu hành. Cho nên hai chữ sám hối thường dùng với 
nhau. Ở trong Phật giáo thường cử hành lê sám hôi, tức là 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 288 


mọi người tụng Kinh sám hối và lễ Phật, để mong tiêu trừ 
nghiệp chướng và hối lỗi làm mới. Các đệ tử của Phật bất 
cứ là người xuất gia hay tại gia, mỗi ngày phải ở trước Phật 
tự sám hối, tự mình thanh tịnh tâm tu hành của mình. Các 
nghiệp là chỉ tất cả các nghiệp ác, nghiệp ác hay chướng 
ngại rất là lợi hại. Lấy việc nghe Pháp sư giảng Kinh để 
nói: Thân tuy ở tại Phật đường, nhưng bạn chẳng một lòng 
chú ý nghe giảng, lúc thì nghĩ lăn xăn, khởi vọng tưởng, 
hoặc nhìn quyền sách khác, như thế đều sẽ thành nghiệp 
chướng, cũng là sai nhân quả. Chướng tức là chướng khiến 
cho người ngu si, chẳng sinh ra được trí huệ, càng không 
thê sinh ra căn lành. Nếu chắng sám hồi, thì chướng không 
thể tiêu trừ. Còn nếu bạn muốn sinh trí huệ, sinh căn lành, 
thì phải ở trước Phật thành tâm sám hồi. 

Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng này, vì Ngài 
không quên sám hối đủ thứ nghiệp chướng, khiến cho sinh 
ra trí huệ, tăng trưởng căn lành, hồi hướng cho chúng sinh, 
làm thành tựu vô tận công đức tạng. Công đức vô tận nầy 
giống như tạng báu, cũng có thê nói tàng ở trong khó báu, 
đều là công đức vô tận. Bồ Tát do ở trong khắp pháp giới, 
ở trong cảnh giới vô tận, đem căn lành tu tập của mình, do 
tuỳ thời tuỳ lúc hồi hướng, cho nên thành tựu vô tận công 
đức tạng. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nây, Ngài đối với 
mười phương ba đời chư Phật rất lễ mạo, chẳng có lúc nào 
mà không phát tâm cung kính. Dùng thân tâm thành kính 
nhất, năm vóc sát đất, vào sâu pháp tánh, lễ lạy mười 
phương chư Phật Thế Tôn ba đời, quá khứ, hiện tại và vị 
lai, để trừ chướng ngã mạn, mà còn khắp đại biểu chúng 
sinh mười phương thế giới, lễ lạy chư Phật Pháp Tăng Tam 
Bảo. Bồ Tát tu hành như thế, mà sinh ra vô tận công đức 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 289 


căn lành, và đem hồi hướng. Bồ Tát lại thường khuyến 
thỉnh các Đức Phật, thương xót chúng sinh, thường ở lại 
đời, chuyên bánh xe pháp, thuyết pháp giáo hoá chúng 
sinh, khiến cho chúng sinh luôn được nghe chánh pháp, lìa 
khổ được vui. Do khuyến thỉnh chư Phật thuyết pháp ở lại 
đời, mà đắc được vô tận công đức tạng. Sau khi Bồ Tát 
nghe Phật nói pháp rồi, lại y theo pháp tu hành, mà còn 
dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập Phật pháp. Nếu chỉ 
nghe mà không thực hành, thì sẽ chăng đắc được lợi ích. 
Bồ Tát vì chuyên tâm nghe, và thiết thực y theo pháp tu 
tập, cho nên Ngài hay lãnh ngộ. Hay có sự lãnh ngộ, thì 
cảnh giới không thê nghĩ bàn, cảnh giới rộng lớn, có thể sẽ 
hiện tiền. Cảnh giới đó chăng phải người bình thường có 
thể dùng tâm ý để suy nghĩ, dùng lời lẽ thế tục có thể nói, 
hoặc diễn tả được, đó là do công phu tu hành thiết thực 
thành tựu tự nhiên. Khi công hạnh tu hành đạt đến trình độ 
nảo đó, thì sẽ có cảnh giới không thể nghĩ bàn, rộng lớn 
chăng có bờ mé, lúc đó sẽ minh bạch cảnh giới đó. Do có 
công hạnh như thế, thì ở trong đó sẽ sinh ra vô lượng vô 
biên căn lành. Bồ Tát nghe Phật nói pháp tinh tấn tu tập 
như vậy, đắc được vô tận công đức tạng, đem hồi hướng. 
Bồ Tát lại đối với căn lành của chư Phật quá khứ tu, 
căn lành của hết thảy chúng sinh đời quá khứ tu. Căn lành 
của chư Phật đời vị lai tu, căn lành của hết thảy chúng sinh 
đời vị lai tu. Căn lành của chư Phật đời hiện tại tu, căn lành 
của hết thảy chúng sinh đời hiện tại tu, chăng phân biệt là 
Phật cũng tốt, là chúng sinh cũng tốt, Bồ Tát đều đồng 
quán tuỳ hỉ, mà còn hoan hỉ. Vì hay tuỳ hỉ hoan hỉ, nên tâm 
lượng của Ngài nhất định rộng lớn, nhu hoà, sẽ chăng sinh 
ra tâm đồ kị và tâm sân hận. Bồ Tát tu công đức tuỳ hỉ này, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 290 


căn lành sinh ra, đắc được vô lượng công đức tạng. Quá 
khứ, vị lai, hiện tại, mười phương chư Phật đầy đủ căn 
lành, là vô tận, chăng biết có bao nhiêu. Các vị Bồ Tát 
mười phương ba đời đắc được vô tận công đức tạng. Mỗi 
một vị Phật trong mười phương ba đời, khi các Ngài thành 
Đăng Chánh Giác rồi, nhất định sẽ chuyên bánh xe pháp 
lớn, diễn nói chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh thân 
tâm được điều phục. Khiến cho chúng sinh cang cường, 
cũng đều được điều phục, được hợp lý hợp pháp. Bồ Tát 
đối với tất cả nghiệp lành đó, phương tiện pháp môn giáo 
hoá chúng sinh, Ngài đều lãnh ngộ. Cũng phát tâm hoan hi, 
tuỳ hỉ chư Phật chuyển bánh xe pháp lớn, như vậy sinh ra 
đủ thứ căn lành, đắc được vô tận công đức tạng. 

Ba đời chư Phật từ khi ban đầu phát tâm, thì phát 
tâm tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu hành, 
khổ hạnh khó hành phổ độ chúng sinh. Trải qua bao nhiêu 
kiếp, công hạnh viên mãn đầy đủ, mới thành tối Chánh 
Giác, mà chứng được quả vị Phật. Thành Phật TÔI, giáo hoá 
chúng sinh, cho đến thị hiện vào Niết Bàn, tức là nhân 
duyên Ngài giáo hoá chúng sinh, ở phương này có thể nói 
là đã mãn, bẻn thị hiện vào Niết Bàn, nhập diệt. Phật thị 
hiện vào Niết Bàn, lìa khỏi chúng sinh nhân gian rộng lớn 
rồi, thì chánh pháp trụ thế một thời kỳ, dần dần tiến vào 
thời kỳ mạc pháp, cho đến lúc Phật pháp diệt hết. Lịch 
trình trải qua trong thời kỳ nầy, các thứ cảnh giới khác 
nhau, về thời gian không gian đều có sự biến hoá hiển rõ. 
Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài thảy đều hoan hi, cho 
nên sinh ra căn lành hoan hỉ, thành tựu vô tận công đức 
tạng. Bồ Tát tu hành, ngày đêm sáu thời, chẳng bỏ sự sám 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 291 


hối, lễ tán, tuỳ hi, hồi hướng, cho nên thành tựu vô lượng 
công đức. 


Bồ Tát niệm bất khả thuyết cảnh giới 
của chư Phật như vậy, và cảnh øiới của 
mình, cho đến cảnh bồ đề không chướng 
ngại. TẤt cả căn lành rộng lớn khác biệt 
như vậy. Phàm là tích tập, tin hiểu, tuỳ hỉ, 
viên mãn, thành tựu. tu hành, đắc được, tri 
giác, nhiếp trì, tăng trưởng, thảy đều hồi 
hướng trang nghiêm tất cả cõi nước chư 
Phật. 


Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, niệm đến bất khả 
thuyết bất khả thuyết, nhiều cảnh giới của chư Phật như 
vậy. Sự nhớ niệm tồn tại đó, chẳng những tâm niệm miệng 
niệm, mà còn bao quát ý nghĩa quán sát trong đó. Bồ Tát 
chánh niệm tư duy, quán sát vô lượng vô số căn lành công 
đức của chư Phật, thành tựu cảnh giới thắng diệu. Bồ Tát 
dùng trí huệ thắng diệu của Ngài, vào sâu nhớ niệm cảnh 
giới của chư Phật. Bồ Tát cũng nhớ niệm quán sát tất cả 
những gì mình làm trong quá khứ và hiện tại, trong đó có 
sự tướng như ý và bất như ý, nhưng Ngài đã biết những 
cảnh giới đó, đều là hiện tướng hư vọng, chăng thật, cho 
nên quyết chăng làm cho Ngài khởi tâm tham ái, cũng 
không sinh ra chấp trước sân hận. Cho đến do phát tâm bồ 
đề, mà đắc được trí huệ cảnh giới không chướng ngại, Bồ 
Tát cũng chẳng sinh tâm được mất. Đủ thứ vô lượng cảnh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 292 


giới rộng lớn khác nhau như vậy, thành tựu rộng lớn vô 
tận, đủ thứ căn lành công đức tạng khác nhau. Bồ Tát tu 
hành pháp môn hồi hướng, phàm là đủ thứ căn lành tích tập 
được, phàm là căn lành tin sâu thấu hiểu các pháp. Phàm là 
đủ thứ căn lành lớn nhỏ, mà Ngài từng tuỳ hỉ mười phương 
ba đời chư Phật Bồ Tát và pháp giới chúng sinh tu tập. 
Phàm là căn lành tu lục độ vạn hạnh, công đức đầy đủ, viên 
mãn thành tựu. Phàm là tất cả căn lành tu tập pháp môn mà 
thành tựu. Phàm là tất cả căn lành tu đủ thứ hạnh môn có 
được. Phàm là căn lành thắng diệu tu chứng đắc được. 
Phàm là căn lành do hiểu biết mà giác ngộ pháp tánh có 
được. Phàm là căn lành nhiếp thọ giáo nghĩa của chư Phật 
mà tâm hành trì đắc được. Phàm là tất cả căn lành tăng 
trưởng, Bồ Tát thảy đều đem hồi hướng hết cho pháp giới 
chúng sinh, hồi hướng về bồ đề giác đạo, hồi hướng về 
chân như thật tế, và dùng để trang nghiêm cõi nước chư 
Phật trong mười phương, và đạo tràng của chư Phật. 


Như đời quá khứ vô biên tế kiếp tất cả 
thế øiới, nơi tu hành tất cả Như Lai. Đó là: 
Vô lượng vô biên loại thế giới của Phật. 
Chỗ trí Phật biết được, chỗ Bồ Tát biết 
được, chỗ đại tâm tiếp thọ, trang nghiêm 
cối Phật. 

Đại Bỏ. Tát tu pháp môn hồi hướng này, chẳng 
những Ngài hôi hướng cõi nước của chư Phật hiện tại, mà 


cũng hồi hướng cho đời quá khứ, vô lượng vô biên tế kiếp 
hệt thảy tât cả thê giới, cùng với đạo tràng tu hành của chư 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 293 


Phật trong mười phương thế giới, và nơi chư Phật đã từng 
hàng lầm. Đó là: Vô lượng vô sô loại thế giới của Phật, Bồ 
Tát thảy đều thành khẩn hồi hướng, và hồi hướng cho pháp 
giới chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề, hồi hướng 
về chân như thật tế. Phàm là chỗ trí huệ của Phật biết được, 
chỗ trí huệ của Bồ Tát biết được, chỗ tâm đại bồ đề, tâm 
đại bi tiếp thọ dung nạp được, Bồ Tát đều trang nghiêm cõi 
Phật của chư Phật trong mười phương. 


Thanh tịnh nghiệp hạnh, sở chảy sở 
dẫn, ứng chúng sinh khởi, mà thần lực 
Như Lai thị hiện ra. Chư Phật ra đời, do 
tịnh nhiệp thành tựu, và diệu hạnh của Bồ 
Tát Phố Hiền hưng khởi. Trong đó, tất cả 
chư Phật thành đạo, thị hiện đủ thứ thần 
lực tự tại. 


Nghiệp thanh tịnh, tức là nghiệp vô lậu. Do tu lục độ 
vạn hạnh, mà sinh ra nghiệp thanh tịnh. Do nghiệp hạnh 
thanh tịnh mà đắc được tự thọ dụng, tức cũng là tự lợi. 
Nghiệp hạnh thanh tịnh đó, tức là sở lưu, giống như suối 
nước thanh tịnh chảy ra. Chư Phật Bồ Tát dùng nghiệp 
hạnh thanh tịnh tu được, để tự lợi và lợi tha, dùng đó để 
giáo hoá chúng sinh, cứu chúng sinh trong biển khổ, tuỳ 
theo nghiệp duyên của chúng sinh, lại trợ giúp thành mà 
tăng trưởng nghiệp hạnh thanh tịnh của chính mình. Đó 
giống như đảo một cái hồ, dẫn nguồn nước thanh tịnh vào 
trong hồ. Cho nên nói nghiệp hạnh thanh tịnh của chư Phật 
Bồ Tát, đều là do tu hạnh thanh tịnh vô lậu, và độ hoá 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 294 


chúng sinh mà thành tựu. Trong nguyện thứ chín của mười 
điều nguyện vương của Bồ Tát Phố Hiền, có câu Kinh văn 
rằng: "Các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh, tức 
có thể sẽ thành tựu Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác 
vậy. Cho nên bô đề, thuộc về nơi chúng sinh, nếu chăng có 
chúng sinh, thì tất cả Bồ Tát, cuối cùng không thể thành Vô 
Thượng Chánh Giác". Do đó, có thê biết Bồ Tát hoá độ 
chúng sinh, tức thành tựu duyên tăng thượng. Nghiệp hạnh 
thanh tịnh tức là sở chảy, duyên tăng thượng là sở dẫn. Bồ 
Tát tu nghiệp hạnh thanh tịnh, đó là rộng độ chúng sinh mà 
sinh ra pháp vô lậu, cũng là thần lực của Phật thị hiện, 
cũng là tu nghiệp xuất thế thanh tịnh mà thành tựu, cũng là 
diệu hạnh của Bồ Tát Phố Hiền hưng khởi. Hết thảy mười 
phương ba đời chư Phật, đều ở trong nghiệp hạnh thanh 
tịnh, mà thành tựu đạo quả vô thượng, thành Phật, viên 
mãn bồ đề giác đạo, và thị hiện đủ thứ sức thần thông đại 
oal đức tự tại. 


Suốt thuở vị lai hết thảy Như Lai ứng 
Chánh Đắng Giác, trụ khắp pháp giới, sẽ 
thành Phật đạo. Sẽ đắc được tất cả cõi Phật 
thanh tịnh công đức trang nghiêm. Tận 
pháp giới, hư không giới, không có bờ mé, 
không đoạn tuyệt, không cùng tận, đều từ 
trí huệ Như Lai sinh ra. 

Trong kiếp số thuở vị lai không thể cùng tận, hết 


thảy Như Lai, không tính được số Như Lai, ở những kiếp 
đó, công hạnh viên mãn, ứng thành Chánh Đăng Giác, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 295 


chứng được quả Phật, pháp thân đầy dẫy hư không, trụ 
khắp pháp giới. Giáo hoá chúng sinh, cũng thành Phật đạo. 
Cối nước của chư Phật được thanh tịnh nhât, và tât cả đô 
thăng diệu trang nghiêm, khiên cho cõi Phật thanh tịnh 
trang nghiêm. Tận pháp giới, hư không giới, chăng có bờ 
mé, chắng có phân biệt dài ngắn, khó dò được. Không thê 
đoạn tuyệt, cũng không có ngày cùng tận, vì cõi Phật đó, 
đêu từ trong trí huệ thù diệu của chư Phật sinh ra cảnh giới 
thượng diệu, trở thành cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. 

Vô lượng báu vi diệu trang nghiêm. 
Đó là : Tât cả hương trang nghiêm. Tât cả 
hoa trang nghiêm. Tât cả y phục trang 
nghiêm. Tât cả công đức tạng trang 
nghiêm. Tât cả các Phật lực trang nghiêm. 
Tât cả cối nước Phật trang nghiêm. Đó là 
chô ở của Như Lai, với các chúng thanh 
tịnh đông hành túc duyên không thê nghĩ 
bàn đêu ở trong đó. 

Ở trên nÓI các cối Phật thanh tịnh trang nghiêm, tận 
hư không khắp pháp giới, nhiêu không có bờ mé không 
đoạn tuyệt không cùng tận như vậy, đêu từ trong trí huệ 
của mười phương chư Phật sinh ra. Có các báu kỳ diệu 
không thê tính đêm, đủ thứ báu đẹp không thê tưởng tượng 
được trang nghiêm cõi nước. Giông như các thứ hương 
báu, các thứ hoa quý, y phục báu đẹp, dùng đê trang 
nghiêm đạo tràng của Phật. Lại có tạng công đức của chư 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 296 


Phật, và thần lực mười thứ đại oai đức của chư Phật cùng 
trang nghiêm. Cõi nước mười phương chư Phật, đều thanh 
tịnh trang nghiêm như vậy. Cõi nước thù thắng như đã nói 
ở trên, có công đức viên mãn, phước huệ của Phật đầy đủ 
mới có thê trụ nhiếp thọ, chăng phải các chúng Bồ Tát khác 
có thể trụ được, cho nên nói "chỗ ở của Như Lai". Ngoài ra 
còn có rất nhiều Bồ Tát, không thể tính đếm được, và các 
chúng thanh tịnh, đều là đệ tử của Phật trong quá khứ đời 
đời kiếp kiếp có duyên với Phật, các bậc đại Thánh, theo 
Phật tu hạnh thanh tịnh, cùng ở trong đạo tràng thanh tịnh 
trang nghiêm thù thắng với Phật. 

Đồng hành túc duyên, tức là bậc đồng đạo cùng ở 
với nhau một chỗ để tu hành. Ví như ở Chùa Kim Sơn, có 
không ít bốn chúng đệ tử, mọi người cùng ở trong Chùa, 
sớm tối cùng tu, đọc tụng Kinh điển, lễ Phật trì Chú, tham 
thiền đả toạ, mỗi người đều ngày đêm sáu thời dũng mãnh 
tinh tấn, tơ hào chẳng có tâm giải đãi lười biến, đó chăng 
phải là hội ngộ ngẫu nhiên, mà là trong quá khứ không biết 
bao nhiêu đời, đã từng cùng nhau tu hành trải qua bao 
nhiêu kiếp, cho đến đời tương lai, mọi người cũng sẽ cùng 
nhau tu hành, thắng đến cùng chứng quả bồ đề giác đạo, 
viên mãn quả Phật. Cho nên mọi người phải tôn trọng sự 
đồng hành túc duyên nây, hoà hợp giúp nhau. Đó tức là ý 
nghĩa "đồng hành túc duyên". 

Người tu học Phật đạo, tư tưởng hành vi nhất định 
phải thời khắc chân chánh, không thể tạp niệm hư nguy 
xảo trá. Dù nhỏ như hạt bụi cũng đừng có, bằng không thì 
tâm tu đạo sẽ phân tán. Khi chúng ta ban đầu phát tâm 
hướng đạo, biết một chút thì làm một chút; làm được bao 
nhiêu thì hay bấy nhiêu, từ từ tiến tới, tu được một chút thì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 297 


hay một chút, phải thật tế, đừng làm công phu phô diễn, 
tham cầu hư danh. Tu học Phật đạo, y giáo lý tu hành, đó là 
việc của mình, chẳng phải để cho người ngoài nhìn, cũng 
chăng phải đồ háo danh. Do đó nên có bạn hữu đồng hành 
túc duyên ở chung với nhau, cùng tu nghiệp hạnh thanh 
tịnh, đừng dính vào nghiệp nhiễm ô. Ai ai cũng thanh bạch, 
tạo nghiệp thanh tịnh, thì chẳng có tâm ích kỷ, chăng có 
tâm tự lợi, chăng có niệm tham, chăng có tâm sân, chẳng 
có tâm s1, có những ưu điểm như thế, cho nên mới được 
gọi là nghiệp thanh tịnh. 

Đạo, thì phải hành mới đắc được, phải siêng tu 
nghiệp hạnh thanh tịnh, mới có thể chứng được đạo hạnh 
chân chánh. Chẳng phải chỉ dùng miệng nói, mà là phải 
thiết thực làm được. Miệng nói một trượng, chẳng bằng 
làm được một thước. Chúng thanh tịnh tu nghiệp hạnh 
thanh tịnh, nương theo bậc thiện tri thức, an trụ với nhau 
trong một đạo tràng, sớm tối tụ với nhau, cùng tu cùng 
tham, phải tuỳ thời cùng nhau khuyên răn sách tân, để cầu 
đạo nghiệp vô thượng. 


Trong đời vị lai sẽ thành Chánh Giác, 
tất cả chư Phật thành tựu, chắng phải thế 
gian có thể thấy được. Mắt tịnh của Bồ Tát, 
mới chiếu thấy được. Các Bồ Tát đó, đủ oai 
đức lớn, vì thuở xưa đã trồng căn lành. 
Biết tất cả pháp như huyễn, như hoá, thực 
hành khắp các nghiệp thanh tịnh của Bồ 
Tát. Vào tam muội tự tại không nghĩ bàn, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 298 


phương tiện khéo léo, hay làm Phật sự. 
Phóng quang minh của Phật, chiều khắp 
thê gian, chăng có giới hạn bờ mé. 


Chúng thanh tịnh tu học Phật đạo, nếu chân chánh 
siêng tu nghiệp thiện thanh tịnh, bao nhiêu kiếp về sau, thì 
nhất định sẽ thành tựu quả Phật Chánh Giác. Giả như 
không siêng tu nghiệp hạnh thanh tịnh, thì đời đời kiếp 
kiếp cạo bỏ râu tóc, xuất gia làm Tăng làm Ni, muốn thành 
Phật, cũng rất là chậm chạp. Một người tu đạo có thể thành 
Chánh Giác, tuy nói phải tự mình dũng mãnh tính tấn, 
nhưng cũng phải nương sự gia bị của chư Phật, mới có thê 
thành tựu quả Phật bồ đề giác đạo, cho nên nói sự thành 
tựu của tất cả chư Phật. Cảnh giới đó, chỉ có bậc Thánh 
nhân xuất thế mới minh bạch được, chẳng phải hàng phàm 
phu có thê thấy được, nhận thức được. Cảnh giới đó, chỉ có 
mắt tịnh của Bồ Tát mới chiếu thấy được, vì Bồ Tát tu Bồ 
Tát đạo, Ngài đã tu được ngũ nhãn lục thông. Mắt tịnh tức 
là mắt trí huệ thanh tịnh, phải có mắt trí huệ thanh tịnh, 
mới chiếu thấy được cảnh giới đó. Đại Bồ Tát biết được, 
thấu rõ được cảnh giới đó, Ngài đã đầy đủ đại oai đức và 
sức đại thần thông. Thần thông oai đức đó, chắng phải 
ngẫu nhiên, dễ dàng có thể đắc được. Đó là do ở trong đời 
quá khứ, đã làm rất nhiều việc lành, vun bồi căn lành lớn 
thâm sâu, mới được thành tựu, cho nên nói "thuở xưa đã 
trồng". Bồ Tát biết tất cả pháp, đều giống như huyễn thuật, 
hư nguy. Như hoá, nhân duyên kết hợp, huyễn hoá mà 
sinh, nó chắng có thể tánh chân thật. Tuy Bồ Tát Ngài đã 
thấu rõ các pháp không tướng, nhưng Ngài vẫn khắp tu 
hành đạo nghiệp thanh tịnh của các Bồ Tát tu. Vị đại Bồ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 299 


Tát tu pháp hồi hướng này, Ngài có thể vào trong định tự 
tại thắng diệu không thể nghĩ bàn, không thể dùng lời diễn 
tả được. Ngài khéo vận dụng đại trí huệ của Ngài, dùng 
phương tiện khéo léo, tuỳ duyên giáo hoá chúng sinh. Mỗi 
cử chỉ hành động lời nói, đi đứng năm ngồi, nơi nơi biểu 
hiện của Bồ Tát, đều là nói pháp. Rộng độ chúng sinh, làm 
Phật sự lớn. Quang minh của Ngài phóng ra giống như 
quang minh của Phật, có thê chiếu khắp, mười phương hết 
thảy thế gian, chẳng có giới hạn, cũng chắng có bờ mé. 


Hiện tại tất cả chư Phật Thế Tôn, cũng 
đều trang nghiềm thê giới như vậy. Vô 
lượng hình tướng, vô lượng quang minh 
màu sắc, đều do công đức mà thành tựu. 
Vô lượng hương, vô lượng báu, vô lượng 
cây, vô sô trang nghiêm, vô sô cung điện, 
vô sô âm thanh, tuỳ thuận túc duyên các 
thiện tri thức, thị hiện tât cá công đức 
trang nghiêm. chăng cùng tận. 

Hiện tại tất cả chư Phật trang nghiêm thế giới nây, là 
căn cứ vào quá khứ chư Phật trang nghiêm hành trì thê giới 
nây, cho nên Ngài cũng trang nghiêm thê giới như thê. Vô 
lượng hình thể, vô lượng tướng trạng, vô lượng hào quang, 
vô lượng màu sắc, những hình tướng quang minh màu sắc 
đó, vô lượng vô số, đều là công đức tích tụ tu hành của Bồ 


Tát mà thành tựu. Lại có vô lượng đủ thứ hương báu, vô 
lượng bảy báu, vô lượng cây báu, vô lượng trang nghiêm 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 300 


đầy đủ, vô số cung điện báu, đủ thứ âm thanh vi diệu. Đủ 
thứ như thế, đều là vô lượng vô số, đều là tuỳ thuận nhân 
duyên đời trước, cùng với sự gần gũi các vị thiện tri thức 
thuở xưa, mà tích tụ công đức, dùng đê trang nghiêm thê 
giới. Như vậy đủ thứ công đức trang nghiêm, chăng có 
cùng tận, suôt thuở vị lại, cũng không hêt được. 

Đó là: Tất cả hương trang nghiêm. Tất 
cả man trang nghiêm. Tât cả hương bột 
trang nghiêm. Tât cả báu trang nghiềm. 
Tât cả phan trang nghiệm. Tât cả lụa báu 
màu trang nghiêm. Tât cả lan can báu 
trang nghiêm. A tăng kỳ lưới vàng trang 
nghiêm. A tắng kỳ sông trang nghiêm. A 
tăng kỳ mây mưa trang nghiêm. A tăng kỳ 
âm nhạc, diên tầu âm thanh vi diệu. 

Ở trên là nói về vô lượng đồ trang nghiêm, trong đó 
có phàm phu chưa từng thấy qua, nói lại cũng chăng dễ 
dàng thấu hiểu, người bình thường có thể biết, có thể tưởng 
tượng, như hêt thảy hương quý trên đời: Hương trâm, 
hương chiên đàn, hương ngưu đầu chiên đàn .v.v... Lại có 
đủ thứ man dài báu tính chê. Lại có đủ thứ hương bột danh 
quý. Lại có các thứ báu trân kỳ. Lại có phan báu dùng các 
châu báu nghiêm sức. Lại có vô lượng lụa màu băng châu 
báu. Lại có vô sô lan can, cũng đêu dùng đá bàu làm thành. 
Còn có vô sô lưới vàng, vô sô sông báu trong cõi nước, vô 
sô mây pháp báu vi diệu mưa pháp vũ, đây dây hư không 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 301 


pháp giới. Và còn có không biết bao nhiêu là âm nhạc trời 
vi diệu, diễn tấu Phật khúc thần thánh, có đủ thứ như vậy 
không biết được hết, không nói ra hết được các bảy báu 
đẹp hiếm có trên đời, trang nghiêm đạo tràng và cõi nước 
của chư Phật. 


Vô lượng vô số đồ trang nghiêm như 
vậy, trang nghiêm tất cả tận pháp giới hư 
không giới. Do vô lượng đủ thứ nghiệp 
trong mười phương sinh ra. Chỗ Phật biết 
rõ, chỗ Phật tuyên nói. Tất cả thế giới, hết 
thảy tất cả cõi Phật trong đó. 


Như Kinh văn đã nói nhiều ở trên, không thể dùng 
tâm suy nghĩ, hoặc tính đếm để độ lượng các thứ đồ trang 
nghiêm được. Dùng để trang nghiêm tận hư không khắp 
pháp giới cõi Phật và đạo tràng. Những đồ trang nghiêm 
thù điệu đó, là do trong mười phương thế giới vô lượng vô 
biên đủ thứ nghiệp thiện thanh tịnh sinh ra, là căn lành 
công đức của chư Phật Bồ Tát tu tập mà thành tựu, chẳng 
phải phàm phu có thê thấy được, hiểu biết được. Quả báo 
của nghiệp thiện thanh tịnh đó sinh ra, chỉ có Phật và Bồ 
Tát mới biết được. Phật biết nhân duyên của nghiệp báo 
thành tựu, cũng chỉ có Phật mới có thể nói được. Tắt cả thế 
giới thành tựu là do chân lý của nghiệp nhân hiển hiện. Tận 
hư không, khắp pháp giới tất cả cõi Phật, đều là đạo lý đó 
mà thành tựu, đều do vô lượng đủ thứ nghiệp sinh ra. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 302 


Đó là: Cối Phật trang nghiêm. Cối 
Phật thanh tịnh. Cối Phật bình đăng. Cối 
Phật diệu hảo. Cối Phật oai đức. Cối Phật 
rộng lớn. Cối Phật an lạc. Cối Phật không 
thê hoại. Cối Phật vô tận. Cối Phật vô 
lượng. Cối Phật không động. Cối Phật vô 
uý. Cối Phật quang mỉnh. Cối Phật không 
trái nghịch. Cối Phật đáng ưa thích. Cối 
Phật khắp chiêu sáng. Cối Phật nghiêm 
đẹp. Cối Phật tỉnh lệ. Cối Phật khéo đẹp. 
Cõi Phật bậc nhật. Cối Phật thăng. Cối 
Phật thù thăng. Cối Phật tôi thắng. Cối 
Phật cực thăng. Cối Phật thượng. Cối Phật 
vô thượng. Cối Phật vô đăng. Cối Phật vô 
tỉ. Cối Phật không ví dụ. 

_—_ Đoạn Kinh văn ở trước nói trong vô lượng vô biên 
thê giới, có tât cả cõi Phật, hiện tại sơ lược đưa ra hai mươi 
chín loại, tên gọi tuỳ theo thể, đức, dụng, khác biệc của 
mỗi vị Phật thành tựu, mà có sự lập tên chẳng giống nhau. 
Đó là: : 

Cõi Phật Trang Nghiêm: Phật trụ thê trong cõi Phật 
nây, danh hiệu của Ngài gọi là Phật Trang Nghiêm. Vì 
Ngài tu tập vạn thiện đây đủ, dùng công đức vạn thiện 
trang nghiêm cõi Phật và đạo tràng của Ngài, cũng dùng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 303 


vạn thiện trang nghiêm làm danh hiệu của mình, và tên của 
cõi Phật. 

Cõi Phật Thanh Tịnh: Phật trụ thế trong cõi Phật 
nầy, từ lúc ban đầu Ngài phát tâm tại nhân địa, thì nghiêm 
trì giới thanh tịnh, tu phạm hạnh thanh tịnh xuất thể. Khi 
công hạnh của Ngài viên mãn, chứng được quả vị Phật TÔI, 
danh hiệu Phật là Thanh Tịnh, cõi Phật cũng do đó mà gọi 
là cõi Phật Thanh Tịnh, biểu thị cõi Phật của Ngài là thuần 
tịnh không nhiễm, chẳng có chút nhiễm ô nào. 

Cõi Phật Bình Đăng: Danh hiệu của vị Phật nầy gọi 
là Bình Đẳng, cõi Phật cũng gọi là Bình Đăng. Vì vị Phật 
này hiểu rõ "Là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp". Ngài 
hoá độ chúng sinh cũng là bình đắng, chăng có tâm phân 
biệt, cho nên bình đăng là thắng đức của Ngài, do đó gọi là 
cõi Phật Bình Đẳng. 

Cõi Phật Diệu Hảo: Vị Phật nầy thành tựu quả đức, 
thù thắng vi điệu, cho nên được tôn là Phật Diệu Hảo, cõi 
nước ứng hoá cũng gọi là cõi Phật Diệu Hảo. 

Cõi Phật Oai Đức: Vị Phật này trụ thế, Ngài có oai, 
có đức, khi giáo hoá chúng sinh, thì oai đức đều dùng, cho 
nên tôn hiệu của Ngài là Phật Oai Đức, cõi nước gọi là cõi 
Phật Oai Đức. 

Cõi Phật Rộng Lớn: Diện tích của cõi Phật đây nhất 
định rất rộng lớn, Phật trụ ở cõi đó mưa pháp vũ thắm 
nhuần khắp, lấy từ bi làm đầu đối với chúng sinh, chẳng 
ghét kẻ ác, chẳng nhớ lỗi xưa, tâm lượng rộng lớn đại 
lượng, có thể bao thái hư, đức hạnh cũng rộng lớn. Do đó 
mà gọi là Phật Rộng Lớn, cõi nước cũng gọi là cõi Phật 
Rộng Lớn. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 304 


Cõi Phật An Lạc: VỊ Phật trụ trì đó, gọi là Phật An 
Lạc, cõi nước của Ngài ở, rất an lạc, được sinh vào cõi 
nước của Ngài, thì được an ổn và vui sướng. Cho nên gọi 
là cõi Phật An Lạc. 

Cõi Phật Không Thể Hoại: Vị Phật trụ trì đó, gọi là 
Phật Không Thể Hoại, căn lành công đức của chúng sinh 
trong nước của Ngài, chánh tín chánh niệm, vĩnh viễn 
không bị ngoại đạo phá hoại, nghiệp thiện vĩnh viễn chẳng 
bị tốn thương phá hoại. Nhưng họ dùng chánh nghiệp có 
thể phá ma quân hoại nghiệp ác, cho nên gọi là cõi Phật 
Không Thẻ Hoại. 

Cõi Phật Vô Tận: VỊ Phật Vô Tận đó, cõi nước của 
Ngài vĩnh viễn tồn tại, Thời gian kiếp số Ngài trụ thế chẳng 
cùng tận, tâm từ bi giáo hoá chúng sinh vĩnh viễn chẳng 
dừng lại, thuyết pháp độ sinh vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, 
quyên thuộc của Ngài cũng vô cùng vô tận. Danh hiệu Phật 
gọi là Phật Vô Tận, cõi nước cũng gọi là Vô Tận. 

Cõi Phật Vô Lượng: Đức hạnh của Phật Vô Lượng 
vô lượng vô biên, cõi nước Vô Lượng, đồ trang nghiêm thù 
thắng vô lượng, quyến thuộc vô lượng, pháp tài cũng vô 
lượng. 

Cõi Phật Vô Động: Danh hiệu Phật Vô Động, nghĩa 
là định lực của Ngài thù đặc, kiên cố như núi kim cang, 
chăng có cảnh giới gì có thể lay động được Ngài, cho nên 
bậc Thánh có tâm lớn và có chúng thanh tịnh căn lành 
phước đức, đều ưa thích nương vào Ngài, tu học Phật đạo, 
cho nên cõi nước nối tiếp theo đức hạnh của Phật, cũng gọi 
là cõi Phật Vô Động. 

Cõi Phật Vô Uý: Bồ Tát Quán Thế Âm hành đạo ở 
thế giới Ta Bà, khắp cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 305 
sinh ở thế giới Ta Bà gọi Ngài là bậc vô uý thí, vì Ngài 
chăng SỢ khốn khổ hoạn nạn, tà ma ngoại đạo. VỊ Phật nầy 
Ngài cũng hàng phục được ma, chủ trì chánh nghĩa, dùng 
tinh thần đại vô uý trụ thế, Phật gọi là Vô Uý, cõi nước 
cũng gọi là cõi Phật Vô Uý. 

Cõi Phật Quang Minh: VỊ Phật đó có đại trí huệ, 
quang minh trí huệ của Ngài, chiếu khắp mười phương thế 
giới. Trong cõi nước của Ngài chăng có chỗ nảo tối tăm, 
chăng có ba đường ác, dùng lưu ly làm đất. Chúng sinh 
trong cõi nước Ngài, ai ai cũng vul vẻ tươi cười, từ trong 
tâm sáng ngời cho đến sắc mặt hoà mục, đó đều là quang 
minh trí huệ của Phật chiếu sảng, hiển hiện ra cảnh ĐIỚớI 
quang minh sáng lạn. Cho nên cõi nước của Ngài gọi là cõi 
Phật Quang Minh. 

Cõi Phật Không Trái Nghịch: Vị Phật đó từ bi giống 
như mẹ hiền, Ngài thương chúng sinh giống như con một. 
Đối với chúng sinh, tâm từ bi bình đẳng quán sát, dùng 
phương pháp phương tiện khéo léo, và sắc mặt hoà diệu lời 
nói dịu dàng, tuỳ theo ý của chúng sinh, khiến cho ai ai 
cũng đều được như ý mãn nguyện, chưa từng trái nghịch 
với ý kẻ khác. Do đó trong cõi nước của Ngài tuyệt đối 
chăng có kẻ ác nghiệp ác xuất hiện, mà toàn hiển hiện ra sự 
hoà mục, đó tức là cõi Phật Không Trái Nghịch của Phật 
Không Trái Nghịch. 

Cõi Phật Đáng Ưa Thích: VỊ Phật đó cũng từ ái 
giống như Phật Không Trái Nghịch, chẳng có chút nóng 
giận nào, bất cứ lúc nào, ở đâu, thấy bất cứ người nào, 
Ngài cũng đều thân thiết hoà mục, bình đị gần người. Bạn 
có những khó khăn gi, phiền não gì, thậm chí gặp tai nạn, 
thì chỉ cần thấy được vị Phật nây, thì tất cả đều tiêu tan hết, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 306 


trong vô hình sẽ đắc được tự tại an lạc. Vị Phật nầy thật là 
khiến cho người kính ái, chúng sinh nguyện sinh vào trong 
cõi nước của Ngài, nhiều vô lượng vô số, ai ai cũng đều 
gọi Ngài là Phật Đáng Ưa Thích, cõi nước của Ngài cũng 
gọi là cõi Phật Đáng Ưa Thích. 

Cõi Phật Chiếu Sáng Khắp: Danh hiệu của vị Phật 
nầy Chiếu Sáng Khắp, cõi nước của Ngài giáo hoá cũng 
gọi là Chiếu Sáng Khắp. Sự chiếu sáng khắp nây, chỉ có 
Phật có phước đức lớn mới có quả báo nây. 

Cõi Phật Nghiêm Đẹp: Nghiêm là trang nghiêm 
thanh tịnh, đẹp là thù thắng. Danh hiệu của vị Phật này gọi 
là Phật Nghiêm Đẹp, đức hạnh của Ngài thanh tịnh nhất, 
cõi nước của Ngài cũng thanh tịnh nhất, cho nên gọi là cõi 
Phật Nghiêm Đẹp. 

Cõi Phật Tĩnh Lệ, cõi Phật Khéo Đẹp, cõi Phật Đệ 
Nhất: Tên gọi của các cõi Phật là y vào danh hiệu của Phật. 
Danh hiệu của Phật tức là danh từ đại biểu công đức thù 
thắng mà Ngài tu chứng được. Cõi Phật Tinh Lệ tức là do 
công đức của Phật mà thành tựu cõi nước, vì lúc Ngài ở tại 
nhân địa tu hành, thì chăng giải đãi, đều dũng mãnh tỉnh 
tấn. Cho nên Ngài mới thành tựu viên mãn cõi nước tốt 
đẹp. Cõi Phật Khéo Đẹp và cõi Phật Đệ Nhất, căn cứ vào 
tên mà suy ra nghĩa thì biết, đều là nương vào vô lượng 
công đức thành tựu trang nghiêm. 

Cõi Phật Thắng, cõi Phật Thù Thắng, cõi Phật Tối 
Thắng, cõi Phật Cực Thắng: Bốn vị Phật nầy các Ngài đều 
đã tu viên mãn đủ thứ pháp môn trong khắp pháp giới, như 
ba môn giải thoát tối thù thắng .v.v...đã viên mãn không 
thiếu khuyết, cho nên các Ngài được gọi là Phật Thắng, 
Phật Thù Thắng, Phật Tối Thắng, Phật Cực Thắng. Cõi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 307 


nước của các vị Phật đó cũng nương vào danh hiệu của các 
Ngài mà gọi là cõi Phật Thắng, cõi Phật Thù Thăng, cõi 
Phật Tối Thắng, cõi Phật Cực Thắng. 

Cõi Phật Thượng, cõi Phật Vô Thượng: Tên gọi của 
hai cõi Phật nầy, điểm quan trọng là tại Phật thừa, vì đại 
chỉ diệu quán là vô thượng. Danh hiệu Phật Thượng và 
Phật Vô Thượng, cõi nước tức là cối Phật Thượng, cõi Phật 
Vô Thượng. 

Cõi Phật Vô Đăng: Cõi nước của Phật Vô Đăng, 
chăng có cõi Phật nào có thể bằng cõi nước của Ngài, cho 
nên thế giới ứng hoá của vị Phật này được gọi là cõi Phật 
Vô Đẳng. 

Cõi Phật Vô Tỉ: Công đức vô lượng của vị Phật nầy, 
chăng có ai có thể so sánh với Ngài được, cho nên gọi là 
Phật Vô Tỉ, cõi nước cũng gọi là cõi Phật Vô Tỉ. Kỳ thật 
Phật với Phật đều đồng đều, đều là công đức viên mãn, 
phước huệ đầy đủ, nên các danh hiệu đó được tôn kính, 
chứ chẳng có sự khác biệc về cao thấp. 

Cõi Phật Không Ví Dụ: Ý nghĩa không ví dụ là tán 
dương công đức của vị Phật nầy, tìm chăng được một vật 
gì, một câu nói nào, hoặc một văn tự nào, trên thế gian để 
ví dụ, hoặc hình dung, vì đức hạnh của Ngài chí cao vô 
thượng, thù thắng đạt đến CỰC điểm. Cho nên xưng là Phật 
Không Ví Dụ, cõi nước của Ngài cũng gọi là cõi Phật 
Không Ví Dụ. 


Tất cả cõi Phật quá khứ vị lai hiện tại 
như vậy, hêt thảy sự trang nghiêm, đại Bồ 
Tát đem căn lành của mình, phát tâm hôi 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 308 


hướng. Nguyện dùng hết thảy cõi nước 
trang nghiêm thanh tịnh, của tất cả chư 
Phật quá khứ vị lai hiện tại như vậy, thảy 
đều trang nghiêm nơi tất cả thế giới. Như 
hết thảy sự trang nghiêm cõi nước của tất 
cả chư Phật, thảy đều thành tựu, thảy đều 
thanh tịnh, thảy đều tích tập, thảy đều hiến 
hiện, thảy đều nghiêm đẹp, thảy đều trụ 
trì. 


Như vậy mười phương ba đời, đời quá khứ, đời vị 
lai, đời hiện tại, hết thảy cõi nước chư Phật, hết thảy đủ thứ 
sự trang nghiêm. Vị đại Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng 
nầy, Ngài đem đủ thứ căn lành công đức của mình tu tập 
được, phát tâm đại bồ đề, hồi hướng cho mười phương ba 
đời cõi nước chư Phật. Bồ Tát phát nguyện, Ngài nói: Tôi 
nguyện cõi nước của chư Phật ba đời, đều trở thành thanh 
tịnh nhất, cõi Phật trang nghiêm nhất. Dùng sự trang 
nghiêm vô thượng, trang nghiêm tất cả thế giới, mà sự 
trang nghiêm của thế giới đó, cũng đồng như hết thảy sự 
trang nghiêm của vô lượng cõi nước chư Phật. Bồ Tát dùng 
sự trang nghiêm cõi nước của chư Phật mà tự trang 
nghiêm, đem căn lành công đức của mình, mà trang 
nghiêm cõi nước của chư Phật. Những sự trang nghiêm đó 
đều thành tựu. Căn lành của Bồ Tát tu, cũng có thể thành 
tựu đủ thứ sự trang nghiêm đó. Nhưng nguyện cõi nước 
của mười phương ba đời chư Phật đều được thanh tịnh. 
Đều có thể thành tựu cõi nước tích tụ các thứ báu. Cảnh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 309 
giới thù thắng đó, đều hiển hiện rõ nơi thế gian. Đó đều là 
cõi nước thanh tịnh nhất, trang nghiêm thượng diệu nhất. 
Đều thường trụ trì ở tại thế gian, mỗi đạo tràng đều có Tam 
Bảo thường trụ trì giáo hoá chúng sinh. Bồ Tát dùng căn 
lành của Ngài tu, thành khẩn hồi hướng như thế. 


e r7 ©® 


Như một thế giới, tận pháp giới hư 
không giới như vậy. Tắt cả thế giới, cũng 
đều như vậy. Ba đời tất cả cõi nước chư 
Phật, đủ thứ sự trang nghiêm, thảy đều 
đầy đủ. 

Bồ Tát hồi hướng, phát nguyện trang nghiêm mười 
phương ba đời cõi nước của chư Phật, trước hệt trang 
nghiêm một thê giới, sau đó khắp trang nghiêm tât cả thê 
giới tận hư không khắp pháp giới. Cði nước ba đời chư 
Phật đều như vậy. Hết thảy tất cả sự trang nghiêm, cũng 
đầy khắp cõi Phật tận hư không khắp pháp giới, đầy đủ sự 
trang nghiêm thượng diệu như vậy, đông nhau chăng có 
khác biệt. Một cõi Phật đây đủ vô tận trang nghiêm, tức 
mười phương ba đời cõi Phật thảy đều trang nghiêm. Một 
cõi Phật trang nghiêm tức tất cả đều trang nghiêm. Một nơi 
viên mãn đầy đủ, thì tất cả mọi nơi đều viên mãn đầy đủ. 
Trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng, đó tức là cảnh giới 
của biên thê giới hoa tạng. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát lại đem căn lành 
hôi hướng như vây: Nguyện tât cả cối Phật 
mà tôi tu, có các đại Bồ Tát, thảy đêu đây 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 310 


khắp trong đó. Các Bồ Tát đó, thể tánh 
chân thật, trí huệ thông đạt. Khéo phân 
biệt được tât cả thê giới và chúng sinh giới. 
Vào sâu pháp giới và hư không giới. 

Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu vô tận 
công đức tạng, Ngài lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu 
tập, hồi hướng như vầy: Nguyện căn lành mà tôi tu hành, 
thành tựu cõi nước chư Phật, ở trong cõi nước chư Phật, có 
vô sô đại Bồ Tát đây kháp trong đó. Các đại Bồ Tát trong 
đó, công hạnh của môi vị tu hành, đêu đã chứng được cảnh 
giới thê tánh chân thật không hư. Trí huệ của các Ngài 
cũng đặc biệt thù thăng, cho nên thông đạt được tât cả sự 
lý, viên dung vô ngại. Các Ngài lại khéo phân biệt sự khác 
nhau của mười phương thê giới, và các loài chúng sinh 
khác nhau trong mười phương thê giới. Các Ngài đêu vào 
sâu được hêt thảy pháp giới và hêt thảy hư không giới, hợp 
với pháp giới và hư không giới mà làm một. 

Lìa khói ngu sỉ, thành tựu niệm Phật. 
Niệm Pháp chân thật, không thê nghĩ bàn. 
Niệm Tăng vô lượng, đêu khắp cùng. Cũng 
niệm xả, pháp mặt trời viên mãn. trí quang 
chiêu khắp, thây không chướng ngại. Từ 
không được sinh, sinh các Phật pháp. Làm 
chủ các căn lành thù thăng vô thượng. phát 
sinh tâm bô đề vô thượng. Trụ nơi lực của 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 311 


Như Lai. Hướng về trí Ba La Mật. Phá các 
ma nghiệp, thanh tịnh chúng sinh giới. 


"Lìa khỏi ngu si", ngu si là đại khắc tỉnh của chúng 
sinh, đầu mối của tội ác, là sốc của sinh tử. Lìa khỏi được 
ngu si, thì đã bước đến con đường của bậc Thánh nhân. 
Làm thế nào mới có thể lìa khỏi được ngu si ? Chỉ có niệm 
Phật: Niệm từ bị của Phật, niệm công đức của Phật, niệm 
sự trang nghiêm của Phật. Nếu tâm luôn luôn niệm Phật, 
miệng niệm Phật, thì trừ diệt sự ngu sĩ. Nhưng sự khắc tinh 
của ngu s¡ này như bóng theo hình, không dễ gì mà lìa khỏi 
được nó, cho nên niệm Phật cũng chẳng dễ gì đạt đến trình 
độ, tâm niệm miệng niệm nhất tâm bất loạn. Nếu lìa khỏi 
được ngu sĩ, thì niệm Phật nhất định sẽ thành tựu. Không 
lia khỏi được ngu si, thì niệm Phật rất khó mà thành tựu. 

"Niệm Pháp chân thật": Tức là chánh niệm suy gẫm, 
lý chân thật của các pháp không sinh không diệt. Chân thật 
tức là pháp không thể nghĩ bàn. Pháp có thể nghĩ bàn thì 
chăng phải là pháp chân thật. Chúng sinh ở thế giới Cực 
Lạc, đều đã lìa khỏi ngu si, cho nên họ sống ở trong niềm 
vui của pháp, niệm Phật, niệm Pháp. Đại Bồ Tát tu hồi 
hướng nầy, cũng luôn luôn niệm Phật, nệm Pháp, niệm 
Tăng, Ngài niệm pháp chân thật, biết rõ pháp tánh không 
thê nghĩ bản. 

"Niệm Tăng vô lượng, đều khắp cùng": Bồ Tát Ngài 
thường niệm Tam Bảo, công đức vô lượng, công đức thanh 
tịnh đó, sung mãn đến khắp tận hư không biến pháp giới, 
trang nghiêm cõi Phật và lợi ích chúng sinh. Cũng niệm về 
"xả", ý nghĩa chữ xả, chắng những xả bỏ tất cả ác, mà còn 
phải xả bỏ tất cả tướng, và còn xả bỏ tất cả sự chấp trước. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 312 


Đoạn tất cả điều ác, chắng chấp trước về ta đã đoạn. tất cả 
điều ác. Tu tất cả điều lành, mà chăng chấp trước về ta tu 
tất cả điều lành. Bồ Tát niệm về xả, mà niệm xả cũng xả bỏ 
luôn. "Pháp mặt trời viên mãn”: : Bồ Tát tu hành lục độ vạn 
hạnh, công đức viên mãn, trí huệ quang minh vô thượng, 
sáng chói giống như mặt trời, chiếu khắp mười phương 
pháp giới, tuy những nơi thâm sơn cùng cốc, cũng thấy 
được chẳng có .øì chướng ngại. Đại niệm đại hạnh của Bồ 
Tát như vậy, đều từ ở trong vô SỞ đắc (không chỗ đắc) mà 
thành tựu. Dùng vô sở đắc, sinh ra tất cả Phật pháp. Làm 
đầu não căn lành sâu dày tối thắng nhất trong chúng sinh- 
người lãnh đạo. Phát tâm đại bồ đề, tu học Phật đạo, phổ 
độ chúng sinh. "Trụ nơi lực của Như Lai": Nương theo 
mười lực của Như Lai, hướng về trí huệ Ba La Mật, tức là 
nhất thiết trí, quả vị viên mãn rột ráo của chư Phật. Đủ thứ 
phẩm loại trên thế gian và xuất thế gian, tất cả nghĩa lý, 
chẳng có điều gì mà không hiểu biết, chắng có điều gì mà 
chăng thông đạt thành tựu. "Phá các ma nghiệp": Thành 
tựu nhất thiết chủng trí rồi, thì có thể nương vào trí huệ, 
phá trừ tất cả ma sự ma nghiệp, thế lực ác tôn thương lợi 
ích chúng sinh. "Thanh tịnh chúng sinh giới": Khiến cho 
chúng sinh mười phương pháp giới, đều sống trong cõi tịnh 
độ thanh tịnh. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng này, hồi 
hướng như vậy, phát nguyện lớn như vậy. 


Vào sâu pháp tánh, vĩnh viễn lìa điên 
đảo. Căn lành đại nguyện, thảy đều chăng 


không. Bồ Tát như vậy đầy khắp trong cối 
đó. Sỉnh nơi như vậy, có đức như vậy. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 313 

Bồ Tát có thể tu hành viên mãn công đức đầy đủ, 
đều là đại Bồ Tát, các Ngài đều đã tu chứng được nhất thiết 
chủng trí, cho nên vào sâu được trong tánh không của Phật 
pháp, hợp với pháp mà làm một. Vĩnh viên xả lìa vô minh 
tham ái, đủ thứ tư tưởng hành vi điên đảo. Tu căn lành, tu 
một phần thì có một phân công đức. Phát nguyện lớn, phát 
một lần thì có một lần thành tựu. Do đó công chẳng tốn 
mắt, quyết chẳng lãng phí. Giống như những vị đại Bồ Tát 
nầy, vô lượng vô sô, đây dẫy trong cõi nước của vị đại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng này. Bồ Tát sinh vào được trong cõi 
nước thanh tịnh trang nghiêm nây, cùng với chúng sinh 
phát tâm đại bô đê, các Ngài đêu có công đức, căn lành tôi 
thăng, giông như chư Phật tu hành. 

Thường làm Phật sự. Được Phật bồ 
đê. Thanh tịnh quang minh, đủ trí pháp 
giới. Hiện sức thân thông, một thân đây 
khắp tât cả pháp giới. Đặc được đại trí huệ, 
vào cảnh øiới sở hành của nhật thiêt trí. 
Khéo phân biệt được vô lượng vô biên 
pháp giới câu nghĩa. Nơi tât cả cối, đêu 
chăng châp trước, mà hiện khắp tât cả cối 
Phật. Tâm như hư không, chăng có chô 
nương, mà phân biệt được tât cả pháp giới. 
Khéo nhập xuât tam muội thầm sâu không 
thê nghĩ bàn. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 314 


Các đại Bồ Tát như Kinh văn ở trên đã nói, các Ngài 
làm đều hợp với Phật pháp, cho nên nói các Ngài luôn luôn 
đều làm Phật sự. Các Ngài cũng đều đã chứng được bồ đề 
giác đạo. Trí huệ thanh tịnh quang minh, đầy đủ nhất thiết 
chủng trí khắp pháp giới. Vì có trí huệ, thì có thể hiển hiện 
đủ thứ sức thần thông, tuy nhiên chỉ có một thân, Ngài 
dùng sức thần thông có thể khiến cho một thân đầy khắp 
pháp giới. Vì đã đắc được trí huệ lớn nhất, do đó thấy việc 
tỉnh việc. Tất cả sự biểu hiện, vào sâu khế hợp với cảnh 
giới trí huệ. Lại khéo phân tích vô lượng vô biên văn lý và 
câu nghĩa trong pháp giới. Văn tự Bát Nhã của những vị 
đại Bồ Tát đó, đã đắc được văn tự tam muội thâm sâu. Các 
đại Bồ Tát đối với hết thảy Kinh điển, ý nghĩa của mỗi câu, 
đều phân biệt được rất rõ ràng. Các Ngài vào bất cứ cõi 
nước nảo, cũng chẳng lưu luyến, cũng chăng chấp trước, 
dùng một thân mà có thể hiện thân khắp trong tất cả cõi 
nước của chư Phật. Tâm lượng của các đại Bồ Tát giống 
như hư không, chăng chấp chăng nương nhờ. Tuy nhiên 
như vậy, nhưng đối với đủ thứ pháp giới, vẫn phân biệt 
được rất rõ ràng. Bồ Tát tu tam muội có rất nhiều thứ loại, 
trong đó tam muội thâm sâu nhất, Ngài cũng chăng dụng 
trước cấp, xuất định nhập định đều rất tự do tự tại. Đại Bồ 
Tát tu pháp môn hồi hướng này, khéo xuất nhập tam muội 
thâm sâu, cho nên Ngài mới đắc được vô tận công đức 
tạng. 


Hướng về nhất thiết trí, trụ các cõi 
Phật. Đặc được thân lực của chư Phật, khai 
thị diễn nói pháp nhiêu như sô A tăng kỳ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 315 


mà chẳng sợ hãi. Tuỳ thuận căn lành của 
chư Phật ba đời. Chiếu khắp pháp giới của 
tất cả Như Lai, đều có thể thọ trì tất cả 
Phật pháp. 


Mục tiêu của Bồ Tát tu hành, là hướng về nhất thiết 
chủng trí của chư Phật, cùng trụ ở trong một cõi nước với 
chư Phật, gần gũi chư Phật, đắc được sức thần thông diệu 
dụng của chư Phật. Tức đắc được thần lực gia bị của chư 
Phật, sức biện tài vô ngại TỒI, lại giáo hoá chúng sinh, khai 
đạo chỉ thị chúng sinh nên tu học Bát Chánh Đạo, diễn nói 
vô lượng vô biên pháp môn tu hành của chư Phật nói, chế 
phục ngoại đạo dị luận tà thuyết, mà chăng sợ hãi. Tuỳ 
thuận theo căn lành của chư Phật ba đời tu hành, mà tự 
mình tu tập. Quán chiếu khắp pháp giới của mười phương 
chư Phật, pháp của chư Phật nói. Bồ Tát một mặt y theo 
giáo lý tu hành, đồng thời đối với chúng sinh khai xiển 
Phật pháp của chư Phật, khiến cho chúng sinh cũng y giáo 
phụng hành. 


Biết lời lẽ các pháp nhiều như số A 
tăng kỳ, khéo diễn nói âm thanh khác biệt 
không thể nghĩ bàn. Vào nơi địa vị tự tại vô 
thượng của Phật, du khắp mười phương 
tất cả thể giới mà chăng chướng ngại. Thực 
hành pháp không tranh, không chỗ nương, 
không phân biệt, tu tập tâm bồ đề tăng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 316 


trưởng rộng lớn. Đặc được trí thiện xảo, 
khéo biêt cầu nghĩa. Hay tuỳ theo thứ lớp 
khai thị diễn nói. 

Đại Bồ Tát đắc được nhất thiết trí rồi, Ngài lại biết 
vô lượng số lời lẽ của các loài chúng sinh. Lời lẽ của các 
chúng sinh trong chín pháp giới, Ngài đều hiểu được, cũng 
có thể diễn nói giống âm thanh của họ, chăng mảng loài 
chúng sinh nào sinh khởi, Ngài đều có thể trực tiếp giao 
lưu với họ, trao đổi ý, kiến với nhau, không cần phiên dịch. 
Bồ Tát có thiên tài về lời lẽ nầy, nên giáo hoá chúng sinh 
rất có hiệu quả, bởi vì lời lẽ là chiếc cầu tiếp nối giao lưu 
đó đây với nhau. Bồ Tát chăng những hoạt động trong chín 
pháp giới, mà Ngài cũng có thể vào sâu được cảnh giới VÔ 
thượng tự tại của Phật. Ngài đến khắp pháp giới hết thảy 
thế giới trong mười phương để du lãm, cũng chăng có chút 
chướng ngại nào. Giáo hoá chúng sinh, xiên dương Phật 
pháp, xử sự tiếp vật, chăng có gì mà chăng viên dung vô 
ngại, thông đạt thuận lợi. 

Bồ Tát thực hành "không tranh", nghĩa là lời nói 
ngay thắng, chẳng tranh luận hơn thua, chẳng tranh giành 
được mất. Tại sao hay phát sinh tranh ? Vì nhân loại do 
tâm ích kỷ, tâm háo thắng tác quái, nhìn chẳng xuyên 
thủng, buông xả chẳng đặng, thì sinh ra hành vi tranh danh 
đoạt lợi với người. Một khi có tranh, thì sẽ có thị phi, có 
hơn thua, có thiện ác, có tốt xấu, có khen chê .v.v...Đó là 
kết quả của tranh. Nếu như nhìn thấu được danh lợi, thiện 
ác, khen chê, buông bỏ đặng, thì còn có gì đề tranh luận ? 
Tất cả chấp cái ta đều chẳng còn nữa, trong tâm chăng có 
danh lợi, hơn thua, thiện ác, tốt xấu, khen chê tôn tại, thì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 317 


cũng chắng có sự nóng giận tranh giành, trong tâm chỉ có 
vui vẻ, nhường nhịn, gì cũng đều tốt, chẳng có lúc nào mà 
chăng tự tại an vui, đó tức là thực hành tam muội không 
tranh. Tức đã không tranh, thì cũng chắng cần nương vào 
bất cứ pháp nào, không cần nương tựa vào người nào mới 
có thể tồn tại. Người hay vào được nơi không tranh, thì họ 
nhất định từ hoà tự lập, quyết định được mọi người ái kính, 
mong muốn được gần gũi họ, nương vảo họ, chăng biết là 
bao nhiêu. Bồ Tát dùng trí huệ thông đạt tất cả sự lý, trong 
tâm đối với danh lợi, thiện ác, thị phi, khen chê, những 
quan niệm đó, chưa từng khởi phân biệt, chẳng ở tại 
phương diện nầy dụng công phu. Bồ Tát một lòng tu tập 
chánh pháp, tăng trưởng niệm thiện, tâm bồ đề rộng lớn. 
Tâm bồ đề tăng trưởng rộng lớn rồi, thì đắc được đại trí 
huệ phương tiện khéo léo. Vì sức trí huệ, nên từ câu và 
nghĩa lý văn tự của tất cả Kinh điển, nhìn qua là hiểu rõ, 
thông đạt vô ngại, cũng tuỳ thuận nghĩa lý của Kinh điền, 
nương vào thứ lớp mà khai xiến đạo lý, diễn nói Phật pháp 
chân thật. Đối với chúng sinh từ từ khai đạo, chỉ bảy con 
đường chánh quyết, khiến cho chúng sinh đều y theo pháp 
tu hành, bỏ mê về với chân thật. 


Nguyện khiến cho các đại Bồ Tát 
trang nghiêm cối nước như vậy, đầy dẫy 
phân bố tuỳ thuận an trụ. Huân tu, cực 
huân tu. Thuần tịnh, cực thuần tịnh. Điềm 
nhiên yên ốn vắng lặng. Nơi một cõi Phật, 
tuỳ một phương sở, đều có vô số, vô lượng, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 318 


vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, 
bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, 
bất khả thuyết bất khả thuyết các đại Bồ 
Tát như vậy, đầy dẫy cùng khắp. Như một 
phương sở, tất cả phương sở, cũng lại như 
vậy. Như một cõi Phật, tận hư không khắp 
pháp giới, cũng đều như vậy. 


Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài lại hy vọng những vị đại Bồ Tát như trong Kinh 
văn đã nói ở trước, đều đến trang nghiêm cõi nước của 
Ngài, thậm chí đầy dẫy thế giới, phân bố đến tất cả cõi 
nước tuỳ thuận an trụ. Tuỳ thuận phong tục tập quán của 
nước sở tại, an trụ với chúng sinh. Ý nghĩa huân tu, có thê 
đưa ra một ví dụ: Giống như các chúng đệ tử ở Chùa Kim 
Sơn, đại chúng cùng nhau dụng công tu hành, hằng ngày 
sinh hoạt ở trong Phật pháp, đó giông như dùng hương đốt 
để huân, huân làm cho nguồn gốc nhan sắc đều thay đổi. 
Tu tức là tu tập, y chiếu theo đạo lý của Phật nói, để tu sửa 
tri kiến bất chánh đáng và hành vi lỗi lầm trong quá khứ 
của chúng ta. Giống như huân tu thân tâm vậy, chăng có 
gián đoạn. Tu tập đến cực điểm, thì gọi là cực huân tu. 
Huân tu đến trình độ này, thì đạt đến cảnh giới thuần tịnh. 
Thuần tịnh đến tột đỉnh rốt ráo, thì gọi là cực thuần tịnh. Ý 
nghĩa về thuần là chẳng tạp loạn. Tịnh tức là thannh tịnh, 
chăng có chút nhiễm ô nào tôn tại. Hiện tượng nầy tức là 
cực thuần tịnh mà biểu hiện thật tế. Điểm nhiên vên ồn 
văng lặng: điềm là nhu hoà an tĩnh, rất nhu hoà an nhiên tự 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 319 


tại. Yên ổn vắng lặng cũng là an tĩnh, ở chỗ nầy có tướng 
chiếu tịch. Điềm nhiên yên ổn vắng lặng là căn cứ vào 
cảnh giới cực thuần tịnh ở trên, mà hình dung trạng thái 
của Bồ Tát sinh hoạt an nhiên tự tại ở trong cảnh giới đó. 
Nơi một cõi Phật, thuần tịnh như vậy mà điềm nhiên yên 
ổn vắng lặng. Tuỳ một phương sở, phương là chỉ địa 
phương nhỏ. Sở là xứ sở, chỉ địa phương lớn mà nói. Tuỳ 
một phương sở, là nói bất cứ một xứ sở nhỏ, hoặc lớn, đều 
là nơi thuần tịnh như vậy, cũng đều có đại Bồ Tát thuần 
tịnh như vậy, SỐ lượng chăng biết là bao nhiêu, chăng có 
cách chi tính đếm được, chăng có cách chi lường được, 
chăng có bờ mé, chẳng có cách chi gọi được, không thê 
nào dùng tâm nghĩ được, không thể nào độ lượng được, 
không thể nào dùng lời lẽ để diễn đạt được, nhiều không 
thể nói không thể nói được (bất khả thuyết bất khả thuyết), 
đó là một trong những số mục lớn của Ấn Độ. Đại Bồ Tát 
nhiều như vậy, đầy dẫy khắp hết trong một phương sở. Một 
phương sở là như vậy, tất cả phương sở cũng đều như vậy. 
Chắng riêng như vậy, mà trong một cõi Phật, thậm chí tận 
hư không khắp pháp giới, trong tất cả cõi Phật, thầy đều 
đầy dãy Bồ Tát cực huân tu, cực thuần tịnh, điềm nhiên 
yên ổn vắng lặng mà sinh hoạt ở trong đó. Những. Bồ Tát 
đó đức hạnh đều viên mãn, phước huệ đầy đủ, giống như 
Phố Hiền Đại Nguyện Vương. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát đem các căn lành, 
phương tiện hồi hướng tất cả cõi Phật. 
Phương tiện hồi hướng tất cả Bồ Tát. 
Phương tiện hồi hướng tất cả Như Lai. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 320 


Phương tiện hồi hướng tất cả Phật bồ đề. 
Phương tiện hồi hướng tất cả nguyện rộng 
lớn. Phương tiện hồi hướng tẤt cả đạo xuất 
yếu. Phương tiện hồi hướng tỉnh tẤt cả 
chúng sinh giới. Phương tiện hồi hướng nơi 
tất cả thế giới, thường thấy chư Phật xuất 
hiện ra đời. Phương tiện hồi hướng thường 
thấy Như Lai thọ mạng vô lượng. Phương 
tiện hồi hướng thường thấy chư Phật khắp 
cùng pháp giới, chuyển bánh xe pháp bất 
thối không chướng ngại. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Ngài nói: Đại Bồ Tát đem tất cả căn lành của 
Ngài tu, của Ngài tích tập, dùng pháp môn phương tiện 
khéo léo, hồi hướng cho tất cả cõi nước chư Phật. Lại đem 
tất cả căn lành của Ngài tu, của Ngài tích tập, hồi hướng 
cho các vị Bồ Tát trong mười phương thế giới. Lại đem tất 
cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng 
cho mười phương chư Phật tận hư không khắp pháp giới. 
Lại đem tất cả căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện 
hồi hướng về bồ đề giác đạo. Lại đem tất cả căn lành của 
Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho đại nguyện 
của chư Phật và Bồ Tát đã phát, hy vọng những lời nguyện 
các Ngài đều viên mãn thành tựu. Lại đem tất cả căn lành 
của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng cho các đệ 
tử Phật chân tu thật học, tinh tấn tu học yếu đạo xuất thế. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 321 


Yếu đạo xuất thế bao quát cả đại thừa và tiểu thừa. Giống 
như ba mươi bảy phẩm trợ đạo, bốn pháp nhiếp, bốn tâm 
vô lượng, thập độ, chỉ, quán, trí, và bi. 

Cho nên trong Phẩm Thập Địa có nói: "Bồ Tát dùng 
đại bi làm đầu, trí huệ tăng thượng". Lại đem tất cả căn 
lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng để 
thanh tịnh tất cả chúng sinh giới, khiến cho các chúng sinh 
đều được an trụ nơi cõi nước thanh tịnh. Lại đem tất cả căn 
lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến tất 
cả thế giới. Bồ Tát muốn chúng sinh của tất cả thế giới, 
thời khắc đều thấy được mười phương ba đời tất cả chư 
Phật Như Lai, xuất hiện ra thế giới của họ. Lại đem tất cả 
căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến 
chư Phật Như Lai, hy vọng thọ mạng của chư Phật vô 
lượng vô tận, vĩnh viễn thường trụ ở đời. Lại đem tất cả 
căn lành của Ngài tu tập tích tụ, phương tiện hồi hướng đến 
chư Phật, hy vọng luôn luôn thấy được chư Phật, khắp 
cùng pháp giới, ở trong tận hư không khắp pháp giới, 
chuyển bánh xe pháp vĩnh viễn không thối chuyên, chẳng 
có chướng ngại. 

Chuyên pháp luân là vì Phật giáo mà làm, là công 
việc hay khiến cho Phật giáo thu được sự giáo hoá có hiệu 
quả, đều có thể nói là chuyên bánh xe pháp. Như in Kinh 
điển, hoặc tượng Phật lưu truyền trong đời, giảng Kinh 
thuyết pháp trực tiếp khai đạo tiếp dẫn chúng sinh, thậm 
chí chỉ vì một người giải thích về đạo lý chút ít Phật pháp, 
bất luận lớn nhỏ nhiều ít, đều có thể gọi là đang chuyên 
pháp luân. Tụng Kinh, lạy Phật, trì chú, chỉ cần bạn lúc nào 
cũng đều y theo lời dạy của Phật là hành sự, tư tưởng hành 
vi, xử sự tiếp vật, chăng có tơ hào nảo trái ngược với sự 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 322 


biểu hiện của Phật giáo, như thế đều là đang chuyên bánh 
xe pháp. Phật chuyển bánh xe pháp của Phật, Bồ Tát 
chuyền bánh xe pháp của Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác 
chuyên bánh xe pháp của Thanh Văn, Duyên Giác. Chúng 
sinh cũng có bánh xe pháp của chúng sinh. Ai nấy đều 
đang chuyển bánh xe pháp không ngừng. Sở dĩ bánh xe 
pháp của Phật không chướng ngại, là vì giáo lý của Phật 
viên dung, chăng có nơi nào, chăng có việc gì, mà chăng 
thông đạt. Bất thối chuyên là niệm không thối chuyên, vị 
không thối chuyên, hành không thối chuyên. 

- Niệm không thối chuyên, là chỉ có tư tưởng đại 
thừa, chứ chăng có tư tưởng tiểu thừa. 

- Vị chăng thoái chuyên, là quả vị bất thoái, thời thời 
đều an trụ nơi quả vị Bồ Tát đại thừa, chẳng có thoái lùi về 
quả vị Thanh Văn, Duyên Giác nhị thừa. 

- Hành chẳng thoái chuyên, là tu hành chắng thối lùi, 
trước sau đều tu lục độ vạn hạnh, quyết chắng làm tự liễu 
hán, hoặc làm tiêu nha bại chủng ở trong Phật giáo. Đó gọi 
là chuyển bánh xe pháp không thoái chuyên. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem các căn 
lành hồi hướng như vậy, thì vào khắp tất 
cả cõi Phật, nên tất cả cõi Phật thảy đều 
thanh tịnh. Đến khắp tất cả cõi chúng sinh, 
nên tất cả Bồ Tát thảy đều thanh tịnh. 
Nguyện khắp tất cả chư Phật xuất hiện ra 
cõi Phật, nên tất cả pháp giới, tất cả cõi 
Phật, đều có các thân Như Lai xuất hiện. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 323 


Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát tu pháp môn 
hồi hướng vô tận công đức tạng, khi Ngài đem đủ thứ căn 
lành công đức tu tập tích tụ, như Kinh văn đã nói ở trước, 
thì Ngài chăng những vào nơi một cõi Phật, mà cũng vào 
khắp mười phương tất cả cõi nước chư Phật. Đó là vì công 
đức của Ngài hồi hướng, cho nên hết thảy mười phương 
cõi nước chư Phật cũng nhờ đó mà thanh tịnh trang 
nghiêm. Lại vào khắp trong hết thảy cõi chúng sinh, cũng 
là vì công đức của Ngài hồi hướng. Tắt cả Bồ Tát cũng đều 
đắc được thanh tịnh trang nghiêm. Ngài lại nguyện tất cả 
cõi nước của chư Phật, đều có Phật xuất hiện ra đời. Tất cả 
pháp giới, tất cả cõi Phật, khi chư Phật xuất hiện ra đời, thì 
đều rất an nhiên tự tại, chẳng có chút trở ngại nào, tuỳ thời 
tuỳ nơi, đều hiện thân Phật. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng vô tỉ hồi 
hướng như vậy, hướng vê nhât thiệt trí. 
Tâm của nøài rộng lớn, như hư không, 
chăng có hạn lượng. Vào không thê nghĩ 
bàn, biệt tât cả nghiệp và quả báo, thảy 
đều văng lặng. Tầm thường bình đăng, 
chăng có bờ mé, vào khắp tât cả pháp giới. 

Bồ Tát Kim Cang Tràng lại rất từ hoà gọi một tiếng 
các vị đệ tử của Phật ! Dùng đê phân chân tinh thân của 
thính chúng trong pháp hội, tăng thêm sức chú ý. Ngài nói: 
Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng nầy, Ngài dùng pháp hồi 


hướng thù thắng không thê ví dụ được, chắng có gì cao hơn 
được, không thể nảo tăng thêm được nữa, đem căn lành 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 324 


công đức tu tập, để hồi hướng về nhất thiết trí, tức là trí huệ 
quả vị rốt ráo viên mãn của chư Phật. Tâm lượng cảnh giới 
của vị đại Bồ Tát đó, rộng lớn như hư không, do công phu 
tu hành của Ngài, đã đạt đến trình độ lìa tướng hồi hướng, 
cho nên tâm của Ngài rộng lớn mà tịch chiếu không bờ mé, 
cũng chẳng có hạn lượng, đã vào cảnh giới tâm không thê 
suy tư, không thê dùng lời luận bàn. Do đó, Ngài biết được 
tất cả nghiệp thiện và nghiệp ác, tương lai sẽ được quả báo 
gì. Quả báo đó ở trong ở trong tâm ý của Bồ Tát, đều là 
văng lặng. Cảnh giới đó, có thể phân làm hai phương diện 
mà nói: Tức cảnh giới của phàm phu và cảnh giới của Bồ 
Tát. Do đó biết tất cả nghiệp, là bao quát nghiệp thiện ác và 
đủ thứ nghiệp khác. Nghiệp thiện tức là hạnh thanh tịnh, 
như tu phạm hạnh, tâm từ bi đãi người tiếp vật, sẽ đắc được 
quả báo thiện. Nghiệp ác tức là làm những việc ô nhiễm 
chăng thanh tịnh, sẽ đắc được quả báo ác. Bình thường 
chúng ta thường nói trồng nhân lành được quả lành, trồng 
nhân ác được quả ác, tu hạnh thanh tịnh thì đắc được quả 
trí huệ. Đó là nói về luật nhân quả, trở thành nhân quả tuần 
hoàn của một số phàm phu, đạo lý căn bản của sự lưu 
chuyền sinh tử. Tại Bồ Tát đã là ba nghiệp thanh tịnh, biết 
rõ tất cả nghiệp đều từ tâm mà hiện, cũng từ tâm mà diệt. 
Trong tâm có thì tất cả đều có. Trong tâm không thì tất cả 
đều không. Cho nên nói: 
"Thấu rõ tức nghiệp chướng vốn không". 

Nếu minh bạch được đạo lý này, thì tất cả nghiệp 
chướng đều là không. Nếu chẳng minh bạch, thì phải hoàn 
trả nợ cũ. Ở đây nói thảy đều vắng lặng, nghĩa là nói vốn 
chăng có. Vì phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này, cho 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 325 
nên chăng cần thận về gieo trồng nhân, đợi đến lúc quả báo 
chín mùi, thì oán trời trách người, cầu thần lạy Phật, đó lại 
có ích gì ? Bồ Tát cần thận lúc trông nhân, đồng thời Ngài 
thâu rõ được đạo lý tánh nghiệp vôn không, thọ cũng tôt, 
không thọ cũng tốt, Ngài coi đều là không tịch. Bồ Tát 
dùng trí quán chiếu, tất cả đều tức sự khế chân, tâm niệm 
của Ngài tự nhiên bình đăng, chăng có gì khác biệt, vào 
khắp cảnh giới vô ngại, cho nên nói vảo trong pháp giới 
mười phương ba đời, mà chăng có chướng ngại. 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì chăng phân biệt về cái ta, và 
của ta. Chăng phân biệt Phật, và Phật 
pháp. Chăng phân biệt cõi và nghiêm tịnh. 
Chăng phân biệt chúng sinh và điêu phục. 
Chăng phân biệt nghiệp và nghiệp quả báo. 
Chắng phân biệt suy nghĩ và khởi suy nghi. 
Chẳng hoại nhân, chăng hoại quả. Chẳng 
lẫy sự, chăng lẫy pháp. Chẳng cho răng 
sinh tử có phân biệt, chăng cho rắng Niệt 
Bàn luôn văng lặng. Chăng cho răng Như 
Lai chứng cảnh giới Phật, chăng có chút 
pháp nào cùng ở với pháp. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát khi Ngài đem căn 
lành công đức tu tập, thành tâm thành ý hôi hướng vê vô 
thượng bô đê, chân như thật tê, pháp giới chúng sinh, thì 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 326 


trong tâm của Ngài chẳng có tơ hào tạp niệm phân biệt; 
Ngài chưa từng nghĩ đến đây là ta hồi hướng, đó là sự hồi 
hướng của ta. Ngài cũng chăng phân biệt đây là ta phải 
cung kính Phật, kia là Phật pháp mà ta hoan hỉ tu học. 
Cũng chẳng phân biệt đây là cõi nước của ai, hoặc là cõi 
nước của Phật. Là cõi nước của Phật thì trang nghiêm và 
còn thanh tịnh. Ngài cũng chẳng phân biệt đây là chúng 
sinh thiện, hay là chúng sinh ác, ta hồi hướng cho chúng 
sinh nầy, hoặc điều phục chúng sinh kia, lợi ích họ, nhiếp 
thọ họ. Ngài cũng chắng nghĩ nghiệp mà mình làm là thiện, 
là ác, tương lai phải đắc được quả báo gì. Vị đại Bồ Tát 
nầy tu hồi hướng, Ngài chẳng chấp vào ý nghĩ, cũng chắng 
nghĩ những ý niệm đó sinh khởi như thế nào, vì Ngài biết 
duyên thành là vô tính, tự nhiên sẽ lìa khỏi đủ thứ vọng 
niệm. Ngài cũng chắng hoại nhân, nhân có hạt giống của 
nhân, tuỳ theo tự nhiên của nó; quả cũng có quả tự nhiên 
thành quả báo của nó. Bồ Tát cũng chăng chấp vọng, chấp 
không, dùng sự hiểu biết của Ngài "Biết dùng tức chân", 

chăng ngại tồn tại, chăng hoại giả danh. Thật tướng vô 
tướng, chăng hoại nhân quả. Bồ Tát Ngài cũng chăng thủ 
lây sự tướng, cũng chẳng. thủ lây vê pháp lý. Ngài cũng 
chăng nói sinh tử, sinh rồi chết, chết rồi sinh, có nhiều 
phân biệt như thế. Ngài cũng chăng nói Niết Bàn là vắng 
lặng, tất cả đều không. Ngài cũng chắng nói Phật chứng 
được cảnh giới, tại sao ? Vì chăng có chút pháp nào đắc 
được, cùng ở với pháp. Pháp cũng là không, cho nên thân 
tâm của Ngài như hư không, chăng chấp vào tất cả cảnh 
giới, chăng thủ lẫy bất cứ tướng nảo, cho nên nói cùng ở 
với pháp. Phật tức pháp giới, không nên dùng pháp giới 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 327 


càng chứng pháp giới. Vì Bồ Tát chẳng có chút pháp làm 
trí chỗ vào, cũng chăng có chút trí mà vào nơi như. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, thì đem các căn lành bồ thí khắp 
cho chúng sinh. Quyết định thành thục, 
bình đắng giáo hoá, không tướng, không 
ngại, không xưng lượng, không hư vọng. xa 
la tất cả phân biệt chấp lẫy. 


Các vị đệ tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy, khi Ngài 
hồi hướng như Kinh văn đã nói ở trước, Ngài lại đem các 
căn lành mà Ngài tu tập, bố thí hồi hướng khắp cho tất cả 
chúng sinh, hy vọng tất cả chúng sinh đắc được lợi ích của 
Ngài hồi hướng, cũng sẽ tăng trưởng căn lành của họ, có 
thê đắc được tính nghiệp thiện quyết định, thành thục quả 
báo thiện. Bồ Tát giáo hoá những chúng sinh đó, đều xem 
như nhau, chắng có tâm thủ lấy xả bỏ, cũng chăng có quan 
niệm oán thân. Ngài chăng thấy tướng chúng sinh, chăng 
thủ lẫy sự giáo hoá, bất luận có duyên hay vô duyên, Ngài 
đều bình đăng giáo hoá. Chẳng xưng lượng căn tánh, chăng 
phân biết so sánh, chắng màng tốt xấu, thông minh ngu sĩ, 
thiện ác, Ngài đều giáo hoá như nhau, chăng nói chúng 
sinh này tôi giáo hoá, chúng sinh kia quá xấu, quá ngu sĩ, 
tôi chăng giáo hoá. Ngài chăng có những tâm phân biệt hư 
VỌnØ, chăng có quan niệm tư tưởng năng độ, sở độ, tướng 
ta, tướng người, tướng chúng sinh tác quái, Ngài đều dùng 
tâm chân thật bình đẳng giáo hoá. Bồ Tát xa lìa tất cả tâm 
phân biệt, và tâm biên kiến thủ lẫy chấp trước. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 328 


Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy rồi, đắc 
được vô tận căn lành. Đó là: Niệm tât cả 
chư Phật ba đời, nên đặc được vô tận căn 
lành. Niệm tât cả Bô Tát, nên đắc được căn 
lành vô tận. Thanh tịnh các cõi Phật, nên 
đắc được căn lành vô tận. Thanh tịnh các 
chúng sinh øiới, nên đắc được căn lành vô 
tận. Vào sâu pháp giới, nên đặc được căn 
lành vô tận. Tu vô lượng tâm đồng hư 
không giới, nên đắc được căn lành vô tận. 
Hiệu thâm sâu tât cả cảnh giới của Phật, 
nên đặc được căn lành vô tận. Nơi nghiệp 
Bồ Tát siêng năng tu tập, nên đắc được căn 
lành vô tận. Thâu rõ thông đạt ba đời, nên 
đắc được căn lành vô tận. 

Đại Bồ Tát, chăng có tâm hư vọng phân biệt như 
Kinh văn ở trước đã nói, chăng châp trước biên kiên, chăng 
có thủ lây xả bỏ châp trước tướng ta, bình đăng hôi hướng 
cho tât cả chúng sinh rôi, thì Ngài đắc được căn lành vô 
cùng vô tận. Vì Ngài thường niệm công đức của chư Phật 
mười phương ba đời, nên đặc được căn lành vô cùng vô 
tận. Và nữa, chăng những Ngài thường niệm chư Phật, mà 
còn thường niệm tất cả các hiền Thánh Tăng trong mười 


phương, những vị hiền Thánh Tăng đó đều là đại Bồ Tát 
trong mười phương. Các Ngài thường niệm chúng sinh, đại 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 329 


từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, hành Bồ Tát đạo, cho nên vị đại 
Bồ Tát này, tu pháp hồi hướng cũng thường niệm từ bi của 
tất cả Bồ Tát đó, mà đắc được căn lành vô cùng vô tận. Lại 
nữa, như Ngài đem công đức tu hạnh thanh tịnh, để trang 
nghiêm cõi nước chư Phật, do đó cũng đắc được căn lành 
vô cùng vô tận. Chăng những Ngài trang nghiêm cõi Phật, 
khiến cho thanh tịnh, mà Ngài cũng giáo hoá tất cả chúng 
sinh, khiến cho tất cả chúng sinh cũng đắc được thanh tịnh, 
cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. 

Ngài chẳng những trang nghiêm cõi Phật và chúng 
sinh giới, Ngài còn vào sâu pháp giới, khiến cho pháp giới 
khắp thanh tịnh trang nghiêm, cũng đắc được căn lành vô 
cùng vô tận. Ngài lại tu bốn tâm vô lượng: Tâm từ vô 
lượng, tâm bị vô lượng, tâm hỉ vô lượng, tâm xả vô lượng, 
khiến cho tâm lượng chăng có bờ mé giống như hư không, 
cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ Tát lại hiểu rõ 
thâm sâu cảnh giới của tất cả chư Phật, cho nên cũng đắc 
được vô lượng căn lành. Đối với tất cả nghiệp thiện của Bồ 
Tát phải tu tập, ví như phải lập công lập đức, thì phải luôn 
luôn siêng tu lục độ: Bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tấn, 
thiền định, trí huệ. Thiết thực tu hành lục độ, tức là nghiệp 
thiện của Bồ Tát. Và còn thêm phương tiện, nguyện, lực, 
trí, hợp lại là thập độ, do trong thập độ mà thực tiễn làm 
trăm hạnh, nghìn hạnh, vạn hạnh, cho nên thường nói Bồ 
Tát tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát tu thập độ nầy, còn gọi là 
thập Ba La Mật, là vì lợi ích tất cả chúng sinh. 

Bồ Tát tu tập đủ thứ nghiệp thiện, không thê giải đãi, 
nhất định phải luôn luôn tỉnh tấn hành đạo, mới tài bồi 
thành tựu công đức lành, càng phải ngừng tất cả nghiệp ác 
lỗi lầm. Bồ Tát Ngài dũng mãnh tỉnh tấn, tinh tấn càng tỉnh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 330 
tấn, cho nên Ngài đắc được căn lành vô cùng vô tận. Bồ 
Tát lại mình bạch tât cả sự vật ba đời đã thành, đang thành 
và sẽ thành, như minh bạch công đức của chư Phật đời quá 
khứ đã thành tựu, là Phật đã thành. Minh bạch chư Phật đời 
hiện tại, hiện tại đang thành Phật. Minh bạch chư Phật đời 
vị lai, đang tinh tân hành đạo, tương lai sẽ thành Phật. Đôi 
với cảnh giới của tât cả chư Phật mười phương ba đời, thảy 
đêu minh bạch. Đông thời cũng minh bạch chúng sinh đời 
quá khứ, chúng sinh đời hiện tại, chúng sinh đời vị lai, 
chúng sinh ba đời đêu có thê thành Phật. Vì thông đạt được 
ba đời, cho nên cũng đắc được căn lành vô cùng vô tận. 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem tất cả 
căn lành hồi hướng như vậy, thì thấu rõ tất 
cả cõi chúng sinh, chăng có chúng sinh. 
Hiểu tất cả các pháp. chẳng có thọ mạng. 
Biết tất cả các pháp. chăng có tác giá. Ngộ 
tẤt cả các pháp. không có Bồ Già La. Thấu 
rõ tầt cả các pháp, chăng có phần hận 
tranh luận. Quán tât cả các pháp. đêu từ 
duyên khởi, chăng có trụ xứ. Biệt tầt cả sự 
vật, đêu chăng có chỗ nương. Thâu rõ tât 
cả các cối đêu chăng chô trụ. Quán tât cả 
Bồ Tát, cũng chăng có xứ sở. Thây tât cả 
cảnh giới, đêu chăng chô có. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 331 


Các vị đệ tử của Phật ! Khi đại Bồ Tát, đem đủ thứ 
căn lành của Ngài tu tập, như phương pháp hồi hướng ở 
trước đã nói, Ngài minh bạch tất cả chúng sinh giới, chăng 
có chúng sinh để độ. Như Phật nói ở trong Kinh Kim Cang 
rằng: 
"Phật diệt độ tất cả chúng sinh, 
Mà chẳng có một chúng sinh được diệt độ". 


Tâm cảnh này, tức là chăng chấp trước, tức là hành 
sở vô sự. Bồ Tát thâu đạt đạo lý này, dù có độ hết chúng 
sinh trong cõi chúng sinh, Ngài cũng cảm thấy chẳng có 
một chúng sinh nào được độ. Bồ Tát lại thấu hiểu tất cả 
đều chăng có thọ mạng, vì chẳng có chúng sinh, cho nên 
chăng có một tướng chúng sinh nào. Tất cả pháp nầy, vốn 
là vô thường, vắng lặng, chẳng có thọ mạng của một pháp 
nào, và tướng thọ giả. Tức cũng là không có tướng ta, 
không có tướng người, không có tướng chúng sinh, không 
có tướng thọ giả. Bồ Tát cũng biết tất cả các pháp chăng có 
tác giả, cũng chăng có người chỉ phối thao túng. Phật nói: 


Chư pháp tùng bản lai 
Thường trụ tịch diệt tướng 
Bât khả dĩ ngôn thuyên. 
Nghĩa là: 
“Các pháp từ xưa nay, 
Thường trụ tướng văng lặng, 
Không thê dùng lời nói". 
Đây tức là nói: "Pháp chẳng có ai làm nên". Ngộ tất 
cả pháp là không có Bô Giả La, dịch là "Sô thủ thú”. Tức là 
chỉ chăng biệt tu nghiệp thiện, phàm phu chăng minh bạch 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 332 


nhân quả, đều ở trong sáu nẻo luân hồi sinh tử, chết ở đây, 
sinh về kia. Có lúc làm người, có lúc làm súc sinh, ngạ 
quỷ, địa ngục, ở trong luân hồi sinh tử, tuần hoàn không 
ngừng. Tại tri kiến của phảm phu nhìn lại là thật có, đây là 
một thứ tri kiến vào lúc mê muội. Song, tại Bồ Tát dùng tri 
kiên giác ngộ của Ngài mà nhìn, thì là hư vọng, chắng thật 
có. Ở đây có thê đưa ra ví dụ: Giống như vỡ kịch, bất quá 
là người trong ban diễn kịch mà thôi. Vỡ kịch kết thúc, thì 
tất cả đều quá khứ, huyễn diệt mất. Bất quá khi diễn kịch, 
làm người thật, phải diễn càng thật càng tốt, như là có thật, 
kỳ thật đều là hư vọng, chăng phải là chuyện có thật. Ngộ 
tất cả pháp, tức là giác ngộ tất cả các pháp, pháp nầy tức là 
sinh tử luân hồi của con người, chúng sinh mê vọng lấy 
pháp điên đảo làm chân. Một khi giác ngộ, thì sẽ không 
còn đi đầu thai vào các cõi khác. 

Lại vì liễu ngộ tất cả các pháp, nên chăng có phẫn 
hận tranh luận, trong tâm phẫn nộ lại sân hận, đó đều là vì 
thấy cái ta, chấp cái ta quá nặng, tự cho rằng là biên kiến 
dẫn khởi. Tranh luận là tranh luận thị phi, tranh luận ta 
người, tranh luận mạnh yếu, tranh luận hơn thua, tranh luận 
được mất, tất cả những tranh luận đó, đều do sự cô chấp, 
biên kiến, cho rằng mình là hơn hết, mà dẫn đến sự bất 
bình, cho nên khắp nơi đều có phẫn hận tranh luận, lớn thì 
nước này với nước nọ tranh luận, nhỏ thì người với người 
tranh luận, chăng có lúc nào ngừng nghỉ. 

Thật tướng của tranh luận, có thể dùng sóng trong 
biển làm ví dụ. Khi chắng có sóng, thì nước trong như 
gương, nước với bầu trời một màu. Một khi gió nổi lên, thì 
làm cho nước nổi sóng, gió nhẹ thì sóng nhỏ, gió lớn thì 
sóng lớn. Sự tranh luận của con người cũng như thế, cảng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 333 


tranh càng khốc liệt. Sóng lớn trong biển làm tàu thuyền 
lật, làm người chết của mất. Tranh luận ở nhân gian đến 
cực điểm, thì dẫn đến chiến tranh, nước mất nhà tan, tổn 
người mà cũng chẳng lợi cho mình. Nói về thời cận đại, đại 
chiến thế giới, chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản, 
chiến tranh Hàn Quốc, chiến tranh Việt Nam, ai ai cũng 
đều biết, đó chăng phải là do phẫn hận tranh luận mà phát 
sinh chăng ! Sự đau thảm đó, cuối cùng có lợi về ai ? Vì 
phẫn hận tranh luận, mà dẫn đến phiền não vô hạn. Tất cả 
các pháp nói ở đây, ở trước là chỉ về pháp sinh tử của con 
người, hiện tại lại nói là chỉ về pháp phiền não. Phật nói 
với chúng ta rằng: “Chúng sinh có tắm vạn bốn ngàn thứ 
phiền não, muôn cầu được tự tại giải thoát, thì trước hết 
phải dứt trừ tất cả phiền não. Mục đích tu hành là cầu giải 
thoát, cho nên trước hết là chúng ta phải phát nguyện: 


"Phiên não vô tận thệ nguyện đoạn". 


Muốn dứt trừ được phiền não, thì phải từ sự và lý mà 
quyết định. Về sự mà nhìn, thì phàm phu vì chăng thấu rõ 
tất cả các pháp, nên trong ý niệm đầy dẫy tham sân si. Do 
tâm ích kỷ tư lợi lăn xăn không ngừng, cho nên sinh ra vô 
tận phiền não, ràng buộc tâm của phảm phu. Vì chăng thấu 
rõ các pháp, nên phàm phu cho đến chết mà vẫn thoát ra 
không khỏi sự ràng buộc của phiền não. Khi phàm phu 
phát tâm tu hành, thì phát hoằng thệ nguyện "Phiên não vô 
tận thệ nguyện đoạn". 

Ở tại lý mà nói, thì Bồ Tát đã liễu ngộ các pháp đều 
là hư vọng, vì đã ngộ, cho nên phiền não chẳng còn nữa. Vì 
phàm phu chưa giác ngộ, nên có tất cả phiền não hư vọng 
không thật. Phiền não nó vốn là mặt trái của bồ đề, là một 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 334 


tên khác. Một vật hai mặt có hai tên mà thôi. Cô đức có 
nÓI: 
"Chuyển phiền não thành bồ đề". 


Chuyên phiền não biến thành bồ đề, thì phiền não 
chăng còn nữa, hiển hiện ra tức là tâm đại bồ đề, cho nên 
nói phiền não chẳng phải đoạn, mà là chuyên. Ở đây có thê 
dùng một ví dụ. Như nước và băng, bản thể của băng tức là 
nước. Băng tức giống như phiền não, nước tức là bồ đề. 
Thời tiết âm áp ôn hoà, thì nước luôn luôn trong suốt 
phẳng lặng, chăng có sóng, không thể đóng thành băng. 
Nếu phàm phu học Bồ Tát tu hành, thì thường trụ ở trong 
đạo nghiệp thanh tịnh vô vi, tự nhiên sẽ chuyên phiền não 
thành bồ đề, biến sinh tử thành Niết Bàn, như vậy thì còn 
có phẫn hận tranh luận, còn có phiền não gì nữa ! Đại Bồ 
Tát tu pháp hồi hướng, vì Ngài đã thấu đạt tất cả các pháp 
đều hư vọng không thật, cho nên Ngài chẳng có phẫn hận 
tranh luận. 

Bồ Tát lại quán sát nguyên nhân sinh khởi của tất cả 
các pháp, Ngài minh bạch các pháp đều từ duyên sinh, và 
tuỳ duyên mà diệt, nhân duyên sinh ra pháp đó là không, là 
giả. Phật đã từng nói với các vị đệ tử: 

"Nhân duyên sinh ra pháp, 
Ta nói tức là không. 
Cũng gọi là giả danh, 
Cũng gọi nghĩa trung đạo”. 


Kỳ thật, không lại chẳng phải là chân không, nhưng 
cũng phải vì nó an trụ một tên giả, nếu minh bạch được đạo 
lý nây, thì biết trong đó hàm chứa ý nghĩa trung đạo. Nói 
về trung đạo, thì chăng không, chẳng có, chẳng rơi vào 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 335 


không, cũng chẳng rơi vào có, cho nên nói: "Nhân duyên 
sinh ra pháp". Bồ Tát quán sát minh bạch về chân đề này, 
Ngài biết pháp chăng có chỗ rơi vào cô định, pháp chắng 
có bản thể, chẳng có tướng trạng, sao nó lại có trụ xứ ? Đây 
cũng kêu mọi người đừng chấp trước. Một khi có sự chấp 
pháp, thì sẽ sinh ra pháp chướng ngại. Chấp trước về pháp, 
cũng như không có phiền não mà tự tìm phiền não. Bồ Tát 
lại biết tất cả mọi sự vật, đều chăng có nơi nương tựa, đều 
là hư vọng, không, giả hoà hợp, sao lại có chỗ nương, cũng 
chăng có chỗ tựa, đó đây đều do nhân duyên sinh ra. Nói 
có thể nương, đều có quan hệ liên đới với nhau, nói chăng 
có chỗ nương, cũng thật tại không thê y trì. Bồ Tát lại minh 
bạch tất cả cõi nước, cõi Phật, cũng đều chẳng có xứ sở 
nhất định. Tại phàm phu mà nhìn, thì núi là núi, nước là 
nước, đại địa là đại địa, hư không là hư không. Song, tại 
bậc Thánh nhân mà nhìn, thì tất cả đều là hư vọng không 
thật tại, cho nên Ngài chăng chấp trước, giống như chắng 
có quan niệm về một cõi nước cô định. Khi Bồ Tát hành 
Bồ Tát đạo, thì Ngài chưa từng nghĩ đến Ngài đang làm 
công đức, đang tích tập căn lành. Ngài hành sở vô sự, vì 
Bồ Tát quán tất cả hạnh Bồ Tát chăng có thật thể, tức 
chăng có thật thể, thì sao lại có xứ sở, lại hà tất phải so 
sánh ? Bồ Tát thấy tất cả cảnh giới, đều chẳng đủ dẫn đến 
sự chú ý của Ngài, vì Ngài đã chiếu thấy năm uấn đều 
không. Bồ Tát thấy cảnh giới gì, thì Ngài mình bạch rõ 
ràng cảnh giới đó. Ngài chăng những chăng bị cảnh giới 
mê hoặc, mà Ngài còn chuyên biến được cảnh giới, đây tức 
là định lực của Bồ Tát, và sức trí huệ không chấp, không 
nương. Ngài minh bạch tất cả cảnh giới như huyễn, như 
hoá, chẳng có thể tánh chân thật, cho nên nói thảy đều 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 336 


chẳng chỗ có. Đạo lý nây là cảnh giới công hạnh của đại 
Bồ Tát. VỊ đại Bồ Tát nây tu vô tận tạng, Ngài mới có cảnh 
giới nầy. Trong tâm mắt của phảm phu chúng ta, không thê 
nói như thế. Nếu nói như thế, tức là đại vọng ngữ (đại nói 
dối), lừa gạt người. Phàm phu nhìn tất cả đều là có, thật tại, 
tư tưởng của phàm phu và tư tưởng của Bồ Tát hoàn toàn 
khác nhau. Tâm nguyện của Bồ Tát là lợi tha, nguyện vọng 
của phảm phu là lợi mình. Cho nên phàm phu thấy tất cả 
đều là có, Bồ Tát thì thấu rõ là không, minh bạch tất cả đều 
là hư vọng, nên thấy tất cả đều không chấp. Không chấp thì 
tất cả không chỗ có; có sự chấp trước, thì cảm thấy tất cả 
đều là có, đều là chân thật. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hôi hướng 
như vậy, thì mắt của Ngài chăng thấy cõi 
Phật chăng thanh tịnh. Lại cũng chăng 
thấy tướng chúng sinh khác. Chẳng có chút 
pháp nào là chỗ vào của trí, cũng chẳng có 
chút trí nào mà vào nơi pháp. Hiểu thân 
Như Lai chắng phải hư không, vì tất cả 
công đức vô lượng diệu pháp viên mãn. Vì 
khắp tất cả mọi nơi, khiến cho các chúng 
sinh tích tập căn lành thảy đều đầy đủ. 

— Bồ Tát Kim Cang Tràng sợ các chúng sinh ba đời 
chăng chú ý, cho nên lại gọi một tiêng các vị đệ tử của Phật 


! Vị Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức tạng, là vị 
đại Bô Tát, khi Ngài hôi hướng như ở trên đã nói, thì trong 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 337 


mắt của Ngài chăng nhìn thấy cõi Phật chẳng thanh tịnh, vì 
Ngài đã thấu hiểu dơ tức không, đồng thời tâm của Ngài rất 
thanh tịnh, cho nên trong mắt của Ngài tất cả cõi Phật đều 
đã thanh tịnh, và chắng có cõi Phật bắt tịnh. Ngài lại chăng 
thấy tướng khác của chúng sinh, vì chúng sinh cũng giông 
như không, hơn nữa chúng sinh cũng đều có đức tướng trí 
huệ của Như Lai, đồng với Phật không hai không khác. Bồ 
Tát thấy cõi Phật thanh tịnh, chúng sinh thanh tịnh, pháp 
cũng thanh tịnh, do đó, Ngài biết chăng có chút pháp nào 
dùng trí huệ đề phát giác, vì ngoài trí chăng có vật gì có thê 
làm chỗ vào của trí, pháp tánh thì vắng lặng, cũng chắng có 
chút trí huệ nào mà có thê vào trong pháp. Vì trí thì lặng 
mà thường chiếu, chăng có gì khác biệt. Bồ Tát lại thấu 
hiểu thân của Phật chăng phải là hư không, tuy nhiên 
thường nói thân Phật như hư không, đó là hình dung pháp 
thân của Phật rộng lớn, tâm lượng của Ngài như hư không, 
bao hàm hết tất cả. Hư không thì rộng lớn, nhưng nó thì 
trầm lặng, vô tri, không có linh tánh, chăng có công đức, 
chăng có diệu pháp. Thân Phật thì đầy đủ tất cả công đức, 
vô lượng diệu pháp viên mãn, mà thành tựu pháp thân, báo 
thân, hoá thân. Cho nên nói chắng phải như hư không. Bồ 
Tát Ngài lại có thể ở tất cả mọi nơi, khiến cho tất cả chúng 
sinh, đều tích tập vô lượng đủ thứ căn lành, hết thảy tất cả 
căn lành đều đầy đủ viên mãn. 


Phật tử ! Đại Bồ Tát nây, ở trong niệm 
niệm, đắc được bất khả thuyết bất khả 
thuyết thập lực, đầy đủ tất cả phước đức, 
thành tựu thanh tịnh căn lành, làm ruộng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 338 


phước của tất cả chúng sinh. Đại Bồ Tát 
nây thành tựu tạng công đức ma ni như ý, 
vì tuỳ theo sự cần dùng, tất cả đồ ưa thích 
thảy đều có đủ. Tuỳ phương hướng du 
hành đến, đều nghiêm tịnh tất cả cõi nước. 
Tuỳ chỗ tu hành, khiến cho bất khả thuyết 
bất khả thuyết chúng sinh, thảy đều thanh 
tịnh. Vì nhiếp lấy phước đức, tu trị các 
hạnh. 


Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng 
vô tận công đức tạng, Ngài ở trong niệm niệm, đắc được 
thập lực của Phật nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết. Ngài 
đầy đủ viên mãn hết thảy phước đức của chư Phật, thành 
tựu căn lành thanh tịnh mà Ngài tu tập. Căn lành thanh tịnh 
tức là pháp xuất thế. Buông bỏ tất cả pháp nhiễm ô, mà tu 
hành pháp thanh tịnh xuất thế, đem căn lành tu tịnh pháp 
nầy thành tựu, tức là căn lành thanh tịnh, mà làm ruộng 
phước tốt cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh ở 
trước Ngài cúng dường trồng phước. Vị đại Bồ Tát nầy, do 
tu pháp môn hồi hướng công đức vô tận tạng này, mà thành 
tựu công đức bảo tạng ma ni như ý. Công năng của tạng 
báu này là làm cho toại tâm như ý, biến hoá vô cùng. 
Chăng có gì mà không được mãn nguyện. Nếu Ngài nghĩ 
muốn đủ thứ nhạc khí âm nhạc, thì lập tức sẽ đắc được. Bắt 
cứ Ngài nghĩ muốn đi đến đâu tham quan du lãm, hoặc đến 
cõi Phật nào đó, để lễ bái tham phương, thì tuỳ thời đều sẽ 
đến được, mà còn khiến cho cõi nước chư Phật mà Ngài 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 339 
đến, đều thanh tịnh trang nghiêm. Tuỳ ý Ngài muốn đến 
đâu, thì đều khiến cho những nơi đó, chúng sinh nhiều bất 
khả thuyết bắt khả thuyết, đều được thanh tịnh. Tất cả cảnh 
giới thù tháng đó, Bô Tát đêu nhiêp lây vô lượng vô biên 
phước đức, vì tu trị đủ thứ hạnh của các Bô Tát tu hành. 

Phật tử ! Khi đại Bồ Tát hồi hướng 
như vậy, tu tât cả hạnh Bồ Tát, phước đức 
thù thăng, sắc tướng không thê so sánh 
được. Oai lực quang minh, vượt hơn các 
thê gian. Ma và dân ma chắng dám nhìn 
đôi lập. Căn lành đây đủ. nguyện lớn thành 
tựu, tầm lượng rộng lớn, đông nhât thiệt 
trí. Ở trong một niệm, đêu có thê đên khắp 
vô lượng cõi Phật. Trí lực vô lượng, thâu 
đạt tầt cả cảnh giới của chư Phật. Nơi tât 
cả chư Phật, đắc được tin hiệu thâm sâu. 
Trụ nơi vô biên trí. Tâm lực bô đề rộng lớn 
như pháp giới, rôt ráo như hư không. 

Các vị đệ tử của Phật ! Đại Bồ Tát tu hồi hướng vô 
tận công đức tạng nây, tu đủ thứ hạnh Bô Tát, khiên cho 
Ngài đắc được vô tận phước trí, vượt hơn tât cả phước trí. 
Vì phước đức thù thăng, nên có ba mươi hai sắc tướng 
đoan nghiêm, tám mươi vẻ đẹp, không gì có thê so sánh 
được. Sức đại oai đức của Ngài, và trí huệ quang minh, 
vượt hơn tât cả phước đức oai lực và quang minh của thê 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 340 


gian, khiến cho ma vương, dân chúng của chúng, chẳng 
dám mở mắt nhìn Bồ Tát. Khi Bồ Tát tu trị đến giai đoạn 
này, thì Ngài đã đầy đủ hết thảy tất cả công đức, thành tựu 
tất cả nguyện lớn mà Ngài đã phát. Phước đức thù thắng 
của Ngài, tâm của Ngài rộng lớn có thể bao thái hư, lượng 
của Ngài rộng khắp sa giới, trí huệ của Ngài đồng với nhất 
thiết trí của Phật. Ở trong mỗi niệm, có thể vào khắp cõi 
nước của chư Phật trong mười phương. Sức trí huệ của 
Ngài, không thể hạn lượng, thông đạt được cảnh giới của 
mười phương chư Phật. Đối với đạo lý của chư Phật chứng 
được, tin hiểu sâu xa không có hoài nghi, vì Ngài an trụ ở 
trong vô lượng trí huệ. Bồ Tát Ngài phát tâm bồ đề, rộng 
lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, chẳng có chỗ nào 
mà chăng đạt đến. 


Phật tử ! Đó là hồi hướng vô tận công 
đức tạng thứ năm của đại Bồ Tát. 

Các vị đệ tử của Phật ! Kinh văn trường hàng vừa 
nói ở trên, là pháp môn hôi hướng vô tận công đức tạng thứ 
năm của đại Bô Tát tu hành. 

Đại Bồ Tát trụ nơi hồi hướng nầy, đắc 
được mười vô tận tạng. Những øì là mười ? 
Đó là: Được thấy Phật vô tận tạng, vì nơi 
một lỗ chân lông, thấy được A tăng kỳ các 
đức Phật xuất hiện ra đời. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 341 


Được nhập vào pháp vô tận tạng, vì 
dùng trí lực của Phật, quán tất cả các 
pháp, đều vào một pháp. 

Được nhớ trì vô tận tạng, vì thọ trì tất 
cả pháp của Phật nói, chắng có quên mắt. 

Được quyết định huệ vô tận tạng, vì 
khéo biết tất cả pháp bí mật phương tiện 
của Phật nói. 

Được hiểu nghĩa lý thú hướng vô tận 
tạng, vì khéo biết các pháp lý thú phân 
đều. 

Được vô biên ngộ hiểu vô tận tạng, vì 
dùng trí như hư không, thông đạt tất cả 
các pháp ba đời. 

Được phước đức vô tận tạng, vì sung 
mãn ý của tất cả chúng sinh không cùng 
tận. 

Được dũng mãnh trí giác vô tận tạng, 
vì đều trừ diệt được màng ngu sỉ của tất cả 
chúng sinh. 

Được quyết định biện tài vô tận tạng, 
vì diễn nói tất cả pháp bình đẳng của Phật, 
khiến cho các chúng sinh đều hiểu rõ. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 342 


Được thập lực vô uý vô tận tạng, vì 
đầy đủ tât cả hạnh của Bồ Tát, đền được 
nhât thiệt trí không chướng ngại. Đó là 


` ,Ằ® 


mươi. 


Khi đại Bồ Tát, Ngài tu trị viên mãn pháp hồi hướng 
vô tận công đức tạng thứ năm rồi, liền đắc được sự lợi ích 
vô cùng tận, như tạng báu. Hiện tại quy nạp về mười vô tận 
tạng. Những gì là mười ? Bồ Tát Kim Cang Tràng thảy đều 
phân biệt giải thích. Mỗi thứ trước hết đều đưa ra tên mục 
tiêu, sau đó thuyết minh: 

1. Được thấy Phật vô tận tạng: Bồ Tát tu tập viên 
mãn hồi hướng thứ năm, được thấy vô số lượng các đức 
Phật, thậm chí ở trong một lỗ lông, đều có thể thấy được 
các vị Phật nhiều như số A tăng kỳ, xuất hiện ra đời giáo 
hoá chúng sinh. Đó là biểu thị ý nghĩa tâm tánh không lớn 
nhỏ, một nhiều không ngại. Vì liễu ngộ, minh bạch rồi thì 
chuyên thức thành trí, trí tịnh ảnh rõ, cho nên có được cảnh 
giới nầy, chứ chẳng phải phảm phu dùng huyễn giác của ý 
thức hiển hiện. 

2. Được nhập vào pháp vô tận tạng: Được nhập vào 
nghĩa lý thâm sâu của pháp. Dùng sức trí huệ như Phật 
quán sát tất cả các pháp, đồng như một pháp. Quán tất cả 
các pháp cũng đồng như một pháp, vì Bồ Tát đã chứng biết 
pháp lý nghĩa thú. Hay dùng diệu huệ biết mật nghĩa của 
pháp. phương tiện khéo léo, quyền thật tự tại vận dụng, cho 
nên Ngài quán tất cả pháp đều vào một pháp. 

3. Được nhớ trì vô tận tạng: Nhớ là ghi nhớ. Trì là 
thọ trì; thọ nơi tâm, trì nơi thân. Nhớ trì tức là nói sức trí 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 343 


nhớ của mỗi người rất mạnh, lọt qua mắt không quên. Bắt 
cứ Kinh điển gì, chỉ cần lọt qua mắt của Ngài, nhìn qua 
một lần, thì vĩnh viễn nhớ rõ. Phật pháp mà mười phương 
ba đời chư Phật đã nói, nay nói, và sẽ nói, Ngài chỉ cần 
nghe qua, xem qua, thì vĩnh viễn chăng quên mất, Ngài 
nhất định tâm thần lãnh hội, y giáo phụng hành, cổ nhân có 
nóI: 
"Một khi lọt vào mắt 
Vĩnh viễn là hạt giỗng đạo". 


4. Được quyết định huệ vô tận tạng: Quyết định tức 
là có trí huệ thấy biết như thật, chắng có sự nghi ngờ không 
quyết định. Bất cứ chuyện gì đến, lập tức nhận thức rõ 
ràng, dùng trí để quyết đoán. Trí huệ của Bồ Tát thanh tịnh, 
trí huệ xuất thế đệ nhất nghĩa đế, chăng có biên kiến, ngã 
kiến. Trí huệ thế gian của phàm phu chẳng thuần tịnh, là 
một thứ ngã kiến, biên kiến, ngu sỉ biểu hiện. Bồ Tát chẳng 
những có trí huệ quyết định vô cùng tận, mà Ngài còn khéo 
minh bạch pháp phương tiện bí mật của chư Phật nói. Pháp 
phương tiện là căn cứ vào cơ sở của chúng sinh, đối với 
sức hiểu biết của chúng sinh, mà nói ra pháp, khiến cho 
chúng sinh rất dễ tiếp thọ. Đó là trí huệ diệu dụng giáo hoá 
chúng sinh không thê thiếu khuyết. 

5. Được hiểu nghĩa lý thú hướng vô tận tạng: Nghĩa 
là chân chánh đạo lý của pháp. Thú là thú hướng của nghĩa 
lý. Hiểu nghĩa thú: Là nói Bồ Tát đắc được thấu rõ minh 
bạch nghĩa lý của pháp sở tại. Chẳng riêng gì thấu rõ nghĩa 
lý thú hướng của một pháp, mà đủ thứ pháp, đủ thứ nghĩa 
lý, đủ thứ thú hướng. Pháp lý có đạo lý thâm áo, có đạo lý 
nông cạn hiển hiện dễ thấy, cùng một sự việc mà phát sinh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 344 


thời gian, địa phương, nhân vật khác nhau, khi vận dụng 
pháp lý phân tích thì có chỗ xuất nhập. Bồ Tát vì đắc được 
vô tận trí huệ hiểu rõ nghĩa lý thú hướng, nên Ngài có thể 
biết phân tê các lý thú. Phân tê tức là chỉ khinh trọng, noãn 
cấp, lớn nhỏ, sâu cạn, mà nói. 

6. Được vô biên ngộ hiểu vô tận tạng: Ngộ là minh 
bạch, ngộ nói ở đây chăng phải nói hiểu được một việc gì, 
mà là nói giác ngộ, ngàn vạn sự việc thảy đều minh bạch. 
Người tu hành phải luôn luôn cầu được khai ngộ, vì khai 
ngộ rồi, thì trí huệ thanh tịnh sẽ hiện rõ, đối với vạn sự vạn 
vật trên thế gian, đều thấu suốt rõ ràng. Hiểu là thấu hiểu, 
đối với tất cả sự việc khó khăn hoài nghi đều nghênh nhận 
mà giải. Bồ Tát đắc được vô biên trí ngộ hiểu, minh bạch 
thấu rõ chẳng có bờ mé, giống như hư không. Vì có trí huệ 
vô thượng nây, cho nên Ngài thông đạt được pháp vi diệu 
thâm sâu của chư Phật mười phương ba đời nói, hết thảy 
đều ngộ hiểu. 

7. Được phước đức vô tận tạng: Bồ Tát tu pháp hồi 
hướng này, hoàn toàn vì lợi ích chúng sinh. Vì chúng sinh 
ràng buộc ở trong sự mê hoặc, chăng biết thoát khỏi, Bồ 
Tát từ bi làm đầu, cho nên đem căn lành công đức của 
mình tu tập, hồi hướng cho chúng sinh, một chút cũng 
không lưu lại, do đó Ngài đắc được phước đức vô cùng vô 
tận. Những phước đức đó, chăng phải riêng mình Ngài 
hưởng thọ, trang nghiêm thân mình, mà là khiến cho sung 
mãn trong ý niệm của tất cả chúng sinh, miên miên bất tận, 
khiến cho chúng sinh cũng nhờ đó mà đắc được phước đức 
vô tận. 

8. Được dũng mãnh trí giác vô tận tạng: Bồ Tát đắc 
được trí huệ vô thượng, thông đạt tất cả các pháp. tự mình 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 345 


giác ngộ rồi, lại có thể giác ngộ chúng sinh, trừ khử ngu si 
của chúng sinh, vì chúng sinh tiêu diệt các nghi hoặc. Sự 
ngu si và nghi hoặc đó, giống như trong con mắt sinh ra 
một chứng bệnh màng che đậy chướng ngại sự thấy, nhìn 
tướng trạng của sự vật chăng được rõ ràng. Bồ Tát dùng trí 
huệ giác ngộ của Ngài, vì chúng sinh trừ diệt sĩ hoặc, tỏ 
ngộ chân lý, đó giông như trừ khử màng ngu sĩ trong con 
mắt của chúng sinh. Bồ Tát dùng tính thần dũng mãnh 
không giải đãi, giáo hoá tất cả chúng sinh, trí huệ Bát Nhã 
của Ngài vô cùng vô tận. 

9. Được quyết định biện tài vô tận tạng: VỊ Bồ Tát 
nầy tu pháp hồi hướng vô tận công đức tạng, do Ngài tu 
pháp hồi hướng này, mà đắc được tính quyết định biện tài 
vô tận tạng. Tính quyết định, tức là phải thông đạt thật 
tướng các pháp, mới có chân lý lập trường kiên có, sau đó 
vận dụng trí huệ viên dung vô ngại, thao thao bất tuyệt, 
như nước chảy, chiến thắng các quần ma, hàng phục các tà 
luận của ngoại đạo, như thế mới chân chánh đắc được tam 
muội biện tài. Đại Bồ Tát tu hồi hướng công đức vô tận 
tạng, nên Ngài đắc được quyết định biện tải vô tận tạng 
nầy. Ngài có thể diễn nói pháp bình đăng của mười phương 
chư Phật. Pháp của chư Phật nói đều là bình đẳng, hy vọng 
đời sau tu học Phật pháp, đừng có nhìn lệch lạc, mà khởi 
sự phân tranh. Khi Bồ Tát diễn bày các pháp thì, chúng 
sinh nghe rồi, tuỳ theo căn tánh của mỗi người mà đều đắc 
được lợi ích lớn. Mỗi người nghe pháp, đều minh bạch 
được nghĩa lý của Phật pháp. 

10. Được thập lực vô uý vô tận tạng: Vị đại Bồ Tát 
nầy tu. hồi hướng công đức vô tận tạng, do Ngài tu pháp 
môn nầy, mà đắc được vô tận tạng mười thứ lực của Phật, 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 346 


bốn điều không sợ hãi. Viên mãn đầy đủ hạnh môn của tất 
cả Bồ Tát tu hành. Bồ Tát chứng được trí huệ, đã đạt đến 
cảnh giới tất cả không chướng ngại. Trí huệ vốn là do sự 
thanh tịnh không nhiễm mà có được, có tâm sáng suốt 
thanh tịnh không nhiễm, thì có trí huệ, có trí huệ thì chăng 
có chướng ngại, mà thông đạt không vướng mắc. Chẳng có 
trí huệ là vì ngu si, thấy lệch lạc, chấp trước, cho nên ở đâu 
cũng bị chướng ngại. 

Mười thứ trí đức tạng báu vô tận tạng vừa nói ở trên, 
là của vị đại Bồ Tát này tu hồi hướng công đức vô tận tạng 
đắc được. Sáu thứ ở trước là nói về Bồ Tát được tạng báu 
tự lợi. Thứ bảy, tám và chín là nói về Bồ Tát được tạng lợi 
tha. Tạng cuối cùng là nói về sự thành quả của Bồ Tát tu 
hành. 


Phật tử ! Khi đại Bồ Tát đem tất cả 
căn lành hồi hướng, thì đắc được mười thứ 
vô tần tạng đó. 


Bồ Tát Kim Cang Tràng lại gọi một tiếng các vị đệ 
tử của Phật ! Vị đại Bồ Tát nầy tu pháp hồi hướng công 
đức vô tận tạng, cho nên Ngài đắc được mười thứ vô tận 
tạng, chăng phải đắc được một cách dễ dàng, là đem đủ thứ 
căn lành công đức của Ngài tu tập, chân tâm thành ý hồi 
hướng về vô thượng bồ đề, về chân như thật tế, mười 
phương ba đời tất cả chúng sinh, tơ hào chăng ích ký, 
chăng lưu lại một chút nào, cho nên mới đắc được mười 
thứ tạng vô tận. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 347 


Bấy giờ, Bồ Tát Kim Cang Tràng 
nương thân lực của đức Phật, quán sát 
khắp mười phương, mà nói kệ răng: 


Khi Bồ Tát Kim Cang Tràng nói xong Kinh văn 
trường hàng hồi hướng công đức vô tận tạng thứ năm, Ngài 
lại nương thần lực đại oai đức của mười phương chư Phật, 
Phật Tỳ Lô Giá Na, và Phật Thích Ca Mâu NI, quán sát 
khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương 
ba đời, mà dùng kệ thuật lại Kinh văn trường hàng ở trên, 
khiến cho tất cả chúng sinh trong ba đời dễ dàng minh 
bạch, y pháp tu hành. 


Bồ Tát thành tựu sức tâm sâu 

Khắp nơi các pháp được tự tại 

Dùng sự khuyến thỉnh tuỳ hỷ phước 
Vô ngại phương tiện khéo hồi hướng. 


Sức tâm sâu tức là sức Bát Nhà, sức trí huệ. VỊ Bồ 
Tát này tu hồi hướng công đức vô tận tạng, Ngài tu pháp 
môn nây thành tựu, mà đắc được tâm lực thâm sâu - sức 
Bát Nhã, sức trí huệ, cho nên mới có thể đối với các pháp 
thông đạt triệt ngộ, vận dụng tự như, thọ dụng tự tại. Các 
pháp tức là tám vạn bốn ngàn pháp mà Phật nói ra, đó cũng 
là vì đối với căn tánh của chúng sinh, cho nên dùng 
phương tiện khéo léo, để tiện độ chúng sinh, giáo hoá 
chúng sinh. Bồ Tát khéo vận dụng, cho nên nói khắp nơi 
các pháp được tự tại, đó là ý nghĩa linh hoạt vận dụng. Vì 
vị đại Bồ Tát này, thường khuyến thỉnh chư Phật thường 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 348 


trụ ở đời, thường thỉnh chư Phật chuyên bánh xe pháp, lại 
tuỳ hi chư Phật tu tập tất cả công đức, đồng thời còn tuỳ hỉ 
các vị Bồ Tát lớn nhỏ tu tập tất cả công đức. Do khuyến 
thỉnh và tuỳ hi, cho nên Ngài đắc được vô lượng phước 
báo. Bồ Tát có trí huệ thù thắng, vô lượng phước báo, lại 
liễu ngộ các pháp khéo vận dụng, do đó Ngài dùng pháp 
môn phương tiện khéo léo viên dung vô ngại, đem tất cả 
căn lành công đức, hồi hướng về vô thượng bồ đề, về chân 
như thật tế, cho pháp giới tất cả chúng sinh. 


Ba đời hết thảy các Như Lai 
Nghiêm tịnh cõi Phật khắp thế gian 
Hết thảy công đức đều đầy đủ 

Hồi hướng cõi tịnh cũng như vậy. 


Ba đời: Đời quá khứ, đời hiện tại, và đời vị lai. Ở 
trong ba đời nầy, mười phương vô lượng chư Phật, cõi 
nước của các Ngài ở, đều thanh tịnh trang nghiêm. Cõi 
Phật đó chắng phải tại một nơi, mà là đây khắp mười 
phương thế giới. Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng công đức 
vô tận tạng, đủ thứ công đức mà Ngài tu tập, thảy đều viên 
mãn đầy đủ, chăng có sự thiếu khuyết nào, cũng như vậy 
đầy dẫy khắp cõi Phật trong mười phương ba đời, đem hết 
thảy những công đức đó, hồi hướng cho mười phương ba 
đời chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của chư 
Phật. 


Ba đời hết thảy các Phật pháp 
Bồ Tát thảy đều suy gẫm kỹ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 349 


Dùng tâm nhiếp lẫy không dư thừa 
Như vậy trang nghiêm các cối Phật. 


Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng vô tận công đức tạng, 
Ngài đối với pháp của mười phương ba đời chư Phật nói ra, 
đều thông đạt được chân lý, y theo pháp tu trì, tĩnh niệm 
suy gẫm ý nghĩa chân thật của các pháp. Ngài dùng trí huệ 
của Ngài nhiếp thọ hết thảy, chăng có thiếu sót dư thừa. 
Ngài đối với các pháp chẳng có biên kiến chấp trước, cũng 
chăng phân biệt pháp nầy cao, pháp kia chẳng rốt ráo. Ngài 
chăng nghĩ: Đây là pháp lớn, tu hành pháp môn này thì có 
công đức, có thể thấy Phật, có thê thành Phật. Kia là pháp 
nhỏ, tu chăng có lợi ích gì. Bồ Tát chăng chấp trước, chắng 
có tâm phân biệt. Phàm là pháp của chư Phật nói ra, Ngài 
đều một lòng chuyên chú nhiếp lấy chăng dư thừa. Đem 
căn lành công đức của Ngài tu tập, trang nghiêm cõi nước 
của mỗi vị Phật. 

Tận nơi ba đời hêt thảy kiêp 

Khen một cõi Phật các công đức 

Ba đời các kiêp có thê hêt 

Cõối Phật công đức không cùng tận. 

Bồ Tát dùng thời gian số kiếp ba đời, để khen ngợi 
công đức của một cõi Phật. Kiếp số ba đời, tại phàm phu 
nhìn tuy nhiên là rất lâu dài, nhưng nó vẫn có lúc sẽ hết, 
còn công đức của Phật chăng cùng tận, suốt thuở kiếp vị lai 
cũng khen ngợi không hết được. Khen ngợi công đức của 
cõi Phật có được, cũng vô cùng vô tận. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 350 


Như vậy tất cả các cõi Phật 

Bồ Tát đều thấy chẳng dư thừa 
Đều dùng trang nghiêm một cõi Phật 
Tất cả cõi Phật đều như vậy. 


Ở trong hư không có các cõi Phật nhiều như số các 
sông Hằng, vị Bồ Tát này tu pháp hồi hướng công đức vô 
tận tạng, dùng cảnh giới vô ngại của Ngài tu trì đắc được, 
chăng có một cõi Phật nào mà chẳng nhìn thấy được. 
Chăng phải Ngài trang nghiêm một cõi Phật, thì cho rằng 
đã mãn nguyện, mà là muôn trang nghiêm hết thảy cõi 
Phật, khiến cho cõi nước của mỗi vị Phật đều thanh tịnh 
trang nghiêm như vậy. 


Có các Phật tử tầm thanh tỉnh 
Đều từ pháp Như Lai hoá sinh 
Tất cả công đức trang nghiêm tâm 
Tất cả cõi Phật đều sung mãn. 


Các vị đệ tử của Phật, tâm của các Ngài đều thanh 
tịnh quang minh, vì các Ngài từ chỗ Phật nghe pháp, y giáo 
tu hành, đắc được tam muội văn tư tu, xả bỏ đi tất cả ô 
nhiễm trong quá khứ, đắc được thân tâm thanh tịnh, giống 
như từ trong Phật pháp của Phật hoá sinh ra. Tâm trí huệ 
thanh tịnh quang minh của các Ngài, là do căn lành công 
đức tu tập trang nghiêm mà thành tựu. Trong cõi Phật sung 
mãn Phật tử tâm thanh tịnh, cũng như vậy trong tất cả cõi 
Phật sung mãn vô lượng công đức. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 351 


Các Bồ Tát đó đều đây đủ 

Vô lượng tướng tốt trang nghiêm thân 
Biện tài diễn nói khắp thế gian 

Ví như biến cả không cùng tận. 


Ở trong cõi nước của tất cả chư Phật, đều có vô 
lượng vô sô các đại Bồ Tát. Những Bồ Tát đó mỗi vị đều 
có tướng tốt trang nghiêm thân mình, chẳng những tướng 
tốt trang nghiêm, mà còn đầy đủ biện tài vô ngại, có thê 
diễn nói tất cả Phật pháp, đến khắp mỗi thế gian, giáo hoá 
tất cả chúng sinh. Giống như biển cả có dung lượng vô 
cùng vô tận, và cảnh giới sâu không thể dò được. 


Bồ Tát an trụ các tam muội 

Tất cả chỗ làm đều đầy đủ 

Tâm Ngài thanh tịnh chắng ai bằng 
Quang minh chiếu khắp mười phương cõi. 


Tâm của Bồ Tát thường an trụ ở trong đủ thứ tam 
muội, chẳng thọ cảnh giới bên ngoài làm nhiễu loạn. Bồ 
Tát tu lục độ vạn hạnh, thảy đều đầy đủ viên mãn, tự giác 
giác tha, tự độ độ tha. Tâm của Bồ Tát chăng có chút tạp 
niệm nảo, cũng chăng có chút nhiễm ô nào, tâm của Ngài 
thanh tịnh chăng có gì có thể so sánh băng. Trí huệ quang 
minh của Ngài có thể chiếu đến khắp mười phương pháp 
ĐIỚI. 


Các cối Phật như vậy không thừa 
Các Bồ Tát đó đêu đây khắp 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 352 


Chưa từng nghĩ nhớ Thanh Văn thừa 
Cũng lại chăng cầu đạo Duyên Giác. 


Cõi Phật thanh tịnh lại trang nghiêm như ở trên vừa 
nói, đầy khắp tận hư không biến pháp giới. Các Bồ Tát đó 
đều đầy dẫy ở trong mỗi cõi Phật. Các Ngài đều tu đại thừa 
lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, chưa từng nghĩ thối 
chuyền đề tu pháp môn Thanh Văn thừa. Càng không vọng 
tưởng thay đối cầu đạo Duyên Giác thừa. Các đại Bồ Tát từ 
đầu đến cuối phát tâm đại bồ đề, chẳng sợ khổ nạn, cũng 
chăng khảo lự số kiếp Xa VỜI, cũng chẳng hấp tấp cầu 
chứng quả vị Phật, để vào Niết Bàn. Bồ Tát một lòng một 
dạ phổ độ chúng sinh, chăng nhớ đến lỗi xưa của chúng 
sinh, cũng chăng xả bỏ chúng sinh khó độ, cho nên nói tâm 
Bồ Tát như tâm của mẹ hiên. 


Bồ Tát tâm thanh tịnh như vậy 

Căn lành hồi hướng các quân sinh 
Khéo muốn khiến họ thành chánh đạo 
Biết rõ đầy đủ các Phật pháp. 


Tâm của Bồ Tát từ bi như thế, thanh tịnh vô vi như 
thế, bình đẳng vô tư như thế, rộng lớn như thế. Bồ Tát đối 
với tâm ý của chúng sinh, có lòng từ ái vĩ đại nói không hết 
được. Ngài đem căn lành công đức của minh tu tập, thảy 
đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh, tơ hào chẳng lưu lại. 
Dụng tâm của Ngài chăng phải giao hảo tốt với chúng sinh, 
khiến cho họ cảm kích Ngài, cúng dường Ngài, mà là mục 
đích của Ngài hy vọng mỗi chúng sinh đều đắc được lợi ích 
của Ngài hồi hướng, để sớm thành Phật đạo, và minh bạch 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 353 


tất cả Phật pháp của chư Phật nói, biết y giáo phụng hành, 
thiệt thực y chiêu đạo lý của chư Phật nói, làm đệ tử Phật 
tâm địa thiện lương, phâm đức tôt đẹp, hành vi đoan chánh. 


Mười phương hết thảy các ma oán 
Oai lực Bồ Tát đều phá tan 

Dũng mãnh trí huệ không ai bằng 
Quyết định tu hành pháp rốt ráo. 


Chúng sinh có bao nhiêu, thì ma có bấy nhiêu. Phật 
có bao nhiêu, thì ma cũng có bấy nhiêu. Cô Đức có nói: 
"Đạo cao một thước, 
Ma cao một trượng. 
Đạo cao một thượng, 
Ma ở trên đầu". 

Mỗi người tu hành, phải trải qua mây phen tu luyện, 
mới có thể biết vượt qua được sự khảo nghiệm hay không, 
nếu không vượt qua được sự thử nghiệm, thì không thể nảo 
thành Phật. Muốn thành Phật, thì trước hết phải trải qua sự 
khảo hạch của ma vương, nhận thức rõ ràng sự khác biệt 
giữa Phật và ma, thì tự nhiên sẽ chuyên biến cảnh giới ma 
làm cảnh giới Phật. Giả như muốn có phước báo tốt, thì 
trước hết phải thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn. Mười phương 
thế giới đều có Phật, mười phương thế giới cũng đều có 
ma. Kỳ thật, ma cũng trợ giúp người thành đạo, bất quá 
phương hướng dẫn đạo của chúng khác nhau, chúng thì trợ 
giúp người mặt trái. Chúng dùng phương pháp dẫn dụ để 
mê hoặc bạn, khảo nghiệm bạn, tại chỗ quan hệ nầy, nếu 
nhận rõ nghiệp thiện ác, chăng bị dẫn dụ, chăng bị mê 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 354 


hoặc, thì sẽ chăng làm con của ma, dân của ma, sẽ thoát 
khỏi phạm vi các ma oán. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng 
công đức vô tận tạng, Ngài thành tựu sức thần thông đại 
oai đức, hàng phục được, tiêu diệt được hết sạch tất cả ma 
oán. Bồ Tát có sức oai thần dũng mãnh kiên cường, chẳng 
có ai có thê thăng hơn đại trí huệ của Ngài, cho nên Ngài 
quyết định phải tu hành chánh pháp. Đại pháp chân chánh 
viên dung vô ngại, tức là Phật pháp rốt ráo. 


Bồ Tát đem sức nguyện lớn nầy 

Hồi hướng hết thảy chắng chướng ngại 
Vào nơi vô tận công đức tạng 

Khứ lai hiện tại thường vô tận. 


Phàm là tu hạnh Bồ Tát, thì nhất định phải phát 
nguyện lực lớn. Nguyện lực lớn là gì ? Tức là luôn chăng 
xả bỏ chúng sinh. Bồ Tát ở trong SỐ kiếp lâu dài, theo 
chúng sinh lai vãng ở trong biển sinh tử, bất quá Ngài cũng 
nương theo nguyện lực để thực hành. Bồ Tát đời quá khứ, 
Ngài đã phát ra nguyện lớn. Bồ Tát đời hiện tại đang phát 
nguyện lớn hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát đời vị lai cũng sẽ phát 
nguyện lực lớn. Chẳng có nguyện lớn nào mà chăng chảy 
vào Bồ Tát. Vị đại Bồ Tát này tu hồi hướng công đức vô 
tận tạng, căn cứ vào nguyện lớn của Ngài đã phát mà tu 
pháp môn hồi hướng nây, đem căn lành công đức vô tận 
của Ngài đã tu tập, thảy đều hồi hướng cho tất cả chúng 
sinh, chắng lưu lại chút nào. Do công đức hồi hướng này, 
mà vảo nơi công đức tạng báu vô tận. Đây là chắng có thời 
gian hạn chế, quá khứ, hiện tại, vị lai. Hồi hướng của Ngài 
chăng có hạn lượng, công đức của Ngài vô cùng vô vô tận. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 355 


Bồ Tát khéo quán các pháp hành 
Thông đạt tánh đó chẳng tự tại 
Tức biết các pháp tánh như vậy 
Chẳng vọng lấy nghiệp và quả báo. 


Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài khéo quán sát đủ thứ pháp môn tu hành, Ngài 
minh bạch thông đạt hết thảy tất cả pháp đều là vô thường, 
đều là pháp sinh diệt, cho nên nói Ngài thông đạt được tánh 
của nó là chăng tự tại. Tức nhiên đã biết pháp tánh của các 
pháp là khổ, không, vô thường, vô ngã, cho nên Bồ Tát 
chăng vọng sinh tâm phân biệt, để phân biệt nghiệp thiện 
nghiệp ác, cũng do đó chăng có quả báo nghiệp thiện ác. 


Chẳng có pháp sắc pháp vô sắc 

Cũng chắng có tưởng không không tưởng 
Pháp có pháp không thảy đều không 
Biết rõ tất cả không chỗ được. 


Chắng có pháp sắc, cũng chẳng có pháp vô sắc. Pháp 
sắc tức là pháp năm uấn, bao quát sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức. Sắc thì có hình thê, thọ, tưởng, hành, thức, thì không 
có hình thê, đều là không, là giả. Bồ Tát hiểu được đạo lý 
nầy, ở trong mắt của Ngài, vốn chăng có pháp sắc năm uân 
và quan niệm pháp không sắc. Chăng có tưởng uẩn, cũng 
chăng có lối nhìn về tưởng uấn. Bất cứ là pháp hữu vi, 
hoặc là pháp vô vi, đều là không, là huyễn. Nếu như minh 
bạch được tất cả pháp đều là không, chăng có tướng, thì 
càng chẳng có điều gọi là nguyện. Trí và đắc cũng là hư 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 356 
không. Do đó "Vô trí điệc vô đắc", trong Tâm Kinh nói rất 
là thâu triệt. 

Tât cả các pháp nhân duyên sinh 

Thê tánh chăng có cũng chăng không 

Mà nơi nhân duyên và chỗ khởi 

Trong đó rôt ráo chăng châp trước. 

Hết thảy tất cả các pháp, bất luận là pháp năm uấn, 
mười hai nhân duyên, và pháp bốn đế .v.v...đều từ nhân 
duyên sinh ra. Pháp từ nhân duyên sinh ra, thê tánh của nó 


chăng có, cũng chăng không, do đó, không thể nói nó có, 
cũng không thể nói nó không có. Tóm lại: 


"Các pháp từ duyên sinh, 
Các pháp từ duyên diệt". 

Nó chẳng phải là pháp hữu vi, cũng chăng phải là 
pháp vô vi, nó chỉ là tuỳ nhân duyên mà sinh diệt. Do đạo 
lý đó, nên ở trong các thứ pháp đừng sinh ra tâm châp 
trước, tự mình vây khôn mình. 

Tất cả chúng sinh nơi ngôn ngữ 

Trong đó rôt ráo chăng chỗ được 

Biêt rõ danh tướng đêu phân biệt 

Thâầu hiêu các pháp đêu vô ngã. 

Đủ thứ chúng sinh, có đủ thứ ngôn ngữ. Ngôn ngữ 


thì chăng có tướng, là không, như muôn truy cứu chỗ thật 
tại của ngôn ngữ, thì chẳng có chỗ đắc được. Nếu bạn minh 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 357 


bạch được tất cả sự vật có tên, có tướng, nó là do phân biệt 
mà thành, thì tự nhiên sẽ biệt rõ tât cả pháp đêu là vô ngã. 
Như tánh chúng sinh vốn vắng lặng 
Biết rõ tất cả pháp như vậy 
Nhiếp lấy ba đời không thừa sót 
Cõi và các nghiệp đều bình đắng. 


Tất cả bản tánh của chúng sinh, vốn đều là vắng 
lặng. Căn cứ vào đạo lý này, thì sẽ minh bạch được hết 
thảy tất cả đủ thứ pháp, đều cùng một đạo lý như nhau. 
Nhìn về thời gian ba đời, thì tựa như khác nhau, nhưng nó 
nhiếp lấy tất cả pháp đồng nhau không có sót thừa. Bất 
luận là cõi Phật, hoặc nghiệp thiện ác chúng sinh tạo ra, 
đều là bình đẳng. 


Dùng trí như vậy mà hồi hướng 

Tuỳ theo ngộ hiểu phước nghiệp sinh 
Các phước tướng đó cũng như hiểu 
Sao lại trong đó có chỗ được ? 


Dùng trí huệ vô thượng như đã nói ở trên, để hồi 
hướng cho tất cả chúng sinh, tuỳ theo sức ngộ hiểu minh 
bạch tất cả các nghiệp, tất cả quả báo của mình, mà không 
chấp trước vào nơi pháp, chăng bị khốn ở trong các nghiệp 
và quả báo, thì tâm ý tự nhiên tự tại, phước nghiệp tuỳ theo 
đó mà sinh ra. Đối với điều gọi là tướng tất cả phước đức, 
cũng hiểu rõ nó là như huyễn, như bọt bóng. Nghiệp 
chướng vốn cũng là hư vọng không thật, ở trong trí giải 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 358 


nây thông đạt vô ngại, lại có thê tìm ra cái gì ? Lại có thê 
đặc được cái gì 2 


Hồi hướng như vậy tâm không dơ 
Vĩnh chắng xưng lượng các pháp tánh 
Thông đạt tánh nó đều chẳng tánh 
Chẳng trụ thế cũng chẳng xuất thế. 


Vị đại Bồ Tát này, tu pháp hồi hướng vô tận công 
đức tạng, khi Ngài đem căn lành tu tập hồi hướng cho tất 
cả chúng sinh, thì dùng tâm thanh tịnh của Ngài để hồi 
hướng. Ngài tu hạnh thanh tịnh, diễn nói pháp thanh tịnh. 
Dùng pháp thanh tịnh để giáo hoá chúng sinh điên đảo 
trong đời ác năm trược. Tuy Bồ Tát bao kiếp giáo hoá 
những chúng sinh điên đảo đó, nhưng bản tánh của Bồ Tát 
trước sau vân thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Ngài 
lia khỏi tất cả lỗi ác, vĩnh viên chăng làm điều ác, mà tu tất 
cả các nghiệp lành, quyết không bị cảnh giới chuyền biến. 
Bồ Tát dùng trí huệ và định lực thù thắng, tuỳ duyên không 
thay đổi, không thay đổi mà tuỳ duyên, cho nên nói khi 
Ngài tu hồi hướng, thì tâm của Ngài không dơ. Chữ dơ ở 
đây cũng có thể nói là chấp trước. Nếu có sự chấp trước, 
thì sẽ sinh ô nhiễm. Nếu chăng có sự chấp trước, thì sẽ 
thanh tịnh. Vì Bồ Tát chẳng chấp. trước, nên chẳng thấy cái 
ta, chăng sinh tâm phân biệt, chăng nói: "Pháp này có rất 
nhiều ưu điểm, pháp kia chẳng rốt ráo, có nhiều khuyết 
điểm. Pháp nầy giá trị cao, có phân lượng của nó, pháp kia 
chăng có giá trị, chăng đáng được học tập”. Bồ Tát chưa 
từng phê bình như thế, chẳng suy lường những việc vô vị 
như vậy, cũng chẳng dùng lời lẽ để luận nghị độ lượng bản 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 350 


tánh của các pháp. Vì bản tánh của các pháp, vốn là vắng 
lặng. Tức biết nó là vắng lặng, sao lại xưng lường, độ 
lượng nó. Tâm của Bồ Tát chăng có thành kiến điên đảo, 
thì đương nhiên sẽ chẳng sinh ra vọng niệm điên đảo. Bồ 
Tát sớm đã minh bạch thông đạt các pháp, đều chẳng có 
một thể tánh chân thật, tên giả an lập, là một thứ phương 
tiện khéo léo mà thôi. Pháp này, có cũng chẳng phải 
thường trụ tại thế gian, cũng chăng phải gọi là xuất thế. 
Phật ta đại Sa Môn, sớm đã đối với các đại đệ tử nói: 


"Các pháp từ duyên sinh, 
Thường trụ tướng vắng lặng, 
Không thê dùng lời nói". 

Dù các đệ tử đã phá được ngã chấp, lại mê nơi pháp 
chấp. Cho nên người tu học Phật đạo, nhất định phải xa lìa 
tất cả sự chấp trước, phải lia ngã chấp và pháp chấp. 

Chăng trụ thế cũng chăng xuất thế, tức là nói không 
nên có sự chấp trước về pháp. Gì gọi là ngã chấp ? Ví như 
một số người, đều nói: "Đây là ta, đó là của ta, của tôi làm, 
tất cả của tôi đều tốt, tôi là đệ nhất". Một khi có tư tưởng là 
đệ nhất, thì không thể nào thoát khỏi biển khổ sinh tử 
được, vì có sự chấp trước. Phiền não thống khổ đều do sự 
chấp trước mà ra, khởi hoặc tạo nghiệp, đều ảnh hướng đến 
sự chấp. trước, mà tạo ra việc ác, trồng xuống nhân ác. 
Muốn cầu được bình an tự tại, thì đừng tranh giành hơn 
thua, tranh đệ nhất, mà phải buông bỏ chấp trước cái ta, 
chăng có tư tưởng øì về đệ nhất, đệ nhị, đệ tam. Càng minh 
bạch về các pháp vô thường, không có tự tánh, pháp cũng 
không thể chấp trước. Ta và pháp hai chấp đều không, 
chăng có tồn tại, đó là cảnh giới của Bồ Tát. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 360 


Tất cả chỗ làm các nghiệp lành 
Đều đem hồi hướng các quân sinh 
Thảy đều thông đạt thật tánh kia 
Hết thảy phân biệt đều trừ bỏ. 


Tất cả chỗ làm các nghiệp lành: Bao quát đủ thứ 
nghiệp lành của Bồ Tát tu tập về phương diện ba nghiệp 
lành thân miệng ý, như lập công, lập đức, lập ngôn, lập 
hạnh. Công của Bồ Tát lập, là Ngài làm được những gỉ đều 
hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được 
lợi ích đó mà tăng trưởng căn lành. Đức hạnh, đức tính và 
ân đức của Bồ Tát lập, là Ngài chăng tự cho mình được, 
cũng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Lời nói của Bồ Tát 
chăng hư vọng, chăng dối trá, chăng điêu ngoa, nói ra câu 
nảo cũng đều sự thật, tốt lành, chăng có lời nói nào mà 
chăng vì lợi ích của chúng sinh mà nói. Hành vi của Bồ Tát 
càng tử tế cần thận, mỗi cử chỉ hành động, lời nói việc làm, 
đều có ý nghĩa, làm mô phạm tốt nhất cho chúng sinh. Bồ 
Tát vì giáo hoá chúng sinh, chẳng kể gì gian nan, chăng kể 
gì số kiếp. Trong tâm mắt của Bồ Tát chỉ có thiện, chẳng 
có ác. Do đó Ngài tự nhiên làm các điều lành, bất cứ việc 
ác gì Ngài cũng không làm. Bồ Tát làm lành, chắng kể gì 
lớn nhỏ, chăng tự khoe khoang mình, chăng cầu danh văn 
lợi dưỡng. Cho đến Ngài thấy việc ác, dù nhỏ Ngài cũng 
không làm; dù đối với Ngài có lợi Ngài cũng không làm, 
cho nên nói Bồ Tát là: 

"Làm các điều lành, 
Không làm các việc ác”. 


Cũng vì như vậy, mà Ngài đối với ba nghiệp: 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 361 


- Thân: Không giết hại, không trộm cắp, không tà 
dâm. 

- Miệng: Không nói dối, không nói thêu dệt, không 
nói hai lưỡi, không chưởi mắng. 

- Ý: Không tham, không sân, không si. 

Đó tức là mười nghiệp lành mà Bồ Tát giáo hoá 
chúng sinh tu học. Bồ Tát đem tất cả căn lành công đức của 
Ngài tu tập, thảy đều hồi hướng cho hết thảy chúng sinh. 
Bồ Tát đối với tánh chân thật của nghiệp thiện đó, chăng có 
chút nào mà Ngài không minh bạch. Do đó điều thiện là 
vui nhất, cho nên Ngài đem nghiệp thiện hồi hướng cho 
chúng sinh. Bồ Tát có tâm lượng như thế, là vì Ngài chẳng 
còn tâm phân biệt giữa ta và người nữa, Ngài xem chúng 
sinh với mình đều là một thể. Ngài ôm hoài bảo vô duyên 
đại từ, chăng màng có duyên hay không có duyên, “Ngài 
đều dùng tâm đại từ đối đãi người. Tâm từ hay ban niềm an 
vui cho người. Đồng thê đại bi, Ngài nhận thấy rằng tất cả 
chúng sinh và mình đều như nhau, đó đây chăng có gì khác 
biệt, trong tâm của Ngài chưa từng có tư tưởng phân biệt 
cho răng mình là Bồ Tát, họ là chúng sinh, ta với họ chăng 
giống nhau. Bồ Tát Ngài cảm thấy mọi người trên toàn thế 
giới đều là một thể. Chúng sinh trên toàn thế giới cũng là 
một thể. Đủ thứ chúng sinh trong pháp giới, đều là một thẻ, 
như thế mới là chân chánh thông đạt thật tánh của người, 
ta, và chúng sinh. 


Hết thảy tất cả thấy hư vọng 
Thảy đều xả bỏ chăng sót thừa 
Lìa các phiên não luôn mát mẻ 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 362 
Trụ nơi giải thoát bậc vô ngại. 


Trên thế gian đầy dẫy đủ thứ việc hư vọng không 
thật, mỗi người đu có tri kiến của chính mình, do đó mà 
xảy ra sự tranh giành, ai nấy đều có lòng tư dục, tham sân 
si, đầy dẫy khắp vũ trụ, khiến cho con người chẳng thấy 
được quang minh, chăng được mát mẻ, chỉ có Bồ Tát mới 
xả bỏ được không sót thừa tất cả hư danh, lợi giả, sinh tử, 
hư vọng, khiến cho con người đoạ lạc, năm dục tải, sắc, 
danh, ăn, và ngủ, ràng buộc con người. Do đó, trí huệ chân 
thật của Ngài mới hiển hiện ra. Nếu tri kiến hư vọng đó 
chăng buông xả đặng, ràng buộc chắng được giải thoát, thì 
trí huệ chân thật đó, tuyệt đối không hiện ra. Cho nên tôi 
thường nói với mọi người rằng: 

"Bỏ chẳng được cái giả 
Chắng thành tựu được cái thật. 
Bỏ chăng được cái chết 
Chăng đổi được cái sống". 


AI ai cũng đều sợ chịu khổ, chỉ tham đồ hưởng thụ, 
tôi đôi với họ nói: 
"Chịu khổ thì hết khổ, 
Hưởng phước thì hêt phước”. 


Nghĩ muốn hưởng phước, nghĩ muốn chấm dứt sinh 
tử, thì bạn phải buông xả hư vọng. Còn nếu không thê 
buông xả hư vọng, thì cái chân thật đó vĩnh viễn chăng thể 
nào đắc được. Tại sao ? Vì bạn cứ chạy đuôi theo cái hư 
vọng, thì làm sao nhận thức được bộ mặt chân thật ? Nghĩ 
muốn minh bạch đạo lý chân thật, thì trước hết hãy mau 
buông bỏ tri kiến hư vọng, giải thoát khỏi sự ràng buộc của 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 363 


năm dục. Lìa các phiền não luôn mát mẻ, các phiền não, 
tức là rất nhiều phiền não. Phiền não có bao nhiêu ? Đại 
khái có tám vạn bốn ngàn thứ phiền não. Tuy có nhiều 
phiền não như vậy, nếu như bạn buông bỏ được nó, thì sẽ 
mát mẻ. Lìa khỏi được tất cả phiền não, thì luôn luôn sống 
ở trong sự mát mẻ. Giống như ban ngày trời nóng như 
thiêu, khi ban đêm đến thì trời trở lại mát mẻ. 

Phiền não của con người, tức là nhiệt não, nhiệt não 
làm cho tâm ý khó chịu, đứng ngồi không yên. Ai kêu bạn 
sinh phiền não ? Kỳ thật, đều do mình mà ra. Thấy cái ta 
quá nặng, có chút gì không được toại tâm như ý, thì nóng 
giận, hung đữ giống như cọp ra oai, làm cho người khác 
không an, mình cũng chẳng có lợi gì. Lìa, tức là lìa bỏ, 
cũng có thể nói là biến đổi. Chuyển biến như điều được gọi 
là "chuyên phiền não thành bồ đề", chuyên biến được phiền 
não, cũng sẽ luôn luôn mát mẻ. Bồ Tát Ngài chẳng còn 
phiền não nữa, cho nên Ngài luôn trụ ở trong sự mát mẻ, 
thường ở nơi giải thoát viên dung vô ngại. Gì gọi là giải 
thoát ? Giải thoát là nói thân tâm của bạn bị một vật gì đó 
trói buộc, hiện tại cởi mở ra vật trói buộc bạn. Sự trói buộc 
con người có một thứ hữu hình, người khác có thê mở giải 
trừ cho bạn. Có một thứ là vô hình, như phiền não trói buộc 
nội tâm, tinh thần, đây thì người khác không cách chi giải 
trừ thế cho bạn, cũng chẳng phải người khác thêm vào cho 
bạn, đây phải tự chính mình giải thoát. 

Trước kia có một người tu hành, hướng một vị lão tu 
hành thỉnh cầu chỉ bày cho Ngài phương pháp giải thoát, 
nóI: 

- "Xin hỏi thượng toạ, phải làm như thế nào mới 
được giải thoát ?" 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 364 
- Lão tu hành hỏi lại ông ta: "Ai trói buộc ngươi ?" 


Vị đó nghe, trong tâm nghĩ: "Ai trói buộc ta, tại sao 
ta phải giống như con tăm, tự mình trói buộc mình ?" Do 
đó ông ta lập tức khai ngộ, liền đắc được giải thoát. Bạn có 
thê không quái, không ngại, không người, không chúng 
sinh, không thọ mạng, đó tức là giải thoát, tức cũng là 
chăng chấp ta, chẳng chấp pháp, chăng chấp tất cả như ở 
trước đã nói, tức là giải thoát. Tại sao con người chăng đắc 
được giải thoát ? Là vì chấp ta quá nặng, vật này của ta, 
thân thê của ta, nhà cửa, tài sản, đều là của ta, như vậy làm 
cho mình bị mê hoặc, nên chăng đắc được giải thoát. Nếu 
biết được tất cả đó đều là giả, đều là pháp hữu vi, đều như 
mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, thì ai có 
thể trói bạn được ? Bạn muốn lên trời vào trong đất, đến 
phương đông, phương tây, đến Âu Châu, không cần mua 
vé, đến Á châu không cần ngồi máy bay, muôn đi đầu cũng 
được, thật là an nhiên tự tại. Giống như vậy, thì đến được 
bậc giải thoát vô ngại. Do đó, còn có gì để cầu, còn có gì 
để chấp trước ? Gì cũng đều buông bỏ. Buông bỏ chân tâm 
Phật tự thành, còn đi đến đâu để cầu thành Phật đạo ? 
Buông bỏ được tất cả, thì còn có cái ta sao ? Cái ta đều 
chăng còn, thì còn có phiền não gì để lìa ? Tướng ta chăng 
không, nghĩ chăng thấu, nhìn chắng thủng, buông bỏ chẳng 
đặng tất cả, nên chăng được tự tại. Phải nhìn xuyên thủng 
tất cả, buông bỏ được, thì lúc đó pháp giới đều thuộc về 
bạn, còn có gì để tham cầu ? 


Bồ Tát chắng hoại tất cả pháp 
Cũng chăng diệt hoại tánh các pháp 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 365 


Hiểu rõ các pháp như tiếng vang 
Đôi với tâầt cả chăng châp trước. 


Vị đại Bồ Tát nầy tu hồi hướng vô tận công đức 
tạng, Ngài đối với các pháp thảy đều thông đạt, Ngài biết 
tất cả các pháp đều không có hình tướng, chăng có bản thể. 
Tức nhiên chắng có vật trừu tượng của thể tướng, lại có gì 
để phá hoại ? Lại làm thế nào để khiến cho nó hoại ? 
Những chúng sinh điên đảo mê hoặc, họ biến pháp tốt 
thành pháp hoại, biến pháp lành thành pháp chẳng ] lành. Kỳ 
thật, bản tánh của pháp chăng bị biến mất, tốt vẫn là tốt, 
thiện vẫn là thiện. Song, vỉ tất cả trên thế gian đều là biểu 
hiện của pháp, nếu bạn thuận theo pháp lành mà làm, thì 
biểu hiện là pháp lành. Nếu bạn chẳng chiếu theo pháp lành 
mà làm, thì đó là biểu hiện pháp hoại pháp chăng lành. 
Chúng sinh tệ liệt nhiều, thường thường làm việc điên đảo, 
chăng y theo pháp tắc, nhìn lại giống như biến thành pháp 
hoại, đó chỉ là chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp, mà bản 
thể của pháp chắng vì chúng sinh khởi hoặc, tạo nghiệp mà 
có sự biến đổi. Tất cả hành động của Bồ Tát, nói năng 
động tĩnh, chăng có chỗ nào chăng phải là y pháp tu hành, 
đó làm sao hoại tất cả pháp ! Cho nên nÓI Bồ Tát chẳng 
hoại tất cả pháp, chẳng trái ngược với tất cả pháp. Tức 
chăng hoại, chắng trái ngược, tức cũng là không thể diệt 
hoại bản tánh của các pháp. Bồ Tát thì hộ trì tất cả pháp, 
xiên minh hoằng dương tất cả pháp, tinh tấn siêng tu tất cả 
pháp, cho nên Ngài chẳng phá hoại tổn diệt bản tánh của 
các pháp. Bồ Tát minh bạch tất cả các pháp, giống như bạn 
đánh một vật gì phát ra tiếng vang. Nếu bạn chăng đánh, 
thì chẳng phát ra tiếng vang, một khi đánh thì có tiếng vang 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 366 


phát ra. Giống như đại hồng chung, đánh thì kêu. Lại như 
cây cối, vì bị gió thổi mà phát ra tiếng kêu. Lại như sóng 
biên, gặp gió lớn thì nước bị gió kích động, nó cũng phát ra 
tiếng ba đào. Nhân gian có việc tàn thù phát sinh, kẻ bị 
khinh khi, lăng nhục, yếu nhược, thì sẽ dẫn đến công phẫn. 
Cây cỏ chăng có tiếng, gió thổi thì kêu; nhân tình ngang 
trái, bất bình thì kêu. Pháp tánh cũng như vậy, không nói 
thì không thể hiển hiện; không nói pháp thì không biết có 
pháp. Khi nói pháp thì có đủ thứ pháp. Bồ Tát Ngài hiểu rõ 
tất cả đều giống như tiếng vang. Pháp tánh thì văng lặng 
mà chẳng có thê tướng, phải theo sự tuần hoàn quy tắc của 
nó đi làm, đừng chấp trước vào pháp. Giả như chấp trước, 
thì sẽ trói mình lại. Bồ Tát thấu hiểu pháp tánh của pháp, 
Ngài chẳng trái ngược với pháp mà hành sự, cũng chăng 
diệt hoại bản tánh của pháp, Ngài biết pháp là như tiếng 
vang, cho nên Ngài chăng chấp trước vào tất cả các pháp. 
Chăng có chấp trước, tức là phá trừ được chấp trước. 
Chăng có chấp pháp, thì sẽ minh bạch tướng không của các 
pháp, tức minh bạch tướng không của các pháp, thì lại có 
gì để chấp trước ? 


Biết rõ các chúng sinh ba đời 

Đều từ nhân duyên hoà hợp sinh 

Cũng biết tâm thích và tập khí 

Chưa từng diệt hoại tất cả pháp. 

Bồ Tát đầy đủ ba minh sáu thông, cho nên Ngài 
minh bạch biết được nhân duyên của chúng sinh ba đời. 


Chúng sinh là những vật có mạng sông, nói rộng ra thì bao 
quát hữu tình vô tình. Hữu tình chăng những có mạng 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 367 


sống, mà còn có tri giác linh tính. Có hữu tình ưu tú, hữu 
tình trung đăng biết được tốt xấu, còn có hữu tình hạ liệt vô 
tri. Con người là một loại ưu tú trong hữu tình. Vô tình vẫn 
có mạng sống, bất quá chăng có linh tính mà thôi. Kinh 
Phật thường thường nói chúng sinh, tức phần nhiều là chỉ 
COn người có mạng sống và linh tính và những động vật 
khác. Nguồn gốc của con người là do hoà hợp nhiều nhân 
duyên mà thành, cho nên gọi là chúng sinh. Điều gọi là 
nhân duyên tức là lưới nghiệp. Hoà hợp tức là lưới nghiệp 
kết với nhau đời đời kiếp kiếp, cấu thành rất phức tạp, tuần 
hoàn luân hồi không bao giờ dứt. Chúng sinh nhờ nhân 
duyên mà sinh, nó cũng nương nhân duyên mà diệt. Bồ Tát 
biết rõ chúng sinh đời hiện tại, đời quá khứ, đời vị lai, đều 
từ nhân duyên hoà hợp mà sinh ra. Ngài cũng thấy tâm 
tánh tập khí của những chúng sinh đó rất rõ ràng, và sự 
thương ghét của họ. Nhân duyên sinh ra pháp, vốn đều là 
không, bổn lai đều là không; tức nhiên chúng sinh đều là 
nương nhân duyên hoà hợp mà sinh, đó đương nhiên chúng 
sinh cũng là không, tuy chúng sinh là không, nhưng chưa 
từng diệt hoại bản tánh của tất cả các pháp. 


Thấu đạt tánh nghiệp chắng phải nghiệp 

Mà cũng chắng trái tướng các pháp 

Lại cũng chắng hoại nghiệp quả báo 

Nói các pháp tánh từ duyên khởi. 

Bồ Tát minh bạch thông đạt tánh nghiệp cũng là 
không, bản thân của nghiệp cũng chăng có thể thực tại, 


cũng chẳng có thể tướng nhất định có thể được. Lối nói 
pháp này, là tại lập trường của Bồ Tát, vì Bồ Tát chắng nói 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 368 


vọng luận cao, Ngài do chân tu thật học mà chứng được đại 
trí huệ, dùng trí thấu đạt thật tướng của các pháp, xả bỏ sự 
chấp trước, vĩnh viễn dứt hăn sự ô nhiễm, niệm ác, điều gọi 
là nghiệp và báo, trong sự quán chiếu của Bồ Tát đều là 
không. Phàm phu sinh tồn ở trong luân hồi của lưới nghiệp 
giao kết, nghiệp quả là có, pháp tướng oán nhiên, quả báo 
tơ hào chăng sai. Trồng nhân lành, được quả lành. Trồng 
nhân ác được quả ác. Bồ Tát biết rõ tánh nghiệp là không, 
nhưng Ngài chăng hoại quả báo của nghiệp. Ngài diễn nói 
nguồn gốc của pháp và các pháp tánh, tức nói rõ nó từ nhân 
duyên mà sinh ra. 


Biết rõ chúng sinh chăng có sinh 
Cũng không chúng sinh bị lưu chuyển 
Không thật chúng sinh để mà nói 
Chỉ nương thế tục giả diễn bày. 


Bồ Tát cũng thấu rõ chúng sinh là do chúng duyên 

hoà hợp mà sinh, duyên diệt thì diệt, chúng sinh cũng 
giống như chẳng có. Tức nhiên chăng có chúng sinh, thì 
cũng chắng có chúng sinh để lưu chuyên sinh tử. Chúng 
sinh không, thì nghiệp tướng không, các pháp cũng không, 
cho nên chẳng có chúng sinh thật tại để nói, đó còn có gì 
để chấp trước ! Mà nay trong Kinh văn tuỳ thời đề cập đến 
Bồ Tát chăng bỏ chúng sinh, Bồ Tát vì cứu bạt chúng sinh 
mà tu lục độ vạn hạnh. Vì giáo hoá chúng sinh, mà siêng tu 
các Phật pháp, đây lại là ý nghĩa gì ? Đây là giả danh bất 
hoại, y theo phương tiện tập quán của thế tục, tức là pháp 
thế gian, còn gọi là tục đế, cho nên ban cho chúng sinh một 
tên giả, gọi là "chúng sinh". Như là phương tiện hướng thế 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 369 


gian tuyên nói đạo lý chân chánh của chư Phật giáo hoá 
COn người. 


Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 370 


Hôi hướng công đức 


Trong các sự bố thí, thì bố thí pháp là cao thượng 
nhất. Vì ấn tống Kinh điển bố thí cho mọi người đọc, khiến 
cho họ hiểu rõ những lời đức Phật dạy, phát tâm tu học, 
thực hành hạnh Bồ Tát, tự lợi lợi tha, tự độ độ tha, tích tụ 
căn lành công đức, hồi hướng về quả Vô thượng bồ đề, 
cuối cùng sẽ chứng ngộ quả vị Phật. Nhờ giáo lý Pháp bảo 
mà chúng ta tin, hiểu, thực hành, và chứng ngộ. 


Xin hồi hướng công đức pháp thí cao thượng này, 
đến các bậc Thầy Tổ, và toàn thể tất cả Phật tử đã phát tâm 
hùn phước ấn tống, hữu danh hoặc vô danh, và thân bằng 
quyến thuộc của tất cả quý vị còn sống hoặc đã quá vãng, 
cùng pháp giới chúng sinh, thảy đều được lợi lạc, căn lành 
tăng trưởng, tâm bồ để kiên cố, luôn luôn an trụ ở trong 
chánh pháp, tu hành chánh pháp, rốt ráo được thoát khỏi 
sinh tử luân hồi, đến được bờ giác ngộ bên kia. 





Kinh Hoa Nghiêm giảng giải tập 12 371 





Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 
KỆ HÔI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Nguyện đem công đức này 
Trang Nghiêm cõi Phật tịnh 
Trên đền bốn ân nặng 
Dưới cứu ba đường khô 
Nếu có ai thấy nghe 
Liền phát tâm bồ đề 
Khi bỏ báo thân nầy 
Sinh về cõi Cực Lạc. 


Những Kinh sách do Hoà Thượng Tuyên Hoá giảng 
g1ải, cùng một dịch giả đã In ra: 

- Nhân sinh yếu nghĩa. 

- Chú đại bi giảng giải. 

- Chú lăng nghiêm giảng giải tập Ì. 

- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 2. 

- Chú lăng nghiêm giảng giải tập 3. 

- Kinh pháp hoa giảng giải tập ]. 

- Kinh pháp hoa giảng giải tập 2. 

- Kinh pháp hoa giảng giải tập 3. 

- Kinh pháp hoa giảng giải tập 4. 

- Kinh pháp hoa giảng giải tập 5 (trọn bộ). 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập Ì. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 2. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 3. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 4. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 5. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 6. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 7. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 8. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 9. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 10. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập l1. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 12. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 13. 

- Kinh hoa nghiêm giảng giải tập 14. 
Quý vị nào muốn thỉnh, xin liên lạc về Chùa Kim Quang. 
- Sắp tới đây sẽ tiếp tục lần lược in ra những tập kế tiếp 
Kinh Hoa Nghiêm giảng giải. 








